Lời Dạy Của Đức Phật 
Về Sự Thành Tựu 
Trong Gia Đình - Nơi Công Sở 
Ngoài Xã Hội 


Lời dạy của 
Đức Phật 


'Zsã, 1.1011 16.. 
. 


TỔ ÝV TA. 5C 





Lý Thu Linh 
--o00O--- 
Nguân 
htfp://www.tuvienquangduc.com.au/ 
Chuyển sang ebook 10-07-2015 
Người thực hiện : 
Diệu Tín - phucthien9 7()yahoo.com 
Nam Thiên - namthien(0emallcom 
Link Audio Tại Website hffp:/2www.phapthihoi.org 
Mục lục 
LỜI GIỚI THIỆU 
LỜI DỊCH GIÁ 
VẼỀ TÁC GIÁ 
DẪN NHẬP 


SỰ HÌNH THÀNH CÁC CHƯƠNG TRONG SÁCH 

CHƯƠNG 0I - KHO BÁU ÂN TÀNG 

CHƯƠNG 02 - QUAN ĐIÊM CỦA ĐỨC PHẬT VÉ CỦA CẢI, VẬT 
CHẤT 
CHƯƠNG 03 - TẠO RA TÀI SẢN 

CHƯƠNG 04 - GÌN GIỮ TÀI SẢN 

CHƯƠNG 05 - QUAN ĐIÊM CỦA ĐỨC PHẬT VẺ CÁC MỖI QUAN HỆ 
CHƯƠNG 06 - THIẾT LẬP MỖI QUAN HỆ HÔN NHÂN 

CHƯƠNG 07 - BỒN PHẬN CỦA CHA MẸ 

CHƯƠNG 08 - GIẢI QUYÉT MÂU THUẪN 

CHƯƠNG 09 - THÀNH ĐẠT TRONG XÃ HỘI 

CHƯƠNG 10 - QUAN ĐIÊM CỦA ĐỨC PHẬT VÉ VIỆC RA QUYẾT 
ĐỊNH 
CHƯƠNG II - LÝ LUẬN ĐÚNG, QUYÉT ĐỊNH HAY 
CHƯƠNG 12 - NHỮNG ĐIÊU KHÔNG NÊN LÀM 
CHƯƠNG 13 - PHÁT TRIÊN NHÂN CÁCH TÓT ĐẸP 
CHƯƠNG 14 - HẠNH PHÚC VỮNG BỀN 





--o00--- 
LỜI GIỚI THIỆU 


Tôi phải thú nhận răng, dường như có điều gì không ổn, khi một 
người suốt đời sống trong thế tục như tôi, lại viết lời giới thiệu cho một 
quyền sách về giáo lý của đức Phật về sự thành đạt, trí tuệ và bình an nội 
tâm. Quan điểm của tôi về tôn giáo đã bị chỉ trích nhiều, vì tôi tin rằng, hầu 
hết các tôn giáo đều là một hình thức tâm bị nhiễm vi rút (virus), làm lây 
nhiễm chúng sinh bình thường mạnh khỏe — và thường là có tri thức. 


Chỉ có Phật giáo đường như tách biệt với các tôn giáo khác, vì tính chất cởi 
mở, uyên chuyền và thực dụng. Do đã sống hơn nửa thế kỷ ở Sri Lanka, tôi 
đã thấy giáo lý của đức Phật được áp dụng như thế nào bởi nhiều thành phần 
xã hội, bằng nhiều phương cách khác nhau. Dầu nghe có vẻ lạ, nhưng những 
người hoàn toàn có lý trí và những kẻ bảo thủ đều cho rằng, niềm tin và thái 
độ của mình đều từ một nguồn gốc mà ra. Rõ ràng là, người ta đã khá dễ dãi 
với các lời dạy nguyên thủy của đức Phật. 


Đó là lý do khiến tôi rất hoan nghênh sự ra đời của quyền sách nảy, do Tỳ 
kheo, Tiên sĩ Basnagoda Rahula việt, nhăm mục đích khám phá trở lại 


những nguyên tắc và giá trị của Phật giáo đã bị nhiêu thê kỷ của văn hóa và 
lịch sử che mờ. 


Nhiều năm trước đây, tôi vinh dự được quen biết với Tiến sĩ Walpola Rahula 
quá cố, một trong những người thật sự uyên bác mà tôi đã được gặp. Ngài đã 
tranh đấu cam go và dài lâu để loại bỏ các nghĩ lễ không cần thiết và những 
hoang đường trong Phật giáo. Tôi hy vọng răng, Tỳ kheo Rahula đương thời 
sẽ tiếp tục nhiệm vụ cao quý đó, vì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. 


ARTHUR C. CLARKE 
Đại học Cộng đồng King, London 
-—-oÚO--- 
LỜI DỊCH GIÁ 


Tại Việt Nam hiện nay, nếu bạn tình cờ bước chân vào các chùa trong 
những ngày lễ, hay cuối tuần, bạn sẽ ngạc nhiên thú vị khi thấy con số Phật 
tử từ trẻ đến già, đến với các chùa rất đông. Tuy nhiên, SỐ lượng có thê đánh 
lừa bạn đấy, vì không ít người trong sô họ đến chùa chỉ để cầu xin ân huệ, 
xem số, bói toán, v.v... mà rất ít người trong số họ thấu đáo về giáo lý của 
đức Phật. 


Thêm nữa, tin tức báo chí hằng ngày vẫn đây rẫy hình ảnh những người trẻ 
như những con thiêu thân, đốt mình trong ánh nến của các trò chơi trên 
mạng đầy những hình ảnh bạo lực và khiêu dâm. Rồi những chuyện chồng 
đốt vợ, hay vợ giết chồng, chỉ vì giận hờn, ghen tuông vô cớ; hay bạn trẻ này 
chém giết bạn trẻ kia chỉ vì một ánh nhìn khiêu khích dễ ghét... Hoặc họ tự 
tìm đến cái chết như một giải pháp cho những vấn đề khá đơn giản. 


Những chuyện thường ngày này có thể làm nhói lòng tất cả những ai có chút 
quan tâm đến tương lai tuôi trẻ, đến một xã hội an bình, đến tình thương yêu 
Ø1ữa người với người. 


Với suy nghĩ đó, chúng tôi thật rất hoan hỷ khi được đọc quyền Lởi đạy của 
đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội (The 
Buddha's teachings on Prosperity: at hom, at work, in the world) của Tỳ 
kheo Tiến sĩ Basnagoda Rahula. Một quyền sách mà theo thiên ý của chúng 
tôi, có thể được xem như là một quyên câm nang cho Phật tử sơ cơ mới 
bước vào hoặc muốn bước vào con đờng Đạo. Tỳ kheo Basnagoda Rahula 


với văn phong giản dị, dễ hiều, đã trình bày rất rõ ràng những điều đức Phật 
dạy liên quan đên đời sông của người cư sĩ tại g1a. 


Qua quyền sách này, chúng ta càng cảm niệm thêm ơn đức sâu dày của đắng 
Từ Phụ, vì Ngài đúng là người cha hiền, dạy dỗ đàn con của mình thật cặn 
kẽ về nhiều vấn đề, từ những vấn đề rất đời thường, như chuyện ăn uống, 
ngủ nghỉ, giải trí, quan hệ tình dục, cho đến những điều quan trọng hơn, như 
quan hệ giữa vợ chồng, con cái, bạn bè, rồi đến ra ngoài xã hội, việc tạo ra 
tải sản, giữ gìn tài sản, cũng như làm sao để tạo hạnh phúc bên vững, là mục 
đích tối hậu của người cư sĩ tại gia. 


Chúng tôi tha thiết mong là quyên. sách này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho quý 
Phật tử, nhất là giới trẻ. Nếu quyền sách có thể làm cho ai đó, sau khi đọc 
xong, có thể gập sách lại và thầm kêu lên: “Ôi, Phật giáo thật là gần gũI, 
giản dị mà thiết thực, ích lợi biết bao!” thì chúng tôi đã mãn nguyện lắm tồi. 


Lần nữa và mãi mãi chúng con xin thành kính đê đầu đảnh lễ đức Thế tôn, 
bậc Chánh đăng Chánh giác, đã tạo cho chúng con duyên lành hầu hoàn tất 
Phật sự này. Chúng con xin sám hối về những sai sót trong dịch thuật. Mong 
nhận được sự chỉ giáo, giúp đỡ của các bậc tôn túc, quý học giả, đạo hữu gần 
xa. 


Nguyện Phật pháp trường tồn mãi mãi. Nguyện hồi hướng công đức này đến 
cửu huyện thât tô, đên tât cả chúng sinh. Nguyện hạt giông lành sẽ luôn 

được nây mâm dưới chân Phật. 
Diệu Liên Lý Thu Linh 
HH3 107(yahoo.com 
tu Lan 2010 

-—-Oo0O--- 
VẺ TÁC GIÁ 

Tỳ kheo Basnagoda Rahula sinh quán tại Sri Lanka. Thuở nhỏ đã xuất 
gia tại chùa Hoàng gia Attanagalla, Sri Lanka. Sau khi thọ đại giới và ra 


trường với bằng Cử nhân về Triết học Phật giáo, ngài sang định cư tại Mỹ 
năm 1990. 


Sau đó Tỳ kheo Rahula lẫy bằng Thạc sĩ Văn chương tại Đại học Houston - 
Clear Lake và bằng Tiến sĩ Anh văn tại Đại học Công nghệ Texas ở 
Lubbock, bang Texas. Hiện nay, Ngài là Chủ tịch Trung tâm Thiền 
Vipassana ở Willis, Texas, đồng thời dạy tiếng Anh tại Đại học Houston - 
Downtown. 


--o00--- 
DẪN NHẬP 


Với quyết tâm đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng sinh, đức Phật 
đã vạch ra một xã hội có tô chức chặt chẽ. Phong trào xã hội này đã cuôn hút 
được hàng trăm ngàn nam nữ đệ tử, thuộc nhiêu thành phân xã hội. 


Cộng đồng xã hội tân tiễn của đức Phật bao gồm hai thành phân, các đệ tử 
xuất gia và hàng đệ tử tại gia. Cả hai hạng đệ tử này, đối với đức Phật, đều 
quan trọng như nhau. Trong khi đức Phật tạo mọi nô lực để dẫn dắt hàng đệ 
tử xuất gia của Ngài đến những tiến bộ tâm linh cao cả nhất. Ngài cũng nỗ 
lực để hướng dẫn hàng đệ tử cư sĩ tiến đến sự thành công, trí tuệ và nội tâm 
an bình. Tuy nhiên, lịch sử dường như đã chôn vùi phần lớn những lời dạy 
của Ngài! 


Khoảng thời gian của 26 thế kỷ đã che mờ những lời dạy của đức Phật dành 
cho cộng đồng cư sĩ - mà dẫu có tìm được chứng cứ gì, chúng cũng dường 
như không quan trọng hay được diễn giải theo những cách khiến chúng dễ bị 
hiểu lầm. Quyên sách này nhăm phục hồi tầm quan trọng của chúng, bằng 
văn bản và bằng. sự trong sáng, rõ ràng. Vượt qua các rào cản lịch sử và văn 
hóa, chúng tôi cô găng tìm ra những gì đức Phật thực sự giảng dạy vì lợi ích 
của hàng đệ tử tại gia của Ngài, cũng như phân loại lại và làm sáng tỏ giáo 
lý của đức Phật về đời sống tại gia. 


Nhiều đề nghị từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhất là từ các vị thính 
g1ả tại các buổi nói ¡ chuyện của tôi, đã gieo mầm cho quyền sách nảy, nói về 
triết lý và hướng dẫn của đức Phật cho hàng đệ tử tại gia. Biết rằng có rất Ít 
những tác phẩm tương tự về đề tài này, cũng như lợi ích của một quyền sách 
như vậy trong xã hội, tôi đã mạo muội thực hiện Phật sự này. Và kết quả là 
sự có mặt của quyền sách. 


-—-Oo0O--- 


SỰ HÌNH THÀNH CÁC CHƯƠNG TRONG SÁCH 


Chương I xem xét các lý do tại sao những lời dạy của đức Phật về đời 
sống của người cư sĩ không được làm cho rõ ràng hay làm cho sai lệch. Tại 
sao những lời dạy về cuộc sống đời thường ít được quan tâm đến? Tại sao 
chúng bị quên lãng quá lâu? Chương I sẽ trả lời những câu hỏi này. 


Chương 2 nhân mạnh đến sự tự do mà đức Phật dành cho người cư Sĩ trong 
việc được thành công, phát đạt, và phủ nhận các quan niệm phô biến nhưng 
sai lệch, rằng đức Phật không khuyến khích hàng cư sĩ cỗ găng để đạt được 
thành công ở đời. Dựa trên quan điểm sai lầm này, nhiều người lầm lạc tin 
rằng, giàu sang, sung túc là đi ngược lại với giáo lý của đức Phật —- một sự 
hiểu lâm khiến giáo lý của đức Phật dường như không quan trọng đối với 
người sống tại gia. Chương 2 sẽ mồ xẻ vấn đề này một cách chỉ tiết. 


Các chương kế tiếp xác lập những điều kiện tiên quyết để có được một cuộc 
sông thành đạt. Qua đó, ta thấy đức Phật dường như khẳng định rõ ràng tất 
cả những điều kiện để cuộc sông của người cư sĩ tại gia được thành công, có 
ý nghĩa và an lạc. 


Chương 3 giới thiệu các phương cách để đạt được sự thành công vật chất, và 
hướng dân rõ băng cách nào đê người cư sĩ khởi bước trên cuộc hành trình 
đó. 


Chương 4 đến chương 13 thảo luận về những đề tài khác nhau mà đức Phật 
khăng định là quan trọng đối với sự thành công của người cư sĩ tại gia, kế cả 
những mỗi liên hệ cá nhân và xã hội, sự quyết định và sự phát triển nhân 
cách của họ. 


Chương cuối cùng thảo luận về đề tải quan trọng nhất: đạt được nội tâm an 
lạc và hạnh phúc dài lâu. Đức Phật nhắn mạnh, đó phải là mục đích tối hậu 
trong cuộc sông. Đề đạt được mục đích cao siêu, nhưng khả thi này, đức 
Phật đã chỉ bày cho chúng ta những phương cách thật hữu hiệu. Đối với 
những người còn chưa rõ làm sao đề đạt được an lạc nội tâm và hạnh phúc 
đài lâu, các phương cách này sẽ là kim chỉ nam cho họ. 


Mục đích của quyền sách này là để giới thiệu đến người đọc những lời dạy 
thực tiễn, hữu ích trong cuộc sống đời thường. Nội dung của sách đã được 
chọn lọc, phối hợp và sắp xếp vì mục đích này. Các lý thuyết trừu tượng đã 
được lược bỏ vì chúng thuộc về những phạm trù hoàn toàn khác. Bất cứ ai 


muốn tìm một phương cách thực tiễn để đạt được thành công và hạnh phúc 
bên vững sẽ nhận thây, quyên sách này đặc biệt ích lợi. 


Tỳ kheo Tiến sĩ Basnagoda Rahula 
--o00--- 
CHƯƠNG 01 - KHO BÁU ẤN TÀNG 
Mặt trăng, mặt trời và giáo Pháp của ta... 
Tắt cả đêu chiếu sáng rực rỡ khi được khám phá ra. 
(Tăng Chi Bộ Kinh) 


Đối với một số người, sự hướng dẫn của đức Phật dành cho người cư 
sĩ để họ có được cuộc sông thế tục tốt lành, có vẻ là một đề tài hoàn toàn 
mới và lạ lẫm. Đa số có nhận định chung rằng, đức Phật chỉ dạy về khổ, vô 
thường, và sự diệt dục. Do ảnh hưởng của niêm tin này, chúng ta có thể cho 
rằng đức Phật đã không quan tâm đến hạnh phúc trong đời sống thế tục, và 
không khuyến khích hàng đệ tử tại gia đạt được thành công vật chất trong 
cuộc sống. Hơn thế nữa, chúng ta có thể nghĩ rằng đức Phật khuyên tất cả 
những người lắng nghe giáo lý của Ngài từ bỏ mọi niềm vui thế tục, và chỉ 
tìm kiếm hạnh phúc trong đời sống xuất gia. 


Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn về giáo lý của đức Phật, chúng ta sẽ thấy 
răng, sự diễn giải đó hoàn toàn không chính xác. Rõ ràng là đức Phật công 
nhận và tán thán hạnh phúc trong cuộc sống thế tục. Ngài không những 
khuyến khích ta tìm kiếm hạnh phúc, tạo ra tài sản, mà còn dạy ta làm thế 
nào để tiết kiệm, đầu tư và quản lý tài sản nữa. Ngài cũng có những lời 
khuyên đối với cộng đồng cư sĩ vỀ sự tương giao, các môi liên hệ xã hội, 
việc chọn lựa các quyết định sáng suốt và sự phát triển nhân cách lành mạnh. 


Tóm lại, trái với những gì người đương thời suy nghĩ, giáo lý của đức Phật 
bao gôm cả những lời dạy vô giá giúp người cư sĩ đạt được thành công, và 
hạnh phúc trong cuộc sông. 


-—-Oo0O--- 


XÃ HỌI ĐẶC BIỆT, TÔN GIÁO ĐẶC TRƯNG 


Người đọc tò mò sẽ tự hỏi, tại sao đức Phật lại quan tâm đến đời sông 
thế tục? Họ có thể cho rằng, tôn giáo phải là một hệ thống niềm tin vượt lên 
trên những điều liên quan đến đời sống thế tục, chứ không phải là một hệ 
thống tư tưởng nhằm hướng dẫn cuộc sông thế tục. Tuy nhiên, giáo pháp của 
đức Phật mang đến cho ta một cách tiếp cận tôn giáo hoàn toàn khác với 
phần lớn các tôn giáo khác. 


Triết lý cơ bản của đức Phật và các yếu tố xã hội đặc trưng ở Ấn Độ vào thế 
kỷ VI trước Công nguyên, là hai nguyên nhân đưa đến việc đức Phật không 
chỉ giúp các đệ tử của Ngài đạt đến sự tiến bộ tâm linh, mà cũng giúp họ có 
cuộc sông đời thường hoàn hảo. Đức Phật chăng bao giờ tự cho mình hay 
các đệ tử của mình là những vị sứ giả hay đại điện cho một quyền lực thần bí 
nào. Do đó, tầm quan trọng và giá trị của giáo lý của Ngài đối với xã hội 
phải thể hiện chủ yếu về mặt những ích lợi xã hội một cách cụ thể, rõ ràng. 


Trong khi một vị Bà la môn có thể hướng dẫn đệ tử mình dâng lễ vật cho 
một vị thần thánh nào đó, để xua đuôi một tai họa đang đe dọa, thì đức Phật 
không chủ trương cần có các nghỉ lễ và niềm tin như thế. Trái lại, đức Phật 
nhắn mạnh đến sự nỗ lực và trách nhiệm cá nhân, coi đó là chìa khóa để giải 
quyết những hoàn cảnh khó khăn. Bất cứ khi nào người thính Pháp đặt ra 
câu hỏi về đời sống cá nhân của mình, đức Phật cũng sẽ phân tích vẫn đề và 
đưa ra các giải pháp dựa trên trách nhiệm, bồn phận và khả năng của con 
người. Vì đức Phật và các đệ tử xuất gia của Ngài luôn đưa ra những giải 
pháp hợp lý cho các đệ tử tại gia, nên “đời sống tại gia” trở thành một đề tài 
thường xuyên được nhắc đến trong giáo lý của đức Phật. 


Sự kỳ vọng của xã hội cũng khuyến khích ta quan tâm đến đời sông hàng 
ngày sâu sắc hơn. Đức Phật sống ở một thời đại trong đó, hàng trăm nhà 
truyền giáo và lãnh đạo tư tưởng tranh giành nhau kêu gọi tín đồ tin theo 
tông phái của mình. Một số diễn giả này đã công khai chống lại các vấn đề 
tâm linh, và thuyết phục con người răng, những tư duy như giác ngộ, sự hiện 
hữu sau khi chết và tái sinh đều là ảo tưởng. Kết quả là xã hội đó trở nên bài 
xích tôn giáo, quá thiên về thế tục đến nỗi hầu hết mọi người đều thấy rằng, 
cuộc sống hiện tại của họ hấp dẫn hơn những gì đang chờ đợi họ ở phía 
trước — và họ hướng về những VỊ thây CÓ thể giúp đỡ họ trong cuộc sông 
hăng ngày, hơn là những vị thuyết giảng về cuộc sống sau khi chết. 


Thính giả của đức Phật cũng mang theo những kỳ vọng này đến với Phật. 
Họ mong đợi đức Phật có thê chỉ dạy cho họ phương cách đê đạt được thành 
công trong đời sông thê tục. Điêu thú vị là giáo lý của đức Phật rât phù hợp 


với một xã hội như thế. Đức Phật không ngừng ứng dụng triết lý của Ngài để 
đem lại lợi ích cho cộng đồng cư sĩ, và điều đó đã làm cho các đề tài về cuộc 
sông thế tục được thêm phong phúc. Vì lẽ đó, sự phôn vinh của xã hội, thể 
hiện trong cuộc sống thế tục, trở thành là một đề tài lớn và sâu sắc trong giáo 
lý của đức Phật. 


Thế kỷ VI trước Công nguyên là thời đại phục hưng ở Ấn Độ. Các doanh 
nhân nhộn nhịp trao đổi, buôn bán với Ba Tư và Hy Lạp qua đường bộ và 
đường biển. Với việc kinh doanh phát triển và tài sản tăng trưởng, các cộng 
đồng dân cư khá giả bành trướng ra Magadha và Kosala — hai bang mà đức 
Phật thường xuyên viếng thăm. Do đó, việc quản trị kinh doanh, việc có 
những quyết định khôn ngoan — cùng với việc sắp xếp đời sống gia đình, 
làm chủ các mối liên hệ xã hội — được xem là những khía cạnh quan trọng 
trong cuộc sông đời thường. Uy lực và sự nỗi tiếng, cũng như với các cách 
tiếp cận hợp lý đối với những vấn đề này đã khiến đức Phật nổi lên trong xã 
hội thời đó, như là một nhà tư vấn lỗi lạc nhất đôi với cộng đồng cư sĩ. 


Hơn thế nữa, đức Phật phải đóng một vai trò đặc biệt linh động trong việc 
dụng dưỡng cộng đồng cư Sĩ giàu có, vì tăng đoàn của Ngài không thể tôn tại 
nếu không có các vị thí chủ giàu có này. Cả đức Phật lẫn các đệ tử xuất gia 
của Ngài đều không phải là các vị đạo sĩ tu hành khổ hạnh. Họ là những nhà 
vận động xã hội, những người sống trung đạo, tránh cả hai thái cực tự hành 
xác hay tự đắm mình trong dục lạc. Vì lợi ích của hàng đệ tử xuất gia, đức 
Phật hoàn toàn thoải mái khi nhận đất đai, tài sản do các vị thí chủ giàu có 
cúng dường, và Ngài cũng thường nhận lời mời đến các lâu đài hay dinh thự 
của họ để thọ trai, thường là cùng với hàng trăm tỳ kheo khác. Vì sự tỒn tại 
của tăng đoàn của đức Phật tùy thuộc vào sự phát đạt của các vị thí chủ cư 
sĩ, nên đức Phật cần hướng dẫn họ đến sự thành công vật chất. 


Quan điểm của đức Phật đối với nhiều khía cạnh của đời sống thế tục dường 
như là do ảnh hưởng của chính những sự liên hệ của Ngài với tầng lớp 
thượng lưu. Một số đệ tử và thí chủ trung thành nhất của đức Phật là các vị 
vua, hoàng tử, các doanh nhân, là những người luôn cố gắng làm tăng 
trưởng thêm của cải, tài sản và thỏa mãn dục lạc của họ. Thí dụ, vua Kosala 
thường hỏi đức Phật những câu như là “Giác quan nào cần được thỏa mãn 
nhất?” “ Nhiều người khác lại hỏi về việc làm sao để đời sông của họ hạnh 
phúc hơn. Do nền tảng xã hội đặc biệt này, “sự thành công và hạnh phúc 
trong đời sống thế tục” đã trở thành một đề tài quan trọng trong giáo lý của 
đức Phật. Đức Phật bằng nhiều cách, cũng tích cực giúp các đệ tử tại gia 


trong đời sông gia đình của họ, và Ngài cũng khuyên các đệ tử xuât gia của 
Ngài nên làm như thê. 


-—-o00--- 
HAI QUAN ĐIÊM VÉ HẠNH PHÚC 


Đức Phật quan niệm về hạnh phúc một cách rất thực tế: như là một điều 
gì đó thực sự hiện hữu. Đê khuyên khích các đệ tử xuât gia của mình đi tìm 
hạnh phúc trong đời sông xuât thê, đức Phật dạy răng: 


*,Có hai loại hạnh phúc: một là trong đời sông thế tục (gihi sukha), và một là 
trong đời sông xuât gia (pabbajja sukha). Trong hai loại hạnh phúc này, hạnh 
phúc trong đời sông xuât gia là tôt hơn cả. 


*.Có hai loại hạnh phúc: một phát xuất từ sự thỏa mãn dục lạc (kama sukha), 
và một phát xuât từ việc từ bỏ thỏa mãn các dục lạc (nekkhamma sukha). 
Trong hai loại này, hạnh phúc phát xuât từ việc từ bỏ sự thỏa mãn dục lạc là 
tốt hơn.” 


Hai mệnh đề này bộc lộ cho ta thấy quan điểm của đức Phật về hạnh phúc. 
Như thế, đức Phật đã nói rõ rằng, hạnh phúc có mặt trong đời sống tại gia, 
và trong việc thỏa mãn các dục lạc. Ngay cả khi có sự hiện diện của các vị tỳ 
kheo, là những người rất cần được nhắc nhở về những điều bất như ý trong 
đời sông thế tục, đức Phật cũng không bao giờ chối bỏ sự thật là, hạnh phúc 
có mặt trong thế giới Vật chất và dục lạc. Tuy nhiên, đức Phật khăng định 
rằng, hạnh phúc trong đời sống xuất gia thì cao quý hơn. 


Nhiều chứng cứ khác có thể được tìm thấy trong các kinh tạng cũng xác định 
lập trường này. Thật vậy, đức Phật đã định nghĩa hạnh phúc như sau: 


“Hạnh phúc có mặt trong đời sống thể tục... Hạnh phúc đó là gì? Đó là sự 
thỏa mãn có được qua năm giác quan (kMamaguna). Các đối tượng giác quan 
liên quan đến cái thầy, cải nghe, đến hương, đến vị và sự xúc chạm, là thật 
sự có mặt. Các đổi tượng này quyến rũ, dễ chịu, hấp dẫn, mời gọi và đảng 
hưởng thụ. Những trải nghiệm có được qua năm giác quan là năm dục lạc, 
mà người 1q có thể đạt được trong cuộc sông tại gia. Hạnh phúc mà người 
ta có được từ sự trải nghiệm năm loại dục lạc này được gọi là hạnh phúc 
trong đời sống thể tục. ”? 


Như thế, quan điểm của đức Phật về hạnh phúc trong đời sông thế tục rất rõ 
ràng và đầy đủ. Người cư sĩ luôn trải nghiệm những sự thỏa mãn giác quan, 
hay kamaguna, và năm điều lợi ích của chúng: cảnh đẹp, âm thanh êm tai, 
mùi hương quyến rũ, vị ngon và những xúc chạm dễ chịu. Những lợi ích này 
được gắn liền với đời sông thế tục, và con người có quyền hưởng thụ chúng. 


-—-o00--- 
TRÂN TRỌNG NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐỜI SÓNG THẺ TỤC 


Đức Phật không chỉ chấp nhận sự có mặt của hạnh phúc trong đời 
sông thế tục, mà Ngài còn khuyến khích điều đó. Mặc dầu đức Phật nhấn 
mạnh (nhất là với sự hiện diện của các tỷ kheo) răng, hạnh phúc trong đời 
sông thế tục thì thứ yếu so với hạnh phúc của đời sông xuất gia, sự khẳng 
định này không nhằm làm giảm đi giá trị của đời sống thế tục. Nó chỉ đơn 
giản có nghĩa là, có một thứ hạnh phúc sâu lắng hơn đang chờ đợi những ai 
sẵn lòng buông bỏ các dục lạc thế gian. 


Vì sự xả ly đem đến một trạng thái hạnh phúc vững bền hơn, “hạnh phúc 
trong sự xả ly” này, hay vui sukha, được cho là “tốt hơn”. Đây là loại 
hạnh phúc đã được chính đức Phật cũng như các đệ tử xuất gia của Ngài 
chứng nghiệm. Những người xuất gia từ bỏ cuộc sống thế gian, do có ít bổn 
phận hơn người tại gia, sẽ đối mặt với ít chướng ngại hơn trên đường tìm 
kiếm bình an nội tâm. Trái lại, hạnh phúc trong đời sông tại gia, luôn biến 
đối tùy theo hoàn cảnh, với những môi lo toan luôn tiềm ân trong cuộc sông 
đó. Tuy nhiên ngoài điều so sánh duy nhất này, răng hạnh phúc tâm linh 
vượt trội hơn hạnh phúc thế tục, không có chứng cứ gì để kết luận rằng, đức 
Phật chê trách đời sống thế tục hay hạnh phúc trong đời sông đó. 


Do đức Phật không chê trách đời sống thế tục, nên Ngài luôn sẵn sáng 
khuyên nhủ, “tư vẫn” cho những ai muốn biết, làm thế nào đề cho cuộc sống 
tại gia của họ được hạnh phúc và thành đạt hơn. Rất nhiều người đến đảnh lễ 
đức Phật và thỉnh ý Ngài để được thành công và hạnh phúc. Điều thỉnh cầu 
sau đây thường xuất hiện trong nhiều bản kinh, phản ảnh nguyện vọng của 
cộng đồng cư sĩ đối với đức Phật: 


“Bạch Thế tôn, chúng con là những người tại gia, sống với gia đình, còn ăn 
mặc đẹp, còn dùng dâu thơm, vòng hoa, và còn chấp nhận vàng bạc. Xin 
1 hễ tôn hãy hướng dân để chúng con có thể làm cho sự hiện hữu của kiếp 
sống này và kiếp sống kế tiếp được hạnh phúc. ”” 


Để đáp lại những lời thỉnh cầu này, đức Phật không bao giờ tỏ ra bất cứ sự 
coi thường nảo, dù nhỏ nhặt, đối với cách sống của những người tại gia, và 
Ngài thường dành cho họ những lời dạy đầy đủ, chỉ tiết về cách làm thế nào 
cho cuộc sông của họ được tốt đẹp hơn. Đức Phật xem những lời hướng dẫn 
này như là sampada, những yếu tố đem lại lợi ích cho đời sống thế tục. Bốn 
mươi lăm năm tích cực trong việc chuyên hóa xã hội. Đức Phật đã để lại 
những lời dạy vô cùng giá trị trong các kinh tạng — và đó là những điều ta sẽ 
bàn kỹ trong quyền sách này. 


-—-o00O--- 
CÁC ĐÓI TƯỢNG THÍNH GIÁ 


Dầu đức Phật có sự quan tâm đáng kề đến hạnh phúc và sự thành công 
vật chất của hành cư sĩ, trong kinh tạng rõ ràng cũng có những đoạn với 
những quan điểm dường như đối nghịch. Các bản kinh đó cho ta cảm giác là 
cuộc sống thế tục, thế giới vật chất không được tán thán, với khuynh hướng 
tránh xa các dục lạc thế gian. Tuy quan điểm có vẻ mâu thuẫn này có mặt rải 
rác trong nhiều bản kinh, chúng ta cần phải xem xét các đoạn kinh này từ cái 
nhìn về xã hội và lịch sử thời đó, để khám phá ra mục đích và đối tượng 
thính giả nào các bản kinh này nhắm hướng tới. 


Nhiều diễn giải sai lạc về giáo lý của đức Phật đã phát sinh, cụ thể là do 
không phân biệt được một bản kinh nào đó được nói cho đôi tượng thính giả 
nào. 


Như đã trình bày ở trên, đức Phật đã dành khá nhiều thời gian để phân biện 
lại những quan niệm mà các nhà truyền thống và những nhóm cực đoan khác 
chủ trương. Vì lý do đó, đức Phật cần một cộng đồng dẫn thân và chứng đạo. 
Giáo phái Vệ Đà có các nhà Bà la môn, là những nhà đạo hạnh có học, với 
chủ trương bảo vệ truyền thống một cách quyết liệt. Giáo phái Jain thì huấn 
luyện nam nữ đệ tử của họ tu khổ hạnh để xây dựng một hệ thống xã hội 
khắt khe. Ảnh hưởng bởi cả hai truyền thống này, đức Phật đã thành lập nên 
khái niệm tăng đoàn (Sangha). Cộng đồng xuất gia này đáp ứng được một 
nhu cầu quan trọng là: sự thành lập một cộng đồng hoản toản tự nguyện và 
có khả năng truyền bá những lời Phật dạy đến với xã hội. Những khái niệm 
về vô thường, khổ và sự xuất ly khỏi đời sông thế tục được sử dụng chính là 
để rèn luyện và duy trì cộng đồng xuất gia này. 


Điều này không có nghĩa rằng, Niết bàn, một trạng thái an lành mà người ta 
có thê đạt được băng cách từ bỏ tâm bám víu vào dục lạc thê gian, chỉ là một 


phương tiện dùng để huấn luyện tăng đoàn. Chúng ta khó mà bỏ qua sự 
khăng định liên tục của đức Phật và các đệ tử của Ngài rằng, cuộc sông xả 
ly, không bám víu của họ tuyệt đối hạnh phúc — một thứ hạnh phúc mà ta có 
thể trải nghiệm được bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, khi ta đã có thể tách mình 
ra khỏi những cuộc chạy đuôi theo dục lạc thế gian. 


Tuy nhiên, không bám víu vào dục lạc thế gian cũng là một phương cách 
hữu hiệu để rèn luyện, tổ chức và phát triển cộng. đồng tăng ni, là nên tảng 
xã hội của đức Phật. Khi những sự bất như ý (khổ) trong cuộc sống thế tục 
được nhân mạnh, lặp đi lặp lại cho tăng đoàn, và cho bất cứ ai có ý muốn 
bước vào con đường xuất gia, thì những lời dạy này không phù hợp đối với 
cộng đồng cư sĩ của đức Phật. 


Rèn luyện tâm xả ly khỏi các dục lạc gian quan cũng là cách đề cộng đồng tu 
sĩ có thể sống xả ly. Trong khi một vị tu sĩ thuộc tông phái khác có thể chọn 
lựa đời sông tâm linh để phục vụ tốt hơn cho một quyền lực tối thượng nảo, 
thì những động lực tôn giáo như thế không có mặt trong giáo lý của đức 
Phật. Đức Phật khuyến khích nam nữ đệ tử của Ngài gia nhập tăng đoàn vì 
Ngài biết rằng, một đời sông xả ly sẽ mang đến cho họ nhiều an lành nội tâm 
hơn là ở đời sông thế tục. Do đó, Ngài khuyên các đệ tử của Ngài không 
ngừng quán tưởng về vô thường và sự bất như ý (khổ) của đời sống thế tục. 
Sự chuyển đổi thái độ đối với đời sống thế tục khiến cho các đệ tử xuất gia 
của Ngài trở nên tự tại hơn, và trở thành những vị tăng ni dấn thân; điều này 
có thể tạo nên những hiệu ứng xã hội tốt đẹp như đức Phật đã chủ định. 


Không phải mọi lời dạy trong kinh tạng là dành cho tất cả mọi người. Để 
tránh khỏi những kết luận sai trái này, chúng ta cần phải xác định các đối 
tượng thính chúng khác nhau cho những bài kinh khác nhau. Không thê chỉ 
vì đức Phật luôn nhắn nhủ các đệ tử xuất gia của Ngài quán tưởng về vô 
thường và khổ, mà ta kết luận rằng, Ngài đòi hỏi tất cả các đệ tử (tu sĩ cũng 
như cư sĩ) đều phải tuân theo lời dạy này. 


Thực ra, không có chứng cứ gì trong các kinh tạng — nơi tập hợp những lời 
giảng trung thực nhất của đức Phật - rằng Ngài kêu gọi các đệ tử cư sĩ phải 
quán tưởng về vô thường hay khổ. Dĩ nhiên là đức Phật cũng đề ra các 
phương pháp hành thiền hữu ích cho cộng đồng cư sĩ, nhưng các phương 
pháp này không nhằm cản trở hạnh phúc của đời sống thế tục. Trái lại, qua 
các bản kinh nguyên thủy, ta thấy rằng, các đệ tử tại gia được khuyên phải 
sông an lạc và có ý nghĩa. 


Để tiện cho việc thảo luận, chúng ta có thể chia các đối tượng thính giả và 
tiêu chí của các kinh ra thành ba loại: 


*.Các pháp hướng dẫn dành cho các vị sắp hay đã xuất gia. 


*.Các pháp lý luận, phân tích để phản biện lại với những quan điểm đối 
nghịch. 


*.Các pháp hướng dẫn và phân tích dành cho cộng đồng cư sĩ. 


Trong ba loại này, những bài kinh dành cho cộng đồng xuất gia rõ ràng là 
nhiều hơn các loại khác. Điều này có thể đưa đến kết luận sai lạc rằng, đức 
Phật chỉ chú tâm rèn luyện các ty kheo của Ngài hơn là giúp đỡ các hàng cư 
sĩ. Tuy nhiên, dường như có nhiều lý do khác hơn là việc đức Phật chỉ 
hướng đến hàng đệ tử xuất gia. 


-—-o00--- 
TẠI SAO ĐỜI SÓNG TẠI GIA CÓ VẺ ÍT QUAN TRỌNG HƠN 


Tại sao những lời dạy của đức Phật đối với người cư sĩ dường như 
không có vị trí quan trọng trong các kinh tạng? Để có thể đưa ra một lời giải 
thích rõ ràng cho câu hỏi này, chúng ta phải nhìn lại lịch sử thời đó. Điều 
quan trọng là phải xem ai, trong gần 26 thế kỷ, đã lưu truyền những lời dạy 
của đức Phật — và bằng cách nào. 


Trước tiên, giáo lý của đức Phật được lưu truyền bởi các vị tỳ kheo. Dầu đức 
Phật đã đi hoằng pháp không ngừng nghỉ trong suốt 45 năm và đã thuyết 
giảng cho biết bao đối tượng, chỉ một số rất ít giáo lý hay thuyết giảng của 
Ngài được ghi chép lại. Hơn 809% các kinh trong kinh tạng là dành cho các 
vị tỳ kheo sống trong các tu viện. Dường như các vị tỳ kheo chỉ quan tâm 
gìn giữ những gì liên quan đến họ, chứ không phải tất cả những điều đức 
Phật đã giáo hóa đám đông quân chúng. 


Từ quan điểm của các vị tỳ kheo, ta có thể hiểu được tại sao sự lưu truyền 
các giáo lý của đức Phật có phần thiếu sót. Ngay sau khi đức Phật nhập diệt, 
các vị trưởng lão tăng cảm thấy nhu cầu bức thiết nhất của họ là duy trì sự 
thống nhất và kỷ luật trong tăng đoàn. Với cộng đồng tăng đoàn ngày càng 
phát triển, nhiều quan điểm, phương cách thực hành dị biệt đã len lỏi vào nội 
bộ tăng đoản; việc này đòi hỏi phải được giải quyết. Cuộc kết tập kinh điển 
lần đầu tiên, được thiết lập chỉ ba tháng sau khi đức Phật nhập diệt, được 


phát khởi một phần, cũng bởi những cách hành xử sai lệch của một số vị tỳ 
kheo. Trong hoàn cảnh này, việc kết hợp, khăng định mạnh mẽ lại giáo lý 
của đức Phật đôi với các vị tỳ kheo là cấp thiết. Và các vị tỳ kheo học thuộc 
lòng các kinh tạng Pali nhằm lưu truyền chúng, dường như đã thêm vào, sửa 
đổi và loại bỏ nhiều kinh, để chỉ nhân mạnh về giới luật trong tăng đoàn của 
họ. 


Tuy nhiên, phương cách này vô tình đã thay đổi cái nhìn tổng quan về giáo 
lý của đức Phật. Trong các kinh tạng được lưu truyền, giáo lý dành cho hàng 
đệ tử xuất gia có vẻ nồi trội hơn, và giáo lý dành cho hàng cư sĩ tại gia thì 
không rõ ràng. Do đó, người đọc có thê kết luận một cách sai lệch rằng, đức 
Phật không quan tâm đến hàng đệ tử tại gia của Ngài. 


Việc phân nhóm các kinh cũng khiến cho giáo lý của đức Phật dành cho 
hàng đệ tử tại gia có vẻ kém quan trọng. Ở lần kết tập kinh điển thứ nhất, 
nhiều kinh được xếp loại tùy theo độ dài, ngăn. Những bài kinh dài của đức 
Phật được xếp vào nhóm Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya). Hàng trăm các 
bài kinh ngăn hơn được đặt trong Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya). Hàng 
ngàn các bài kinh khác được xếp đặt tùy theo số thứ tự trong Tăng Chi Bộ 
Kinh (Anguttara Nikaya). Thí dụ, bất cứ bài pháp nào giải thích về hai nhân, 
hai quả, hai loại người, vân vân, được nhóm lại dưới các bài kinh “Số Hai”. 
Các tiểu tựa cũng được đánh số để phân loại chi tiết hơn. Lần nữa, sự xếp 
đặt này khiến cho phần giáo lý dành cho cuộc sống thế tục dường như không 
quan trọng, hoặc mâu thuẫn. Đối với người đương thời, triết thuyết về khô 
của đức Phật vẫn còn là đề tài nồi trội, dành cho tất cả mọi người. 


-—-o00--- 
NHỮNG SỰ SUY DIỄN SAI LỆCH MỚI 


Một số nhà văn và dịch giả trong lịch sử cận đại đã bị kẹt trong sự lầm 
lẫn này. Họ nghĩ một cách sai lệch rằng, con đường mà đức Phật vạch ra cho 
hàng đệ tử xuất gia của Ngài, là giáo pháp dành cho tất cả mọi người. Một 
trong những hậu quả của việc hiểu lầm đó là quan điểm cho răng “Phật giáo 
bi quan". 


Arthur Schopenhauer, một nhà tư tưởng Đức nỗi tiếng, đã thiết lập lý thuyết 
về bi quan, sau khi đọc qua một vài bản kinh Phật giáo đã được dịch. Qua sự 
trình bày những hiểu biết của ông về đức Phật, ông muốn gợi ý cho các nhà 
phê bình so sánh triết lý của ông với giáo lý của đức Phật. Kết quả là, quan 


niệm “Phật giáo bi quan” đã được thế giới Tây phương chấp nhận cùng với 
lý thuyêt về bi quan của Schopenhauer. 


Hơn thế nữa, gần như tất cả mọi dịch giả của các kinh tạng đều xem thuật 
ngữ dukkha, được lặp đi lặp lại trong kinh như là “khổ”, khiến cho người 
đọc nghĩ rằng đức Phật xem đời sống thế tục như là khổ đau. Tuy nhiên, 
dukkha âm chỉ tính chất không thỏa mãn của tâm con người, chứ không chỉ 
những gì được coi là khổ. Đức Phật sử dụng thuật ngữ này với mục đích 
hướng các vị tỳ kheo đến Niết Bàn — chứ không phải để hướng dẫn hàng đệ 
tử tại g1a. 


Tệ hơn nữa, hàng trăm sách viết về giáo lý của đức Phật xem những lời dạy 
của Ngài đối với hàng đệ tử xuất gia là giáo lý chung cho ứoàn thể cộng 
đồng Phật tử. Quan niệm sai lầm này đã dẫn đến một kết luận chung răng, 
đức Phật không chấp nhận đời sống thế tục và chê trách hạnh phúc trong đời 
sông đó. 


-—-o00--- 
KHÁM PHÁ CHÂN LÝ 


Nghiên cứu các kinh tạng kỹ hơn sẽ cho chúng ta thây TỐ rằng, giáo lý 
của đức Phật dành cho hàng cư sĩ rất gần gũi với đời sống thế tục, hơn là 
chúng ta nghĩ. Chúng tôi tìm thấy trong kinh tạng có hơn cả trăm bài pháp, 
từ những bài dài đến những bài ngắn chỉ có vài câu pháp thoại, đặc biệt nói 
về đời sống tại gia. Các chương sắp tới trong sách này sẽ đặt trọng tâm vào 
các bài kinh đó để làm rõ hơn quan điểm của đức Phật về đời sống thế tục, 
cũng như sự hướng dẫn của Ngài đối với hàng cư sĩ về sự thành công và 
hạnh phúc. 


-—-o0O--- 


CHƯƠNG 02 - QUAN ĐIÊM CỦA ĐỨC PHẬT VẺ CỦA CẢI, VẬT 
CHÁT 


Nghèo khó khiến chúng sanh khổ đau 
Vì nghèo, họ phải mang nợ. 


Hoàn cảnh này khiến đời sống họ tụt hậu." 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 
a 


Quan điểm của đức Phật về sự phát đạt, sung túc được coI là một 
trong những khía cạnh thường bị hiểu lầm nhất trong giáo lý của Ngài. 
Nhiều tác giả đã tuyên bố thăng hay ám chỉ rằng, đức Phật không khuyến 
khích người cư sĩ thăng tiến và trở nên giàu có. Quan niệm sai lầm này khiến 
chúng ta thường nghĩ răng, khi thành đạt hay được sung túc là đi ngược lại 
với lời dạy của đức Phật. Tuy nhiên, chúng ta hãy xét xem, đức Phật thật sự 
quan niệm như thế nào về sự thành đạt, sung túc của người cư sĩ. 


-—-o00O--- 
TỰ DO THÀNH ĐẠT 


Trước hết, đức Phật chắng bao giờ áp đặt bất cứ sự hạn chế nào trên 
các nỗ lực để thành công của hàng cư sĩ; trái lại, đức Phật còn khuyến khích 
họ có gắng đạt được thành công. Dầu trong “kinh doanh, nuôi gia súc, làm 
thủ công, làm công chức, hay bất cứ ngành nghề, công nghiệp nào”, người 
cư sĩ cũng phải cô gắng để thăng tiến trong lãnh vực ngành nghề của mình.” 
Nhất là quyết tâm để đạt được thành công, đó là điều tiên quyết, quan trọng 
trong cuộc đời của bất cứ ai — và thái độ “tôi có công việc làm để kiếm sống 
là đủ rồi" không có mặt trong giáo lý của đức Phật. 


Kế đến, đức Phật cũng không giới hạn tài sản mà người cư sĩ có thể sở hữu, 
và chẳng bao giờ khuyên hàng cư sĩ tại gia giàu có của Ngài phải dừng lại, 
hay giảm thiểu tài sản của họ. Trái lại, đức Phật đã dứt khoát khuyên họ phải 
có kế hoạch, phải biết tổ chức và phải nỗ lực để thành công hơn nữa. Chúng 
ta sẽ đi vào chỉ tiết hơn về những lời dạy này trong những chương sau. 


Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, đức Phật không đặt ra một chế 
định nào đối với tài sản cá nhân của người cư sĩ. Sử dụng thuật ngữ “tài sản 
lớn" (uiare bhoge)”, đức Phật muôn nói đến số lượng mà ta có thể hướng tới 
đề đạt được — nói cách khác, càng nhiều của cải, tài sản càng tốt. 


-—-Oo0O--- 


SỰ THÀNH ĐẠT VÀ MỤC ĐÍCH CỦA NÓ 


Điều quan trọng cần nhớ là sự tự do mà đức Phật dành cho người cư 
sĩ, để họ trở nên càng phát đạt, sung túc càng tốt, dựa vào hai điều kiện. Thứ 
nhất, chúng ta phải tuân theo một số nguyên tắc trong nỗ lực để làm 
giàu. Thứ hai, ta phải sứ đựng tài sản một cách đúng đắn. Nếu hai điều kiện 
trên không được thỏa mãn, thì “tài sản lớn” đó sẽ không bao giờ được đức 
Phật chấp nhận — như thế “sự tự do vô hạn” để được giàu có, phát đạt, ám 
chỉ số lượng tài sản chứ không phải phương tiện sử dụng để đạt được 
nó. Hơn thế nữa, chẳng bao giờ nên coI sự thành đạt, giàu sang là mục đích 
tối hậu, mà chỉ là một phương tiện để đưa ta đến những mục đích cao 
thượng hơn. 


Đức Phật đã nói đên cả hai vân đê, sự tự do cá nhân đê thành đạt và sự quan 
trọng của việc sử dụng tự do đó một cách đúng đăn, như sau: 


Niềm hạnh phúc của việc sở hữu tài sản là gì? (Atthi sukha - the happiness 
GÀ possessing wealth). Một số người tích lũy tài sản lớn và của cải dồi dào 
bằng những phương tiện chánh đáng, nỗ lực tỉnh tấn, và nghĩ rằng, “Giờ tôi 
đã có của cải, có tài sản bằng những phương tiện chánh đáng”. 


Khi nghĩ như thế, người đó cảm thấy hạnh phúc, hài lòng. Đó là điều mà ta 
gọi là atthi sukha.ˆ 


Rõ ràng là việc sở hữu tài sản cá nhân được chấp nhận, miễn là người cư sĩ 
đã sử dụng những “phương tiện chân chánh, và tinh tắn nỗ lực”. Đề lãnh hội 
được lời dạy của đức Phật khi nói đến “phương tiện chân chánh và nỗ lực 
tỉnh tấn”, trước hết, ta hãy xem xét một vải quan điểm về việc tích lũy tài 
sản của các vị lãnh đạo tỉnh thần đồng thời với đức Phật. 


Một số vị thầy cho rằng việc tôn trọng các giá trị đạo đức là không cần 
thiết. Họ khuyên người khác, kế cả vị vua đầy quyên lực Ajatasattu, hãy thâu 
gom tài sản, bằng bất cứ phương tiện nào cần thiết, mà không cần phải quan 
tâm đến những tác hại mà các phương tiện ấy có thể mang đến cho người 
khác. ” Kassapa, một vị thầy nỗi tiếng trong thời đức Phật, không thấy gì sai 
đối với việc trộm cắp hay lẻn vào nhà lấy của người khác.'' Một số các vị 
thầy thực dụng khác như là Ajita và Kaccayana cũng có những quan niệm 
tương tự, họ không kể đến đạo đức gì trong việc làm giàu. Truyền thống 
Carvaka, một trường phái tư tưởng Ấn Độ nổi tiếng trong thế kỷ VI trước 
Công nguyên, đã tóm tắt mọi thứ như thế này: Cách dễ nhất để làm giàu là 


“suôt đời đi vay mượn, tận hưởng của cải đó mà không cân phải lo đên việc 
trả lại”. 


Bên cạnh những quan điểm đây thực dụng tai hại này, chúng ta có thể phân 
tích đê thây con đường đi đên sự phát đạt, giàu sang của đức Phật đây danh 
dự và hữu ích hơn nhiêu. 


-—-o00--- 
HÚT MẬT MÀ KHÔNG LÀM HẠI ĐÉN HOA 


Đức Phật đã giới thiệu cho người cư sĩ một hệ thống đạo đức trong 
quá trình tích lũy tài sản. Dĩ nhiên, các giới luật của đức Phật nói chung — 
như kêu gọi lòng từ bi đối với kẻ khác - đều được áp dụng trong bất cứ lãnh 
vực nào, nhưng đức Phật cũng đặt ra những điều cụ thể, liên quan đến vấn 
đề kinh doanh. 


Trước hết, người tham gia vào việc làm ra của cải không được gian dối, hay 
làm hại khách hàng hay bất cứ người nảo khác có liên quan. Người đó làm 
“tăng trưởng tài sản dần dần chứ không chèn ép người khác, cũng như các 
chú ong hút mật mà không làm hại hoa'.“ Như thế, bất cứ tài sản nào mà ta 
sở hữu cần phải đạt được “bằng các phương tiện chân chánh”. '” Công bằng, 
chân chánh là những yếu tổ rất quan trọng trong việc tạo ra của cải, đến nỗi 
trước khi bắt tay vào việc kinh doanh hay hành một nghề nghiệp đầy hứa 
hẹn nào, ta cần phải thệ nguyện không lạm dụng người khác. 


Lời dạy của đức Phật đôi với sự chăm sóc cho công nhân, người làm công, 
càng thê hiên rõ hơn con đường đi đên sự thành đạt, làm giàu một cách danh 
dự. Cụ thê, đức Phật đã nói đên năm điêu mà người chủ cân phải quan tâm 
trong việc đôi xử với người công nhân của mình: 

- Giao công việc và bôn phận tùy vào khả năng và sức lực của họ. 

- Trả tiên lương phù hợp với công việc và dịch vụ của họ. 

- Có phương tiện chăm sóc sức khỏe cho họ. 


- Tạo thực dưỡng cho họ. 


- Cho họ được nghỉ phép (vacation) vào thời điểm thích hợp. ˆ 


Các tư duy mới mẻ, tốt đẹp này lần nữa xác định rằng, giáo lý của đức Phật 
đã dạy, người kinh doanh không đáng được có của cải, tài sản nếu họ không 
tuân theo các nguyên tắc kinh doanh đạo đức. Trong bất cứ nỗ lực để sinh 
lợi nào, người chủ cần phải kiềm chế không ép buộc người khác phải lao 
động nặng nhọc quá sức. Phải trả đồng lương xứng đáng cho công nhân của 
mình, và tạo điều kiện để họ được chăm sóc sức khỏe miễn phí, được ăn 
uống đây đủ và được nghỉ ngơi. Dựa trên quan điểm của đức Phật, những ai 
không tạo điều kiện tốt đẹp, không chăm sóc cho công nhân của mình thì 
không xứng đáng được giàu sang, lợi lộc. 


Nói chung, các vị doanh nhân, những người muốn tạo ra của cải, muốn 
thăng tiến, được nhắc nhở phải chánh niệm về đạo đức của họ. Các vị doanh 
nhân, trong vai trò lãnh đạo, phải làm hài lòng khách hàng của mình, đồng 
thời phải bảo vệ quyền lợi của công nhân. Nếu họ tuân theo những điều nảy, 
ít nhất họ cũng phần nào xứng đáng để được phát đạt hơn. Một điều kiện 
khác nữa đề được phát đạt là việc sử dụng tài sản một cách đúng đắn. 


-—-o00--- 
TÀI SẢN GIÓNG NHƯ MƯA, NUÔI DƯỠNG CUỘC SÔNG 


Việc sử dụng tài sản đúng đắn có thể được làm rõ hơn, khi so sánh với 
những gì mà các vị đồng thời với đức Phật tuyên dạy. Đối với một số vị, 
việc thỏa mãn dục lạc cá nhân là mục đích quan trọng nhất trong việc tạo ra 
của cải, và ngày nào còn sống thì họ cần sử dụng tất cả những phương tiện 
có thê để đạt được điều đó. Nếu dựa theo quan điểm đó, thì không việc gì 
người ta phải làm từ thiện cả. 


Đức Phật lại có quan điểm hoàn toàn khác. Đức Phật nhấn mạnh răng, tài 
sản mà người ta có được băng những phương tiện chân chánh, cân được sử 
dụng đê mang lại lợi ích cho người và cho bản thân. 


Người cư sĩ đã tích lũy được tài sản lớn bằng nỗ lực, khả năng, tinh tấn, và 
quan tâm đến việc sử dụng đúng đắn [tài sản đó] để thỏa mãn nhu cầu bản 
thân, và tự tại trong lòng. Khi sử dụng tài sản đó, người đó có được hạnh 
phúc trong cuộc đời. Đồng thời, người đó khiến cho cha mẹ, gia đình [chồng 
hay vợ và con cái], và những người làm cho mình, cũng được hạnh phúc và 
thỏa mãn. 


Kế đến, người đó phải dùng tài sản của mình để giúp đỡ bạn bè và đồng 
sự. Vị ấy cũng phải dùng tài sản của mình để làm vừa lòng thân quyến và 
những người cần được giúp đỡ, để cúng kiếng các thân quyến đã qua đời, để 
làm tròn bổn phận công dân đối với chính phủ, và đề thực hiện các nghi lễ. 


Cuôi cùng, vị ây cân sử dụng của cải của mình đê cúng dường cho các vị tỳ 
kheo và Bà la môn, những người đã dôc cả cuộc đời cho mục đích thanh tịnh 
bản thân và đạt được Giác ngộ. . 


Đức Phật luôn nhân mạnh rằng, sự nỗ lực của một người cần có ý nghĩa đối 
với bản thân, đối với những người cùng chung sống, và nói rộng hơn, là đối 
với cả xã hội. Việc “sử dụng tài sản một cách đúng đăn” thể hiện giáo lý căn 
bản này của đức Phật. 


Người không sử dụng của cải, tài sản của mình một cách khôn khéo như HiẾc 
sẽ không được đức Phật chấp nhận. Vua Kosala đã bạch với đức Phật rằng, 
ông (nhà vua) đã vừa được sở hữu tài sản không lồ của một doanh nhân, 
người vừa qua đời mà không có con cái thừa tự. Chỉ riêng vàng của vị đó là 
vô cùng giá trị; nhưng bản thân vị đó, lúc nào cũng mặc áo vá, ăn gạo hấm, 
sử dụng phương tiện xe cộ đơn sơ, và chắng bao giờ sử dụng của cải của 
mình vì ích lợi của người khác. Nghe chuyện, đức Phật nói rằng, người mà 
không sử dụng tài sản của mình để làm lợi ích cho bản thân và tha nhân, đã 
sống một cuộc đời vô nghĩa. ' 


Trái lại, những người sử dụng tài sản, của cải của mình để làm lợi ích cho 
bản thân và người khác, thì được đức Phật tán thán. Giống như “mưa rào để 
nuôi dưỡng cuộc sống”, có được tài sản cá nhân lớn lao là để sử dụng, và 
bảo dưỡng cho số đông người. ” 


Mục đích của chúng ta trong việc tạo ra tải sản là đê sử dụng chúng cho có 
ích. Người nảo biệt tuân giữ điêu này, đức Phật cho răng người đó có quyên 
nô lực hêt sức đê được có thêm của cải. 


Tam Tạng Kinh không cho ta chứng cứ gì về việc phải dành bao nhiều phần 
trăm tài sản để dùng cho bản thân, cho con cái và cho tha nhân. Tuy nhiên, 
đức Phật đã khuyên ta cần chia tài sản của mình làm bốn phần bằng nhau: 
hai phần để kinh doanh, một phần để tiết kiệm, và phần còn lại là cho phí 
sinh hoạt. '®Š Đức Phật không khuyên ta dùng hết tài sản của mình vào việc 
tiêu xài và bố thí. Ngài coi việc tiết kiệm là điều cần thiết, vì “tiền tiết kiệm 


có thể được sử dụng trong trường hợp có tai nạn, hay những điều bất trắc 
không ngờ trước xảy ra”. ” 


Chỉ một trong bốn phần của tài sản là được khuyên nên sử dụng cho các chỉ 
phí cá nhân và bố thí. Nói cách khác, đức Phật khuyên chúng ta chỉ nên 
dùng một phân tài sản để làm thỏa mãn bản thân và người khác, chứ không 
phải tất cả những gì ta có được. 


Câu trích ở trên cũng công nhận răng việc chăm sóc con cái, bảo vệ quyền 
lợi của người làm, và trả một phần lợi tức cá nhân cho chính phủ (đóng thuế) 
là những điểm chính trong việc chi tiêu đúng cách. Những kẻ không tuân 
theo các nguyên tắc này không đáng được phát đạt hơn nữa. Do đó, việc 
hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với xã hội cũng là một phần thực hành 
quan trọng của người cư sĩ, và việc dành một phần tài sản của mình cho xã 
hội biểu hiện cách thực hành này. 


Một câu cú quan trọng trong kinh Parabhava cho ta thấy rõ hơn về sự nhắn 
mạnh của đức Phật, rằng tài sản cá nhân không chỉ dành cho bản thân. Khi 
nhắc đến những dấu hiệu tha hóa của người cư sĩ, đức Phật nói: “Nếu một cá 
nhân sở hữu nhiều tài sản, vàng bạc và thực phẩm, mà chỉ dùng chúng cho 
bản thân, thì người đó đang trên đường tụt hậu”.”” 

Câu nói trên xác nhận việc đức Phật không chấp nhận một người giàu có mà 
không quan tâm đến xã hội. Sử dụng tài sản “cho bản thân”, hàm ý chỉ việc 
sử dụng tài sản riêng cho cá nhân hay cho những người thân thiết của 
mình. Vì người được giàu có chắc chắn là phải mang nợ xã hội mới có được 
sự sản, nên bắt buộc là họ phải đóng góp trở lại cho xã hội, thay vì chỉ sử 
dụng tài sản đó riêng cho bản thân. 


Một câu hỏi khác cần được làm rõ, là băng cách nào và đến mức độ nào, 
người ta có quyền thỏa mãn bản thân băng tài sản kiếm được một cách chân 
chánh. Một số người tưởng rằng, vì tải sản tạo ra bằng những phương tiện 
chân chánh, nên họ có quyền tự do thỏa mãn bản thân. Nhưng suy nghĩ này 
rõ ràng đi ngược lại với những lời dạy của đức Phật về việc sử dụng tài sản 
cá nhân. 


Đức Phật chăng bao giờ tán đồng lý thuyết cho rằng, việc thỏa mãn các lạc 
thú trước mắt, là mục tiêu của việc kiêm tiên. Trái lại, đức Phật tán thản 


những người “tích lũy tài sản lớn, nhưng không bị đắm chìm trong đó”,” 


trong khi những kẻ vượt quá giới hạn của việc thỏa mãn dục lạc, “sau này sẽ 
khổ đau do những hậu quả tai hại mà nó mang đến”.“”“ Ý thức đến giới hạn 
của việc thỏa mãn dục lạc, là ý thức đến mức độ mà hậu quả của nó sẽ ảnh 
hưởng thế nào, đến việc được có sức khỏe và sống lâu. Lời khuyên của đức 
Phật với vua Kosala về việc ăn uống điều độ đã xác nhận quan điểm này: 


Vua Kosala là một người luôn tìm mọi cách để thỏa mãn dục lạc, nhất là 
trong vấn đề ăn uống. Ông nổi tiếng về vòng bụng quá lớn và bản tính dễ 
dãi. Tuy nhiên, nhà vua có quan hệ thâm giao với đức Phật. Lần kia, sau một 
bữa ăn thịnh soạn, ông đến viếng thăm đức Phật trong một trạng thái thân 
không bình ồn, thở hồn hên. Nhìn thấy tình trạng của vua Kosala, đức Phật 
đã nói một bài kệ tán thân sự ăn uống điều độ, và Ngài cho rằng, người biết 
ăn uống điều độ sẽ không bị thân hành và có thể tận hưởng một cuộc sống 
khỏe mạnh, lâu dài. Dĩ nhiên, những lời khuyên này có thể áp dụng cho bất 
cứ thứ dục lạc nào. Điều cốt yếu ở đây là “øức độ vừa phải”; mức độ vừa 
phải là giới hạn giúp ta có được sức khỏe, thân không bịnh hoạn, tâm thư 
thái và được xã hội chấp nhận. 


Tóm tắt 


Đức Phật đã trình bày cặn kế vỀ việc chúng ta nên có thái độ như thể nào về 
tài sản, và hướng dẫn ta tận dụng một cách đúng đắn những lợi ích của tài 
sản. Đức Phật nhấn mạnh rằng, tài sản là nguồn hạnh phúc của người cư 
sĩ Tuy nhiên, để đạt được hạnh phúc đó, người cư sĩ phải làm ra của cải, tài 
sản bằng những phương tiện chân chánh và sử dụng nó một cách hữu hiệu 
nhất. Tiền bạc hay tài sản không phải chỉ để tích trữ, hay sử dụng để thỏa 
mãn dục lạc cho riêng bản thán; chúng cần được sử dụng để mang lại hạnh 
phúc và thỏa mãn cho bản thán cũng như tha nhán. Khi sử dụng tải sản cho 
bản thân, hành giả cần ÿ thức đến mức độ vừa phải trong việc thỏa mãn dục 
lạc. Theo quan niệm của đức Phật, của cải, tài sản là phần thưởng cho 
những ai biết tuân theo những nguyên tắc đạo đức, đã được đức Phật đê ra. 


--o00--- 
CHƯƠNG 03 - TẠO RA TÀI SẢN 


Ta khám phá ra hai điều quan trọng: không tự mãn với những gì ta 
đã dạt được và không buông bỏ nô lực đê dạt được điêu tôt đẹp 


nhất. Chánh tỉnh tấn là bước khởi đầu để tiễn đến thành công. Chánh 
tỉnh tấn mang lại lợi ích và hạnh phúc cho người cư sĩ” 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 
V 


Đức Phật cố gắng hướng dẫn các đệ tử tại gia của Ngài đến sự thành 
công vật chất, vì đối với người cư sĩ, đạt được sự sung túc là đạt được thành 
công trong cuộc sông. Dựa trên phương diện này, đức Phật đã bàn rộng đến 
một số đề tài được coi như cần thiết cho việc khởi đầu và phát triển của bất 
cứ nỗ lực cầu tiến nào. Sự hướng dẫn của đức Phật đề người cư sĩ có thể đạt 
được sự thành công vật chất là một quá trình hoàn chỉnh và hoàn toàn hữu 
hiệu. Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày về điều này, nhắn mạnh vào 
lời hướng dẫn của đức Phật đề khởi động sự nỗ lực đến thành công. 


-—-o00--- 
SỰ CHUẨN BỊ NỘI TÂM 


Theo sự quán sát của đức Phật, sự chuẩn bị nội tâm là một trong 
những điều kiện quan trọng nhất đối với bất cứ sự thành công nào. Do đó 
Ngài khuyên người cư sĩ cũng phải có một sự chuẩn bị như thế trên cuộc 
hành trình tiến tới sự thành đạt — ngụ ý răng trên tất cả, sự chuẩn bị về tâm lý 
là rất cần đề đạt được thành công vật chất. 


Đầu tiên, đức Phật khuyên ta nên tháo gỡ bất cứ chướng ngại tâm lý nào có 
thể gây cản trở cho sự tiến bộ của ta. Kế tiếp, đức Phật dạy cho ta thấy rõ 
rằng, thái độ đúng đắn sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho sự nỗ lực của ta như 
thế nào. Hai bước này là những đòi hỏi cơ bản cho sự chuẩn bị nội tâm. 


-—-o00--- 
1. THÁO GỠ CÁC CHƯỚNG NGẠI TRONG TÂM 


Những giới hạn mà chúng ta tự đặt ra cho mình, theo đức Phật, là 
những rào cản lớn nhất đối với sự tiến bộ về tâm linh hay trong đời sống thế 
tục. Những hạn chế này đánh dấu sự thoái hóa của chính khả năng, sức lực, 
và tiềm năng của ta. Nguồn gốc làm sản sinh ra tâm lý cho rằng mình thấp 
kém này, theo đức Phật, chính là xã hội. 


Các lý thuyết xã hội công khai coi thường các khả năng của con người có thể 
làm ảnh hưởng đến tâm và dần dần chế ngự nó. Đức Phật khuyên hàng đệ tử 
tại gia không nên chấp vào những quan niệm như thế, mà phải dựa vào chính 
khả năng của mình để vượt qua các chướng ngại. Để có thể hiểu rõ hơn 
thông điệp này, chúng ta chỉ cần xem xét lại lần nữa những quan điểm xã hội 
vào thời đức Phật còn tại thế. Những quan điểm hạ thấp khả năng con người 
đã cản trở sự thăng tiến vật chất trong xã hội. 


Thí dụ, người sinh ra trong giai cấp Shudra, theo thông lệ xã hội thời đó, 
không được nỗ lực kinh doanh. Người ta tin rằng, nghề nghiệp đã được định 
sẵn cho những người thuộc giai cấp Shudra là phục vụ cho những người ở 
giai cấp cao hơn. Tương tự, chỉ những người thuộc giai cấp Bà la môn mới 
được ở cương vị lãnh đạo tinh thần. Ngay chính những người thuộc giai cấp 
cai trị cũng không được làm điều đó, vì Brahma, đẳng sáng tạo đã dành 
riêng công việc đó cho giai cấp Bà la môn. 


Đức Phật đã phản đối quyết liệt những quan điểm này của các vị đồng thời 
với Ngài, những người rao truyền rằng hạnh phúc và khổ đau của con người 
đã được định sẵn. Đức Phật lý luận rằng sự chủ tâm và chánh tỉnh tấn mới 
chính là nền tảng căn bản cho sự thành công về vật chất. 


Nói tóm lại, đức Phật đã phân tích, triển khai và bài bác một cách hợp lý ba 
quan điêm sau: ý chỉ của Brahma, lý thuyêt về nghiệp của Veda, và định luật 
tiền định phổ biến:”ˆ 


Ý chỉ của Brahma. Những người cho sự thành công hay thất bại của con 
người tùy thuộc vào ý chỉ của Brahma lập luận rằng, những địa vị xã hội cao 
quý và một số nghề nghiệp được quyết định bởi Brahma, dựa trên cơ chế 
giai cấp. Do đó, họ khẳng định rằng, xã hội cần tránh thay đổi bất cứ luật lệ 
xã hội nào. 


Lỷ thuyết về nghiệp của Veda. Những người ủng hộ lý thuyết về Nghiệp thì 
quả quyết rằng, hạnh phúc hay khổ đau của con người hoàn toàn được định 
đoạt bởi những hành động của họ trong quá khứ. Lý thuyết này cũng phủ 
nhận các nỗ lực của con người. 


Định luật tiền định. Lý thuyết thứ ba khẳng định rằng, không gì có thể thay 
đôi được các định luật tiên định. Nêu phải xảy ra, chúng sẽ xảy ra, dâu ta có 
nô lực đên thê nào đê thay đôi điêu đó. Lý thuyêt này dựa trên quan điểm 


cứng nhắc răng, mỗi cá nhân - thân thánh hay kẻ hạ tiện — đều được tái sinh 
một sô lân trước khi hoàn toàn bị tiêu diệt. 


Theo đức Phật, tất cả ba quan điểm trên đều là những lý thuyết cực đoan, 
phủ nhận ý chí và sự nỗ lực của con người để thành công. “Lập luận của đức 
Phật rất mạnh mẽ và hợp lý. Ngài cho rằng, các lý thuyết gia ủng hộ những 
quan điểm như thế khó có những tiền bộ tâm linh nơi chính bản thân họ — vì 
suy cho cùng, làm sao mà. thiền định và các phương pháp tu thích hợp có thể 
thanh tịnh hóa được họ, nếu sự nỗ lực, tinh tấn không có giá trị 8Ì trong pháp 
tu này? Do đó Ngài đã nói với họ, “Các ông đã phủ nhận nhu câu và nỗ lực 
để thay đôi của con người”.” 


Đức Phật không chấp nhận những quan điểm cực đoan này vì một mục đích 
rõ ràng: tháo gỡ những hàng rào nội tâm có thể làm cản trở sự tiến bộ về tinh 
thần, và sự thành công về vật chất đối với các đệ tử của Ngài. Thông điệp 
của Ngài gửi đến với hàng đệ tử tại gia là hãy phá vỡ các hầm hồ bên trong, 
những thứ đã chôn chặt khả năng của họ - và khi làm như thế là họ đã chuẩn 
bị cho bản thân một tương lai đầy hứa hẹn. 


-—-o00--- 
2. TIN VÀO CHÍNH KHẢ NĂNG CỦA MÌNH 


Sau khi đã loại trừ những chướng ngại bên trong, đức Phật hướng dẫn 
các đệ tử tại gia của Ngài tiến tới sự tự tin. Đây là bước kế tiếp trong việc 
thiết lập nền tảng cho sự thành công trong tương lai. Trong một thời đại mà 
ở đó sức mạnh của cá nhân bị vùi dập phũ phàng, đức Phật thấy rằng không 
có yếu tố nào khác hơn là dựa vào chính bản thân để có thể chuẩn bị cho sự 
thành công của mỗi cá nhân. 


Chính cuộc đời của đức Phật là một thí dụ minh chứng cho những điều Ngài 
dạy chúng ta. Vào thời đó, niềm tin chắc chắn và phổ biến là, chỉ có những 
người thuộc giai cấp Bà la môn mới có thê trở thành những vị lãnh đạo tâm 
linh. Nhưng đức Phật, là người thuộc về giai cấp cai trị, đã chứng minh được 
sự sai lầm của quan điểm đó, bằng việc trở thành một trong những vị thầy 
tâm linh thành công nhất, từng có mặt trên trái đất này. Và Ngài đạt được sự 
thành công này với niềm tin không thê lay chuyền vào bản thân. Ngay cả 
trước khi đạt được Giác ngộ, Ngài đã bộc bạch vê quyết tâm của mình: 


Hãy để máu thịt của tôi khô cạn, hãy để tôi chỉ còn da, mạch máắu và xương 
cốt, dâu vậy tôi Cũng sẽ không buông bỏ nỗ lực, cho đến khi tôi đạt được 
đạo quả cao nhất có thể đạt được bằng khả năng, sự tỉnh tấn, và hành động 
của con người.“” 


Thái độ này làm tăng thêm sức mạnh trong tâm đức Phật trong trận chiến 
cuối cùng với lòng tham ái (/obha), sân (dosa) và sĩ (moha). Với sự phát 
triển của trí tuệ siêu việt và tâm từ bi vô lượng, Ngài đạt được Giác Ngộ, 
mức độ cao nhất của nội tâm thanh tịnh. Đã ngồi dưới cây bồ đề một đêm 
với ý chí mãnh liệt, tiếp tục hành thiền, Ngài đã đứng dậy trong sự chiến 
thăng và hài lòng của buổi bình minh. 


Ở đây Ngài cũng nhắn mạnh đến một sự chuẩn bị ban đầu như thế — tăng 
thêm sức mạnh cho tâm bằng ý chí mãnh liệt - khi nói với các đệ tử xuất gia 
của người về những sự thành công tâm linh, và khuyến khích các đệ tử tại 
gia tiến tới sự thành công vật chất. Đã thanh lọc tâm khỏi sự sợ hãi và nghĩ 
ngờ, chúng ta có thể đi vào công việc thực sự với lòng tự tin mãnh liệt. “Bạn 
có thể thành công nếu bạn theo đuổi mục đích của mình với lòng tự tin”. 


-—-o00--- 
CHÁNH TINH TẤN 


Hai giai đoạn của sự chuẩn bị nội tâm — tháo gở các chướng ngại nội 
tâm và làm tăng trưởng lòng tự tin — đã làm nền cho sự thành công trong 
cuộc sông đời thường. Giờ, với chánh tinh tấn, chúng ta đã có một sự bắt 
đầu hoàn hảo cho bất cứ nỗ lực thành công nảo. 


Đức Phật xác định hai đặc tính của tinh tấn. Trước hết, chỉ riêng việc có nỗ 
lực cũng đã khiến cho sự chuẩn bị nội tâm có ý nghĩa; sự chuẩn bị nội tâm 
mà không có nỗ lực thì không đủ đê thành công. Đức Phật chẳng bao gIỜ tán 
thán những quan điểm như: “Chỉ cần hình dung, quán tưởng về một điều gì 
đó và chờ đợi; bạn sẽ đạt được nó”, mà theo Ngài, chánh tính tấn phải đi liền 
sau chánh tư duy. 


Tiếp đến, tinh tấn không chỉ có nghĩa là làm nhiều. Triết lý của đức Phật 
hi đơn giản nói răng: “Hãy cô làm việc và bạn sẽ đạt được thành 
công”. Thay vào đó, đức Phật nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc hành 
động một cách khôn ngoan, và đạt được thành công một cách có phương 


pháp. Chính quyết định khôn ngoan và hành động khéo léo - chớ không phải 
chỉ siêng năng làm việc - mới khiến cho những nỗ lực của người tại gia có ý 
nghĩa đích thực. 


Đôi với những al có đôi chút lòng sôt săng, câu nói sau đây sẽ làm rõ hơn lời 
khuyên tách bạch của đức Phật: “Bạn có thê làm được điêu đó, nêu bạn có 
chánh tinh tân”. 


-—-o00--- 
BÓN BƯỚC ĐÉN THÀNH CÔNG 


Để giúp cho hàng đệ tử tại gia đạt được những kết quả tốt đẹp nhất, 
đức Phật đã giải thích chánh tính tân trong bôn bước sau: 


Chánh tỉnh tấn [để thành công trong cuộc sống thể tục] là gì? Giả dụ như 
có người sinh sống bằng buôn bán, nuôi gia súc, làm cung, làm công chức 
hay bắt cứ nghệ nghiệp hay công việc nào khác. Người đó phát triển sự hiểu 
biết, và khả năng trong nghề nghiệp của mình, có khả năng tô chức, thực 
hiện những công việc cân thiết ở đúng thời điểm và trình bày được các kế 
hoạch tìm tỏi các phương tiện phát triển tân tiến. Đó là cải mà ta gọi là 
chánh tỉnh tấn.” 


Lời dạy này của đức Phật khá súc tích - có thể vì các vị tỳ kheo đã tóm tắt 
một câu nói dài cho dễ nhớ - nhưng nó đã định nghĩa chánh tỉnh tấn thật đầy 
đủ, dầu nhìn dưới bất cứ khía cạnh nào. Rõ ràng là sự quyết định khôn 
ngoan và hành động khéo léo, kết hợp lại sẽ đưa ta đến thành công. Bốn 
bước này rất quan trọng, chúng đáng để ta thảo luận kỹ càng, chi tiết hơn. 


-—-o0O--- 


BƯỚC 1: PHÁT TRIÊN SỰ HIỂU BIẾT VÀ KHẢ NĂNG TRONG 
NGHÈ NGHIỆP HAY KINH DOANH MÀ TA CHỌN LỰA 


Có được sự hiểu biết và khả năng trong ngành nghề hay kinh doanh 
mà ta lựa chọn, là một yếu tố quan trọng trong chánh tinh tấn. Cụm từ Pali 
được sử dụng để chỉ điều này là đakkho alam katum, có nghĩa là “sự phát 
triển các khả năng, tài nghệ cần thiết cho công việc”. 2akkho bao gồm cả sự 
hiểu biết lẫn khả năng. Các đặc tính này giúp ta vững chãi trong mọi lãnh 


vực nghề nghiệp hay kinh doanh của mình. Nhờ đó, người cư sĩ biết làm sao 
đề hoàn thiện bất cứ công việc gì họ đảm nhiệm. Thí dụ, người buôn bán, sẽ 
thấu đáo thị trường bán sỉ và những lợi nhuận khi bán lại, do đó trở thành 
khéo léo trong việc mua và bán.” Nói chung, việc có được khả năng và một 
sự hiểu biết đáng kể trong lãnh vực mà ta quan tâm là điều thiết yếu, để 
thành đạt một cách chân chính. 


Quá trình phát triển này cần phải được cha mẹ khơi gợi khi dạy dỗ con cái 
lúc ấu thơ. Trong kinh Sigalovada, đức Phật nhắc nhở cha mẹ cần phải có 
trách nhiệm ban đầu, trong việc hướng dẫn con cái đến một nghề nghiệp 
thích hợp.” Nhờ đó, khi bước vào tuổi trưởng thành, chúng sẽ biết có bổn 
phận phải trau dồi thêm sự hiểu biết và khả năng của mình. 


Trong thời đại này, việc giáo dục, đào tạo các ngành nghề, và các nghiên 
cứu, học thuyết về kinh doanh, thương mại, đều là những điều kiện cần thiết 
trong việc trau đồi kiến thức và phát triển khả năng, nghề nghiệp. Tất cả 
chúng ta đều biết rất rõ rằng, để thành công trong thế giới đầy cạnh tranh 
này tùy thuộc rất nhiều vào khả năng, và trình độ chuyên môn của chúng 
ta. Những ai muốn nắm giữ các vị trí quan trọng trong guồng nhân lực tân 
tiến, phải có tri thức và khả năng vượt bực, nhờ đó họ thăng tiễn mau lẹ và 
ồn định trong việc kinh doanh. Điều này hỗ trợ quan điểm của đức Phật cho 
rằng, việc giáo dục và phát triển khả năng là thiết yêu đối với những ai muốn 
đạt được thành công. 


Ngành Tâm lý học ngày nay đánh giá mức độ tiến bộ này như là “giai đoạn 
tự khăng định bản thân” trong quá trình phát triển khả năng. Trong bất cứ xã 
hội nào, đa số chỉ có được sự hiểu biết và khả năng cơ bản trong ngành nghề 
của họ. Tuy nhiên có một số ít người sẽ vượt lên trên để phát triển những 
hiểu biết và khả năng đặc biệt. Đức Phật muốn các đệ tử tại gia của Ngài 
khăng định được bản thân trong nghề nghiệp của họ. Vì thế Ngài kết luận 
rằng, sự hiểu biết và khả năng vượt trội không thê thiếu trong giai đoạn bắt 
đầu tiễn tới sự thành công vật chất. 


--o00--- 
BƯỚC 2: KHÉO TỎ CHỨC CÔNG VIỆC KINH DOANH 


Khả năng tô chức là một đòi hỏi quan trọng khác, đôi với những aI 
muôn thăng tiên trong bât cứ lãnh vực nào. Đức Phật luôn nhân mạnh đên sự 


quan trọng của việc tổ chức công việc kinh doanh của một người. Trong 
kinh Ä⁄angala, đức Phật dạy rằng “Biết tổ chức công việc, biết kinh doanh là 
một ân sủng đối với người thế tục”htt''. Đức Phật dùng cụm từ Pali đakkho 
alam sanvi-dhafum, “trở nên thực sự khéo léo trong việc tô chức”, để nói về 
khả năng tổ chức. 


Dĩ nhiên, khả năng tô chức là một đề tài lớn. Trong giáo lý của đức Phật, 
khả năng này bao gồm cả tính tự tổ chức nơi bản thân và sự tổ chức các công 
việc liên quan — và khả năng này cần thiết cho lúc khởi đầu công việc, cũng 
như duy trì nó xuyên suốt các công đoạn để có kết quả tốt đẹp. Ở đây chúng 
ta sẽ bàn kỹ đến những khả năng đặc biệt quan trọng, trong giai đoạn khởi 
đầu của một dự án trọng điểm, biết rằng các khả năng này cũng có thể được 
áp dụng ở những giai đoạn khác, của công việc và sự kinh doanh. 


Chính cuộc đời của đức Phật là một chứng cứ hùng hồn cho điều mà Ngài 
muốn nói về khả năng tổ chức. Sau khi đạt được mức độ thanh tịnh nội tâm 
cao độ nhất, Ngài đã phát động một trong những dự án nhân đạo thành công 
nhất, từng được ghi nhận trong lịch sử, bao gồm một chương trình lớn, ảnh 
hưởng đến cách suy nghĩ và những biến đôi của xã hội. Để đạt được mục 
đích này, một trong những bước đầu tiên đức Phật tiến hành là việc tổ chức. 


Khởi đầu đức Phật tự tổ chức, lo liệu cho bản thân. Công việc thường nhật 
của Ngài thể hiện rõ điều này: chúng được chia thành năm thời khóa  °: đầu 
tiên là công phu sáng sớm là thời khóa mà đức Phật dùng để tự hành 
thiền. Sau đó Ngài dành thời gian trong buổi sáng để thăm viếng những ai 
cần sự giúp đỡ của Ngài. Vào thời khóa buổi chiều, Ngài dạy dỗ các đệ tử 
xuất gia và bất cứ đệ tử cư sĩ nào đến thăm viếng Ngài. Hai thời khóa ban 
đêm được dùng để hướng dẫn các đệ tử xuất gia hành thiền và dành để thảo 
luận những đề tài Phật Pháp thâm sâu. Băng phương cách có hệ thống này, 
đức Phật đã tổ chức, xếp đặt một cuộc sống đây năng động. 


Đức Phật cũng biểu lộ những khả năng siêu việt trong việc quản lý, tổ chức 
cộng đông (tăng đoàn) mới thành lập của Ngài. Ngài là một nhà cải cách xã 
hội đầu tiên có thể tạo ra sự ổn định có hệ thống như thế đối với sự biến 
chuyển xã hội này. Đầu tiên, đức Phật chỉ định ngài Xá Lợi Phất và ngài 
Mục Kiền Liên, hai vị đệ tử xuất gia lỗi lạc nhất, làm những người lãnh đạo 
chánh. Sau đó Ngài ban danh hiệu cho tám mươi vị tỳ kheo và chỉ định họ 
vào các vị trí lãnh đạo, dựa trên sự hiểu biết và khả năng trong lãnh vực mà 


họ thích hợp. Bằng sự lãnh đạo của mình, đức Phật đã thê hiện cho ta thấy, 
một sự nỗ lực có hệ thông sẽ mang đên thành công mỹ mãn như thê nào. 


Khi đức Phật giáo huấn hàng đệ tử tại gia, Ngài đặc biệt chú tâm đến việc tô 
chức, quản lý nguồn nhân lực. Ngài nhắn mạnh rằng những người có khả 
năng cần được giao nhiệm vụ của người lãnh đạo. Đức Phật cảnh báo: “Trao 
quyền lãnh đạo cho một người (nữ hay nam) chỉ biết làm theo thói quen và 
lãng phí tài sản sẽ đưa đến sự sụp đổ”.”Như đã nói trong chương trước, 
người lãnh đạo cần giao cho công nhân những công việc và bổn phận thích 
hợp với khả năng và trình độ của họ. Thêm nữa, giới chủ nhân cần phải dành 
cho công nhân của mình những quyên lợi, như được nghỉ phép, và lương 
bồng đây đủ. 


Cách làm này cũng đóng góp vào sự thành công của công việc kinh doanh, 
theo cách khác. Khi được đối xử tốt như thế, người làm công phát sinh lòng 
yêu mến đối với chủ nhân. Do đó họ làm hết khả năng. “Tận tụy với công 
việc, tránh làm những điều xấu như là ăn cắp, và biết ơn chủ nhân”, là một 
số kết quả tích cực có thể có được từ những người làm công hài lòng với 
công việc của mình."”Những người làm công này chắc chắn sẽ đóng góp vào 
sự thành công của bất cứ ngành nghè kinh doanh nào. 


Đức Phật cũng nói về việc tổ chức của những người buôn bán nhỏ như việc 
sản xuất quân áo làm bằng vải sợi, bằng len ở nhà, một ngành kinh doanh rất 
phổ biến thời đó. Ngài coi công việc kinh doanh nhỏ này như là công việc 
trong gia đình, ở đó cả vợ và chồng cần phải chia sẻ trách nhiệm. Một điều 
thú vị là, đức Phật dạy rằng, người vợ cần phải giữ vai trò tổ chức, quản lý 
các công việc kinh doanh gia đình như thế. “Điều này cho ta thấy, đức Phật 
rất coi trọng khả năng và sức mạnh trí tuệ của người phụ nữ. 


Tóm lại, đức Phật khuyên hàng đệ tử tại gia cầu tiến của Ngài cần hành động 
có hệ thống, có tô chức đề đạt được mục đích của họ; và Ngài đã dành cho 
họ những lời dạy vô giá về cách làm thế nào để sắp xếp, tổ chức công việc 
riêng của họ và công việc kinh doanh. Những lời hướng dẫn này được chứng 
minh trong cuộc đời của đức Phật và trong giáo pháp của Ngài; và sự tổ 
chức, sắp xếp công việc riêng và các hoạt động của Ngài, một cách gián tiếp, 
đã khiến Ngài trở thành một biểu tượng để ta noi theo. 


-—-Oo0O--- 


BƯỚC 3: HOÀN THÀNH VIỆC CÂN LÀM ĐÚNG LÚC 


Hành động đúng thời, đúng lúc, theo đức Phật, là một trong những 
yêu tố quan trọng nhất để thành công trong cuộc sông thế tục. Dĩ nhiên là 
yếu tô này liên quan đến sự tổ chức, sắp xếp. Tuy nhiên, hành động đúng 
lúc, đúng thời được nói riêng ở đây, vì sự quan trọng tột cùng của nó trong 
bất cứ nỗ lực nào. Trong lần thuyết giáo với vua Kosala, đức Phật đã nhắc 
nhở răng, việc biết đúng thời điểm (timing) là yếu tố quan trọng nhất cho sự 
thành công vật chất: 


Yếu tô quan trọng nhất đối với sự thành công của con người là hành động 
đúng thời, đúng lúc. Dấu chân voi có thể che lấp dấu chân của bất cứ con 
vật biết đi nào khác. Tì ương tự, khi nói về mức độ quan trọng, hành động 
đúng thời, đúng lúc nổi bật lên trên tất cả mọi hành động khác." 


Đức Phật cảnh báo rằng nếu không hành động đúng lúc, ta cũng sẽ “không 
tạo được tài sản mới, và những gì ta đã tích lũy được chăng bao lâu sẽ vơi 
dân hết đi ”.”” 


Để trình bày yếu tố vô cùng quan trọng này đối với sự thành công, đức Phật 
đã sử dụng những thuật ngữ như là analasa và appamada. Tuy nhiên, các từ 
ngữ dịch thuật hiện tại không thể chuyên chở hết những ý nghĩa rộng rãi của 
các từ ngữ Pali nguyên thủy này. 4z/asa thường được dịch là “không lười 
biếng”, trong khi appamada là “chú tâm”, hay “siêng năng”. Các từ ngữ dịch 
thuật này có thể được chấp nhận một cách tương đối, nhằm đơn giản nói 
rằng sự cố gắng làm việc, cũng là một phương cách để thành công. Tuy 
nhiên, đức Phật sử dụng chúng với hàm ý sâu xa hơn: Chúng nhẫn mạnh đến 
sự quan trọng của hành động đúng thời, đúng lúc. “Hành động” ở đây có thể 
là một công việc nặng nhọc, cả về thể chất và tinh thần, hoặc (hành động) có 
thể chỉ là một quyết định hay một giai đoạn mà ta cần phải có đôi phút đắn 
đo. 


Dựa trên thực tế, đức Phật đưa ra những chứng cứ cho ta thấy có những 
người lười biếng trồn tránh và trì hoãn công việc, rồi lại đồ thừa cho thời 
tiết, kêu đói, kêu no, hay nói rằng quá sớm, quá trễ để không làm 
việc. `"Những thí dụ như thế cho ta thấy rằng phản nghĩa của analasa là sự trì 
trệ, lơ đãng, lẻ phè, bỏ bê công việc, một thói quen nguy hiểm mà chắc chắn 
rằng nó sẽ làm thui chột nỗ lực để thành công của con người. Do đó, 
analasa ám chỉ việc sử dụng năng lượng vật lý đúng thời, đúng lúc. 


Trong cuộc đối thoại với vua Kosala, đức Phật dùng thuật ngữ appamada đề 
ngụ ý “hành động đúng thời”. ”Ngài nói: “Nếu trong cuộc sông, ta luôn hành 
động đúng mà không trì trệ, là ta biết tự bảo vệ, tự cứu bản thân, cũng như 
cứu các gia cầm, và tài sản của ta”."° 


Thêm nữa, đức Phật cũng nói rằng những hành động đúng thời, đúng lúc của 
vua Kosala sẽ khích lệ các cộng sự và người hầu của nhà vua, làm tròn bổn 
phận của họ đúng thời, đúng lúc. 


Nói chung, theo đức Phật, những hành động được cân nhắc đúng thời, đúng 
lúc, sẽ khiến cho các nỗ lực để thành công của người cư sĩ được đầy ý 
nghĩa. Không biết quyết định hay hành động đúng thời, đúng lúc khi cỗ gắng 
tạo ra tài sản, thì người đó cũng giống như là “một con diệc (heron) lã sức 
cạnh một hồ nước cạn khô”. 


-—-Oo0O--- 


BƯỚC 4 : KHÁM PHÁ CÁC PHƯƠNG TIỆN PHÁT TRIÊN CÓ 
CHIẾN LƯỢC 


Theo đức Phật, người cư sĩ còn cần thêm một bước nữa để đến được 
thành công vật chất, đó là sự tìm kiếm, khám phá ra các phương tiện phát 
triển có chiến lược. Đây có thể là một trong những phương cách mới mẻ và 
hữu hiệu nhất để đi đến thành công của một cá nhân. Nói tóm lại, muốn 
thành công ta cần có tư duy tiến bộ trong nghề nghiệp, trong những ngành 
kinh doanh, và áp dụng các phương pháp mới này cho sự tiến bộ của tất cả 
mọi thứ nói chung. 


Cụm từ Pali là „aya vừữnamsa. Upaya có nghĩa là “một phương cách có 
chiến lược”, hay cụ thể hơn, “sự suy nghĩ đột phá” để đối nghịch lại với 
những phương cách thông thường được chấp nhận khi thử nghiệm một điều 
gì đó. Vữnamsacó một số ý nghĩa, như là, “quán sát” và “thử 
nghiệm”. Ghép chung hai từ ngữ này để ám chỉ đến một phương cách để 
thành công trong cuộc sông thế tục, IÚiDayd Vimaimsa có nghĩa là “sự khám 
phá có chiến lược về các phương tiện tiến bộ mới trong ngành nghề và lãnh 
vực kinh doanh” - một phương cách đáng được gọi là sự “phát minh” 
(mnovation). 


Đức Phật cũng biết về những phát triển mới trong xã hội của Ngài, đặc biệt 
là trong lãnh vực thương mại, trao đổi. Như đã nói trong chương l1, thế kỷ 
VI trước công nguyên, là thời đại khởi đầu của ngành kinh doanh ở Ấn Độ, 
cùng với những phát minh mới. Hàng trăm xe mã từ các tiểu bang Magadha 
và Kosala lấy hàng hóa đến Gandhara, để được vận chuyên đến các hòn đảo 
Hy Lạp. Hàng hóa cũng được mang đến hải cảng Barygaza, ở bờ biến phía 
tây Ấn Độ, để được chuyên tới thế giới phương Tây xuyên qua biển Đỏ. Các 
chiến lược mới được áp dụng trong tất cả các cuộc hành trình này, để bảo vệ, 
vận chuyên, bán buôn, và trao đôi hàng hóa. 


Thí dụ, vị đại thí chủ của đức Phật, ngài Anathapindika, một đại thương gia 
ở Savatthi, đã thành lập một hội thương nghiệp để thu mua và xuất hàng hóa 
đến phương Tây. Upali, một vị thí chủ khác của đức Phật, đã bắt đầu hệ 
thống ngân hàng đầu tiên. Sự ý thức của đức Phật về những phát triển mới 
này trong ngành thương mại, trao đổi, có thể đã khiến đức Phật khuyến 
khích hàng đệ tử tại gia áp dụng các phương pháp mới, cho sự thành công 
vật chất của họ. 


Dâu với lý do gì, khi đức Phật nói về øpaya vinamsa. là Ngài đã ban cho 
các đệ tử tại gia của Ngài một lời khuyên vô giá: “Hãy phát minh các tư duy 
và chiến lược mới để lèo lái cuộc hành trình của bạn đến thành công”. Bản 
thân đức Phật cũng thực hành lý thuyết này khi Ngài tạo dựng, thiết lập một 
cộng đồng mới (tăng đoàn) trong một xã hội truyền thống cứng ngắt. Và, dĩ 
nhiên là Ngài đã đạt được những thành công khó ngờ bằng chính những nỗ 
lực của Ngài. 


Tóm tắt 


Đức Phật đã dành những lời khuyên hữu ích để hướng dẫn hàng đệ tử tại 
gia về những nỗ lực khởi đầu đề thành công. Trước hết, đức Phật hướng dẫn 
việc rèn luyện tâm trí, để tâm họ được mạnh mẽ hơn. Kế đến, đức Phật 
hướng dẫn sự nỗ lực của họ. Ngài đưa ra những lời khuyên hữu ích, thực 
dụng khiến chúng thực sự có ỷ nghĩa đổi với người cư sĩ tại gia. 


Đúc Phát không khuyến: khích cộng đồng cự sĩ của Ngài chờ đợi một vận 
may bất ngò, một biển có đột ngột giống như trúng số trong thời đại này, mà 
Ngài cũng không chấp nhận việc tạo ra của cải một cách nhanh chóng và để 
dàng bằng bất cứ phương tiện nào. Thay vào đó, Ngài giúp các đệ tử của 
mình hành động có phương pháp, có hệ thống và tự khẳng định bản thân 


^ Ẩ CC SẤ ~ .Á. ^ ^ Ầ » . 42 z 
trong cuộc sông “giống nhự những con kiến xây tạo nên đôi kiến ”“. Tóm 


lại, theo đức Phật, các kiến thức mới mẻ, sự phát triển kỹ năng, sự tổ chức, 
việc hành động đúng thời, đúng lúc và những phương pháp mới, sẽ tạo 
thành nô lực chân chảnh đê thành công của người cư sĩ. 


--o00--- 
CHƯƠNG 04 - GÌN GIỮ TÀI SẢN 


Mục tiêu của người cư sĩ tại gia, “Tôi phải sống lâu, sống xứng đáng với 
dòng tộc, với thây tổ, với con cái, bằng của cải đã kiễm được bằng những 
phương tiện chân chánh”, là một ý nguyện dễ dàng được chấp nhận, và 
có thể thành tựu.” 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 
V 


Đức Phật quát sát có hai loại người giàu có: những người có của cải, 
nhưng không giữ được, và những người trở nên giàu có và gìn giữ được tài 
sản của họ. Một số gia đình kiếm được tài sản lớn, nhưng không thể giữ 
chúng được lâu” “`, và cũng trong bản kinh đó, đức Phật nhắc đến những gia 
đình khác giữ được tài sản của họ không biến chuyền. Đức Phật đã quán sát 
tại sao và bằng cách nào mà có người thành công trong việc gìn giữ tài sản 
của họ, trong khi người khác thì không làm được. Trong nhiều trường hợp, 
đức Phật nhận thấy rằng các thói quen, cá tính, cách hành xử của một cá 
nhân là những yếu tố đóng góp vào việc thành công hay thất bại của người 
đó. Đức Phật sẵn lòng hướng dẫn các vị đệ tử tại gia giàu có để giúp họ 
tránh khỏi các tai họa và để giúp cho sự thảnh công của họ được vững 
bền. Đức Phật đưa ra một số nguyên tắc để giúp hàng đệ tử tại gia của Ngài 
gìn giữ tài sản của họ được trọn vẹn. Chương này được triển khai dựa trên 
các nguyên tắc đó. 


Điều quan trọng là chúng ta cần xem xét triết lý của đức Phật về đời sống tại 
gia, để có thể hiểu được sự hướng dẫn đề tiến đến thành công vững bên của 
Ngài dành cho hàng đệ tử tại gia. Ngài cho rằng chỉ thành đạt trong một thời 
gian ngắn thì không phải là thành công thực sự — vì mục đích của người cư 
sĩ không chỉ là có được của cải, tài sản mà còn là gìn giữ, duy trì được 
nó. Trong lúc gắng công đề đạt được những thành công vật chất, ta cũng cần 
phải hướng đến những sự sung túc bền vững cho suốt cuộc đời.” 


Hãy phân tích từng điều hướng dẫn của đức Phật trong việc duy trì tài sản 
(tập trung vào kinh ƒyagghapaƒ7a và Pattakamma trong Tăng Chì Bộ Knnh, 
và kinh S?øgalovada trong Trường Bộ Kinh). 


--o00--- 
BƯỚC 1: PHẢÁI CÓ BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÀI SẢN 


Hành động bảo vệ là một trong những điều kiện quan trọng nhất để 
gìn giữ tài sản của mình. Đức Phật bảo răng, “Người cư sĩ đã tạo ra tài sản 
bằng nỗ lực chân chánh, với khả năng và những phương tiện minh 
bạch. Người đó phải có hành động bảo vệ tài sản đó khỏi các vị vua chúa, 
lửa, nước, kẻ trộm và những thân quyến không tốt”.ˆ“ 


Lời dạy của đức Phật về việc bảo vệ tải sản phản ảnh những mối đe dọa mà 
người giàu có trong thời đại của Ngài phải đối mặt. Xét kỹ hơn ta thấy rằng 
các mỗi đe dọa tương tự cũng có mặt trong xã hội ngày nay. Luật pháp ngày 
nay, trong nhiều trường hợp, cũng cho phép chính quyền hoặc các cơ quan 
tài chánh tịch thu tài sản cá nhân. Trộm cướp — dưới nhiều dạng cũ và mới — 
cũng bùng nổ trong xã hội ngày nay; và lửa, bão lụt tiếp tục gây tốn thất cho 
tài sản nhà nước. Sau hai mươi lăm thế kỷ, con người vẫn phải đối mặt với 
những mối đe dọa như thế đối với tài sản của họ. 


Để gìn giữ tài sản cá nhân khỏi sự chi phối của chính quyền, đức Phật 
khuyên chúng ta tạo ra của cải, tài sản một cách chân chánh và làm đầy đủ 
bồn phận đối với chính quyền. Khi hướng dẫn ta đến sự thành đạt, đức Phật 
luôn nhắc nhở ta rằng tài sản phải được tạo ra bằng những phương tiện chân 
chánh, minh bạch. Dhammikehi dhammaladdhehi (sử dụng phương tiện chân 
chánh và đạt mục đích qua phương tiện vô hại) ˆ”, là câu mà đức Phật luôn 
dùng để nhắn mạnh đến “sự nỗ lực chân chánh để đạt được thành công vật 
chất”. Bằng phương tiện chân chánh, người thành đạt sẽ giảm thiểu được 
mối đe dọa là chính quyền sẽ tịch thu tài sản của mình. 


Đức Phật cũng dạy rằng người công dân và chính quyền cần hợp tác chặt 
chẽ với nhau vì bổn phận và trách nhiệm. Như đã nói trước đây, việc trả thuế 
là bổn phận hàng đầu của người công dân đối với chính quyền. Đức Phật 
dùng từ ngữ r4/abaử để nói đến phần tài sản một cá nhân phải đóng cho 
chính quyền.ˆŠ Khi đã thực hiện đầy đủ những bồn phận nảy, người giàu có 


giảm thiểu tối đa, nếu không nói là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa bị chính 
quyên tịch thu tài sản. 


Vào thời đức Phật, người ta thường bảo vệ tài sản khỏi bị trộm cướp bằng 
cách giữ nó bên mình. Ngày nay người ta gửi tiền bạc, của cải với người 
khác như là các cơ quan tài chánh. Sự sụp đồ của các cơ quan tài chánh lớn 
do tham nhũng và những lý do khác biểu lộ nhu câu cần phải đầu tư tài sản 
một các khôn ngoan, để bảo vệ chúng khỏi những tên cướp của thời đại tân 
tiến. Trong trường hợp này để có được sự bảo vệ tối đa, ta vẫn có thể làm 
theo lời Phật dạy, bằng cách chọn lựa những cơ quan tài chính đáng tin cậy 
nhất đề gửi hay đầu tư tài sản vào đó. 


Đức Phật cũng khuyên ta bảo vệ tài sản bằng cách có những biện pháp gìn 
giữ nó khỏi “lửa và nước” (aggiio va udakatfo va) °” — nói rộng ra, chúng ta 
có thể coi đây là bao gồm cả những loại thiên tai khác và các thảm họa bất 
ngờ tương tự. 


Có các biện pháp để gìn giữ tài sản khỏi tay những “người quyến thuộc 
không tốt” (appiyafo dayadaio), cũng là một cách bảo vệ khác. Dầu lời 
khuyên này có thể quan trọng hơn vào thời đức Phật, nhưng trong xã hội 
ngày nay, chúng ta cũng khó thể bỏ qua. Thí dụ, một số người cho thân 
quyến mượn những số tiền khá lớn chỉ dựa vào lòng tin. Tuy nhiên, người 
được hưởng lợi có thể phản bội tất cả mọi lòng tin, và không bao giờ trả lại 
tiền đã mượn. Trong một số nền văn hóa, các bậc cha mẹ và ông bà là dễ gặp 
điều nguy hiểm này. Những người con đã trưởng thành hoặc con dâu, con rê 
có thể cắt xén của cải, tài sản của những người thân quyến trọng tuổi 
này. Những sự kiện này cho ta thấy, các biện pháp để bảo vệ tài sản khỏi 
những người quyến thuộc xấu là một nhu cầu chính đáng, đối với một số 
người trong xã hội ngày nay. 


Nói chung, đức Phật động viên cộng đồng cư sĩ cần phải có những biện pháp 
tích cực đề bảo vệ tài sản của họ. Sự bảo vệ này rất cần thiết để họ có thể tận 
hưởng sự thành đạt dài lâu suốt cuộc đời. Cụm từ mà đức Phật dùng arakkha 
sampada xác lập việc bảo vệ tài sản và ám chỉ sự quan trọng vược bực của 
nó: đó là câu nói có nghĩa là “có biện pháp để bảo vệ tài sản cũng tương tự 
như thực hiện một nghĩa vụ cao thượng”. 


-—-Oo0O--- 


BƯỚC 2: CHỌN NGƯỜI CÓ TRÍ VÀ CÓ ĐẠO ĐỨC ĐỀ LÀM BẠN 
VÀ HỌC HỎI 


Đức Phật luôn nhắc nhở các đệ tử của Ngài rằng, những người có trí 
tuệ và đạo đức là một tài sản đối với người giàu có, và là lá chắn bảo vệ sự 
thành đạt của người đó. Theo lời khuyên của đức Phật đối với người thanh 
niên trẻ 2ighajamu, những người bạn như thế sẽ mang đến “lợi ích và hạnh 
phúc trong tương lai” cho những người sống đời thế tục “chấp nhận giữ 
vàng và bạc”.” 


Hơn thế nữa, đức Phật dạy người thanh niên trẻ Sgz/z răng, khi giao tiếp 
với những người vô kỷ luật và vô đạo đức, thì đó là một “kênh qua đó tài sản 
sẽ biến mất” ”! như thế nào. Do đó, đức Phật, với trí tuệ của Ngài, đã thảo 
luận rất tỉ mỉ sự liên hệ, giao tiếp có thể bảo vệ hoặc hủy hoại tài sản của 
một cá nhân như thế nào. 


Đức Phật khuyên các đệ tử cư sĩ của Ngài giữ mối liên hệ với các vị thầy, 
các nhà cô vấn có khả năng, để đối thoại, và nhất là trao đối ý tưởng với 
họ. Bằng cách đó, họ có thê phát triển nhân cách, đạt được sự hiểu biết và 
khả năng — là những yếu tô làm tăng thêm sự thành đạt của họ. 


Ta có thể xác nhận một người thầy, người cố vấn bởi bốn đặc tính: có giới 
hạnh, tiến bộ nội tâm, sức mạnh tinh thần, và trí tuệ. Lời nói, hành động của 
vị ấy trong những hoàn cảnh nghịch ý và tư tưởng phát biểu. khi thảo luận, sẽ 
luôn phản ảnh cá tính của vị ấy. Bằng cách duy trì một mối liên hệ dài lâu 
VỚI vị ây và quán sát một cách chánh niệm về hành vi của vị ấy, ta có thể 
biết răng vị ấy có xứng đáng hay không.“ 


Sự lựa chọn khôn ngoan những bằng hữu thân thiết cũng đóng một vai trò 
quan trọng trong việc củng cô sự thành công của người cư sĩ. Đức Phật đã 
xác định vai trò quan trọng của xã hội, môi trường và ảnh hưởng bạn bè 
trong cuộc đời chúng ta; và Ngài đã diễn tả một cách sống động loại bạn bè 
mang đến sự thất bại cho ta. 


Thí dụ, một số người có thể khen tặng ta quá đáng, hoặc giúp ta thì ít nhưng 
mong đợi ở ta nhiều lợi lộc." Số khác có thể thực hiện yêu cầu được giúp đỡ 
của ta; nhưng họ từ chối bằng cách nói rằng, “Rất tiếc, nếu bạn hỏi tôi sớm 
hơn thì tôi đã giúp được rồi”; hay “Bây giờ thì không tiện, có thể tương lai 
vậy”.”" Số khác nữa thì chấp nhận cả hành động tốt cũng như xấu của ta, ca 


tụng ta ở trước mặt, nhưng lại chỉ trích ta phía sau lưng. Lại cũng có một số 
người có thê lôi kéo cả những người thành đạt vào rượu chè, cờ bạc, và 
khiến họ nhiễm những thói quen tai hại tương tự như thế.” 


Đức Phật cảnh báo răng, vẻ bề ngoài của bạn bè hay những hành động ấn 
tượng nhất thời chưa đủ để thuyết phục rằng, đó là những bằng chứng rõ 
ràng. Đề đánh giá họ, chúng ta cần quán sát hành vi của họ trong một thời 
gian, để có thể hiểu đúng về họ. Và nếu ta muốn được thành đạt hơn, ta cần 
phải tránh “những kẻ thù đội lốt bằng hữu”."° 


Đề làm rõ hơn, đức Phật mô tả một số đặc tính nổi bật của một người bạn 
thực sự có thể giúp ta đi đến thành công. Những đặc tính này bao gồm việc 
giúp đỡ ta khi ta cần, giữ bí mật cho ta, giữ tình cảm không thay đổi, và 
khuyên ta sửa đổi những thói quen xấu, như rượu chè. Tình bằng hữu chân 
thật giữa hai người cũng có thể được phát hiện khi họ có khuynh hướng nói 
tốt về nhau trước mặt người khác.” Được giao tiếp với những người bạn có 
các đặc tính như vậy sẽ là nền tảng cho người cư sĩ củng cố tốt hơn sự thành 
công của mình. 


--o00--- 
BƯỚC 3 : CHI TIỂU CÓ KẾ HOẠCH 


Để gìn giữ và phát huy sự thành đạt đã có được, đức Phật khuyên các 
gia đình và cá nhân cân phải có kế hoạch chi tiêu. Ngài đặc biệt nhắc nhở 
những người với cách sống phong lưu dầu chỉ kiếm được rất ít, rằng chẳng 
bao lâu họ sẽ làm tiêu hết của cải. 


Một kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ hướng dẫn người cư sĩ chỉ tiêu, đầu tư và 
tiết kiệm một phần số tiền kiếm được một cách khôn ngoan. Đức Phật nhắn 
mạnh đến sự quan trọng của một kế hoạch như thế và cho ta biết thế nào là 
“cân bằng chỉ tiêu”. 


Người có trí biết sô tiên kiêm được và chỉ tiêu của họ; với sự hiệu biệt đó, 
người áy tính toán như thể này: “Sự chỉ tiêu của tôi không được quá số tiên 
kiêm được, mà cũng không được chiếm quả ï† so với tông số tiên tôi kiêm 
được ”. 


Người có kinh nghiệm sử dụng cân |loại có hai đĩa cùng trọng lượng treo ở 
hai đầu cán cân] biết rằng, “Nếu tôi đặt trọng lượng này hay trọng lượng 
kia vào đĩa cán này, thì đĩa cân kia sẽ lên hay xuống theo mức độ 
đó”. Tương tự, người chủ gia đình phải biết cách cân bằng số tiên chỉ tiêu." 


Như đã đề cập trong chương 2, đức Phật khuyên chúng ta nên để một phần 
tư của tông sô tiên kiêm được dùng cho cá nhân. Phân tiên còn lại cân được 
dùng đê đâu tư và tiêt kiệm. 


Rõ ràng, những hạn chế được đề ra không phải là để cản trở người cư sĩ 
hưởng thụ cuộc sống. Như đã đề cập trong chương 1, đức Phật cho răng tài 
sản cần được sử dụng để đem lại lợi ích và hạnh phúc cho con người; tuy 
nhiên phần trăm sử dụng cho mục đích đó cần phải tương ứng với số tiền họ 
kiếm được. Không tuân thủ theo nguyên tắc vàng này sẽ đưa ta đến nhiều 
phiền toái. 


Lời khuyên này hữu ích trong xã hội hiện đại hơn bất cứ lúc nào khác, khi sự 
cám dỗ luôn được đây mạnh để lôi kéo người ta vào cách sống hoang 
phí. Các hình thức quảng cáo đây hấp dẫn đập vào mắt, vào tâm trí ta những 
hình ảnh của xe đẹp, nhà sang và những sản phẩm hấp dẫn khác. Lời mời 
gỌI của chúng hấp dẫn đến nỗi một cuộc sông lịch lãm, bằng bất cứ phương 
tiện nào, gân như đã trở thành là mẫu mực cho mọi người. Nhiều người đã 
trở thành nạn nhân của những niềm hy vọng quen thuộc như thế; và áp lực 
xã hội khiến nhiều người không có kiên nhẫn với sự chỉ tiêu cân bằng. 


Nói chung, xã hội coi trọng con người dựa vào những gì họ có: xe hơi, nhà 
cửa, và những của cải vật chất khác. Bị tây não bởi các giá trị xã hội này, 
nhiều người không thể có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, thay vào đó họ sử 
dụng việc trả tiền “dễ dàng” bằng thẻ tín dụng và những cách trả tiền góp 
hăng tháng để mua rất nhiều thứ, với mức lãi phí rất cao — làm cho kẻ khác 
thêm giàu, trong khi làm hại bản thân mình. Lần nữa, kế hoạch chi tiêu được 
đức Phật đề nghị có thể trở nên rất hữu ích. 


Đức Phật nhận định rằng không mắc nợ là một sự nhẹ nhàng, thư thái lớn 
(anana sukha) đôi với người cư sĩ.” Dựa vào tiền vay mượn để hưởng thụ 
một cuộc sống xa hoa là một trong những sai lầm lớn nhất mà người cư sĩ có 
thể phạm. Đức Phật đã so sánh một người như thế với “kẻ đã hái tất cả trái 
trên cây đề chỉ ăn trái chín”.°9 


--o00--- 
BƯỚC 4 : BIỆN PHÁP TỰ BẢO VỆ 


Đức Phật cũng quan tâm đến sự nguy hiểm đối với sinh mạng của 

người cư sĩ giàu có và các thành viên trong gia đình họ. Ngài nhắc nhở 
“người giàu cần phải có biện pháp để tự bảo vệ, và bảo toàn cuộc 
sông”,"' bằng tài sản đã kiếm được băng những phương tiện chân chánh. 
Tư duy đẳng sau các biện pháp bảo vệ này là ta đáng sống một cuộc đời 
hạnh phúc và bình an với thân quyến trong gia đình. Theo triết lý của đức 
Phật, người giàu sang cần có những kỳ vọng lớn: “Tôi phải sống thọ với gia 
đình và quý thầy của tôi”. Hành động cần trọng sẽ khiến điều này có thể 
thực hiện được. 


Năm yếu tố có thể là mỗi đe dọa cho sự an toàn cá nhân và an toàn tài sản 
của người giàu. Đó là: nước, lửa, chính quyền (vua chúa), trộm cướp và các 
thân quyến xấu. Đức Phật đã nêu các nguyên nhân trên như là những điều có 
thể nguy hiểm đến tài sản. Ngài lặp lại các yếu tô này như là những mối đe 
dọa có thể xảy đến đối với sinh mạng của người giàu sang. Dường như Ngài 
coi việc an toàn cá nhân là một mối quan tâm lớn và sự tự bảo vệ là cần thiết 
để tránh những mối nguy hiểm từ nhiều nguyên nhân." 


Theo đức Phật, “sông ở nơi thích hợp” đem lại nhiều lợi ích cho người cư 
sĩ”.“ Một mặt, những điều ích lợi có thể là về mặt tinh thần, mặt khác, 
chúng có thể làm tăng thêm sự an toàn cho cá nhân. Chúng ta có thể suy 
đoán răng đức Phật muốn khuyên hàng đệ tử tại gia của Ngài tránh những 
khu vực bất an, cũng như những vùng dễ dàng bị “lũ lụt cuốn trôi đi”.° 

Hơn thế nữa, đức Phật cũng lưu ý chúng ta rằng sự sợ hãi, mối nguy hiểm, 
và bất hạnh, tất cả đều xuất phát từ người chưa trưởng thành và cơ hội 
(bala), chứ không phải từ người trưởng thành và có đức hạnh 
(panđiía)"°. Những nhận định này cho ta thấy đức Phật khuyên ta sống trong 
khu vực an toàn đề được bảo vệ: là những nơi mà sự nguy hiểm do thiên tai 
và con người tạo ra là rất ít. 


Tự bảo vệ bản thân và thành viên trong gia đình khỏi sự trừng phạt của pháp 
luật (chính quyên) là một khía cạnh quan trọng khác của sự an toàn. Cả gia 
đình cân tuân thủ luật pháp của nhà nước; và những hành động của bản thân 


— kế cả cách kiếm sống — cần phải an toàn cho xã hội. Mỗi khi nói về cách 
sử dụng tài sản, đức Phật thường nhắn mạnh rằng tài sản cần phải được tạo 
ra một cách hợp pháp, và các bốn phận đối với chính quyền cần được thể 
hiện qua việc đóng thuế. Ta cần phải có các biện pháp này để bảo vệ bản 
thân và các thành viên trong gia đình khỏi phạm luật. 


Hơn thế nữa, để tránh những hoàn cảnh bi thương do tai nạn hay kẻ thủ ác 
mang đến, đức Phật cho ta một lời khuyên rất đơn giản mà rất hữu ích là: 
“Đừng đi đâu vào thời gian không an toàn”."” Nhiều người cứ đi ra “đường 
vào những giờ nguy hiểm” liều mạng họ và tạo ra nguy hiểm cho các thành 
viên trong gia đình." 


Nói chung, đức Phật khuyên ta nên cần trọng đối với những hoàn cảnh nguy 
hiêm. Đó là chìa khóa bảo vệ bản thân ta và các thành viên trong gia đình — 
mà cũng là bảo vệ tài sản của ta. 


--o00--- 
BƯỚC 5 : CẢN CÓ BIỆN PHÁP ĐỨNG THỜI ĐIỂM 


Điều kiện quan trọng nhất cho bất cứ sự thành đạt nào đã được nhắc đi 
nhắc lại xuyên suốt quyền sách. Chương 3 đã lưu ý chúng ta về việc đúng 
thời điểm (timing) thiết yếu như thế nào, để khởi đầu bất cứ nỗ lực để thành 
công nào và duy trì sự thành đạt. 


Theo đức Phật, hành động đúng lúc, đúng thời hỗ trợ cho sự thành công 
bằng hai cách. Đầu tiên, do đã tháo gỡ được sự gián đoạn, nó khiến cho tiến 
độ đã đạt được cứ thế mà đi tới. Thứ đến, hành động đúng lúc thuyết phục 
người khác — đồng nghiệp, công nhân và đối tác — cũng hành động đúng tiến 
độ."” Đức Phật đã khuyên vua Kosala rằng hành động đúng lúc sẽ bảo vệ và 
làm tăng trưởng tài sản của vua. Ngài giải thích răng khi nhà vua tuân thủ 
nguyên tắc đúng lúc, đúng thời, người khác cũng sẽ làm thế. 


Như đã nói trước đây, hành động đúng lúc là đối nghịch với sự lười biếng, 
thờ ơ, vô tâm, chần chừ, hay bất cứ từ ngữ nảo có thể gợi lên ý nghĩa của sự 
thiếu nhiệt tình, thiếu năng lượng, hay thiếu sẵn sàng để làm điều gì cần 
thiết. Chế ngự được sự thụ động ở thân hay tâm không chỉ giúp ta vực dậy 
sự thành công mà còn làm cho nó được vững bên. 


--o00--- 
BƯỚC 6 : TRÁNH SA ĐÀ TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ TÌNH CẢM 


Trong một ân dụ, đức Phật đã so sánh tải sản với những giọt nước 
thủy tinh lóng lánh trên mặt nước hồ đẹp đẽ. Tham dự vào những mối liên 
hệ tình dục bừa bãi là một kênh rộng mở khiến nước hồ chảy thoát ra ngoài 
và làm cạn hỗ. Tránh xa những mối liên hệ như thế sẽ đóng kín “dòng kênh” 
không để tài sản bị tiêu mòn đi.” 


Dĩ nhiên đức Phật chăng bao giờ cô ý muốn hạn chế đời sống tình dục của 
cá nhân, nhưng Ngài đã khuyên các đệ tử tại gia cần phải có chừng mực, nếu 
họ muốn duy trì sự thành đạt của mình. Và Ngài đã dùng thuật ngữ 
itthidhuffo (trở thành một kẻ săn phụ nữ) để nói đến sự sa đà trong liên hệ 
tình dục. Thuật ngữ này ám chỉ một loại nghiện ngập trong những mỗi liên 
hệ tình cảm: một sự nghiện ngập mà theo đức Phật, là một mối đe dọa khủng 
khiếp đối với người thành đạt. 


Theo lời đức Phật, “những gì người ta đã tạo ra sẽ bị hao mòn đi”, khi dính 
vào những mối liên hệ tình dục bừa bãi. ` Tránh được những mối liên hệ tình 
cảm chông chéo đó mang đên cho ta sự bên vững và sự thành đạt được phát 
triển. 


--o00--- 
BƯỚC 7 : KIÊM CHẺ KHÔNG ĐÈ NGHIỆN CÁC CHÁT GÂY SAY 


Nói một cách bóng bây thì nghiện các chất gây say cũng là một “kênh 
làm tiêu chảy tải sản của một cá nhân”. ” Phân tích vấn đề này, đức Phật nêu 
đến những hậu quả tai hại của thói quen nguy hiểm này: bệnh hoạn, tiếng 
xấu, không biết xấu hồ, tinh thần kiệt quệ, què quặt, phạm pháp — là nguyên 
nhân của sự lụn bại và là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự thành đạt 
của một cá nhân. ” 


Xã hội ngày nay đây rẫy những thí dụ điển hình cho quan điểm này. Các vấn 
đề sức khỏe gây ra bởi việc sử dụng bừa bãi ma túy, thuốc lá và rượu là 
những sát thủ lớn trong thời đại của chúng ta. Như bệnh thận hay tim mạch 
liên quan đến chứng nghiện rượu, còn ung thư phổi do hút thuốc lá, có thể 
ngay lập tức làm hoán chuyền bao năm thành đạt trong một đời người. 


Xung đột gắt gao có thể xảy ra trong gia đình khi người chồng hay vợ trở 
thành kẻ nghiện rượu hay ma túy. Ly hôn và cuộc chiến giành quyền nuôi 
con có thê đi kèm theo, đem lại bao khổ đau và mất mát tiền của. Kết quả là 
sự phát triển vững bền của một gia đình phải gánh chịu một đòn giáng nặng. 


Cũng cần nói thêm là việc sử dụng ma túy, rượu chè và những vấn đề pháp 
lý dường như luôn đi kèm với nhau. Rõ ràng, chứng nghiện rượu hay ma tủy 
đã làm phát sinh ra nhiều vẫn đề nguy hiểm, như lái xe khi say rượu và buôn 
bán ma túy. Những hành động phạm pháp này đưa đến kiện tụng, tranh cãi 
pháp lý, tạo ra những hậu quả không thê bồi đắp. Đối với một người vừa ổn 
định cuộc sông, những vấn đề như thế thật khó có thê chấp nhận. 


Kiềm chế không để nghiện những chất gây say như rượu, thuốc lá và ma túy, 
là tháo gỠ được những nguyên nhân có thể tước đoạt khỏi tay ta Sự thành 
công. Điều đó cũng dọn cho ta con đường đến một cuộc sống năng nổ, một 
cuộc sống lành mạnh về tinh thần cũng như thể xác. Theo kim ngôn của đức 
Phật, không nghiện các chất gây say là một ayamukha hay “nguồn của sự 
phát đạt hơn”. ” 


--o00--- 
BƯỚC 8 : HÃY DỨT BỎ THÓI QUEN CỜ BẠC 


Một thói quen nữa mà đức Phật coi là mối đe dọa cho sự thành công 
của một người, là sự cờ bạc không kiềm chế. Thói quen nảy, theo sự đánh 
giá của đức Phật, đem đến nhiều hậu quả tiêu cực như là mất bạn, thiếu lòng 
tự tin, tài sản tiêu hao và nhiều nỗi đau khổ khác. Ngài gọi thói quen nguy 
hiểm này là “một kênh rộng mở đề tháo chảy của cải”. ”” 


Đức Phật luôn phản đối tánh cờ bạc, chính yếu bởi vì Ngài luôn tán thán khả 
năng tự thân của con người hơn là sự may mắn cá nhân như là phương tiện 
đưa đến thành công. Đối với đức Phật, tùy thuộc vào may mắn là sự chối bỏ 
khả năng để thành công của con người. Khi đã chọn con đường sai lầm đó, 
kẻ nghiện cờ bạc sẽ kết thúc trong hoang mang, đồ vỡ, hơn là trong một 
hoàn cảnh may mắn mà người đó đã mơ tưởng đến. 


Ngày nay các hình thức cờ bạc đã biên đôi rât nhiêu. Chơi xô sô, cờ bạc 
trong casino, và đánh cược trên mạng đã thông lãnh các hình thức cờ bạc có 
tô chức và hợp pháp. Tuy nhiên, những hậu quả tiêu cực của việc cờ bạc 


không kiềm chế thì chăng thay đổi chút nào. Ngày nay cũng thế, một kẻ 
quen cờ bạc cũng phải bị mất mát của cải, cũng than khóc về những thất bại 
tài chánh, và không thể có được sự tin tưởng của những người quan trọng. 
Mỗi một ảnh hưởng tiêu cực này đóng một vai trò riêng trong việc kéo 
người đó xuống khỏi nắc thang tiễn đến thành công. 


Khi giữ mình tránh xa khỏi thói quen tai hại này, là ta đã che chắn thêm 
được một “kênh làm tiêu chảy tài sản” ”° khác nữa. 


-—-Oo0O--- 


BƯỚC 9 :TRÁNH SỰ HƯỚNG THỤ QUÁ ĐÀ CÁC THÚ TIỂU 
KHIỂN 


Cuối cùng, đức Phật dạy hàng đệ tử tại gia tránh sự hưởng thụ quá đà 
các thú tiêu khiến để tài sản của họ không bị hao mòn. Ngài lưu ý chúng ta 
rằng một người luôn thưởng thức “đờn ca, múa hát, kịch nghệ” có khuynh 
hướng kéo sự thành công của mình xuống dốc. ” Thuật ngữ được dùng ở đây 
là abhicarano, có nghĩa là “nhiều hơn những cuộc thăm viếng thường kỳ” 
đến các hội hè nơi có đủ mọi trò giải trí. 


Dầu đức Phật chắng bao giờ đòi hỏi đệ tử tại gia của Ngài không được giải 
trí, Ngài chỉ khuyên họ phải biệt giới hạn của sự giải trí. Vượt quá những 
giới hạn này là môi đe dọa cho sự tiên bộ đã đạt được. 


Đức Phật cho rằng đờn ca, múa hát, tuổng tích và các chương trình biểu diễn 
âm nhạc là những loại giải trí gây nghiện, để thỏa mãn vui chơi trong chốc 
lát. Dĩ nhiên, ngày nay, nhiều hình thức “giải trí” đã được biến đổi. Ra 
ngoài, người ta có thể thấy nhà hát, rạp chiếu bóng, sân chơi, câu lạc bộ, và 
nhiều nơi giải trí khác. Ở nhà, thì có các “trung tâm giải trí” (entertainment 
centers), tạo ra nhiều hình thức “giải trí trên sofa”. Ngoài ra, còn có các 
phương tiện giải trí điện tử như trò chơi trực tuyến (game online) trong mỗi 
phòng cho mỗi thành viên trong gia đình được tự do hưởng thụ. Tất cả 
những phương tiện giải trí này có thể được bao gồm trong định nghĩa của 
đức Phật về sự giải trí, và nghiện bất cứ hình thức giải trí nào cũng ảnh 
hưởng đến sự tiễn bộ mà ta có thể đạt được trong đời. 


Dầu đức Phật không cắm người đệ tử tại gia tìm niềm vui trong việc giải trí, 
Ngài chỉ khuyên họ không đi quá giới hạn khiên cho sự tiên bộ của họ bị 
gián đoạn. 


Tóm tắt 


Nói chung, đức Phát đã dành cho hàng đệ tử tại gia cúa Ngài những lời 
khuyên và hướng dẫn vô giá để Củng cố và duy trì sự thành công: của họ 
được bên vững suối đời. Ngài khuyến khích họ phải có biện pháp để bảo vệ 
tài sản, để tham vấn và kết thân với người trí, để có những hành động đúng 
lúc, để sử dụng tài sản có kế hoạch, và để lưu tâm đến việc tự bảo vệ. Ngài 
cũng khuyên họ tránh sa đà trong những môi liên hệ tình cảm, trong việc 
giải trí và kiêm chế việc sử dụng các chất gây nghiện cũng như cờ bạc. 


Các quy tắc này hàm ý rằng ngược lại, tính chuyên nghiệp, sự biết nhìn xa 
và sự thay đôi cách cư xử là những yếu tô chánh cho sự thành đạt cả đời 
HgGưỜI. 


-—-O00O--- 


CHƯƠNG 05 - QUAN ĐIÊM CỦA ĐỨC PHẬT VỀ CÁC MÓI QUAN 
HỆ 


Không phải vẻ bề ngoài hay một ấn tượng tốt đẹp thoáng qua, thể hiện 
hình ảnh thực sự của một con người.” 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 
b 


Sự lựa chọn kỹ càng người để chúng ta giao tiếp thân mật, gần gũi, là 
điều cực kỳ quan trọng trong giáo lý của đức Phật đối với người cư sĩ. Thật 
ra, Ngài đã có lần khuyên các đệ tử của mình hãy chọn một cuộc sống độc 
Cư, giống như cuộc sông của một “con độc giác cô đơn”, nếu họ không thể 
tìm được những người thích hợp đề làm bạn. ” 


Đức Phật đã nhắn mạnh rằng việc khéo chọn lựa các mối liên hệ mật thiết là 
quan trọng, vì nó đóng góp vào việc thiết lập những mối liên hệ thân ái và 
bền vững. Để chọn người thích hợp, đức Phật đã đề ra một quy trình bao 
gồm một số giai đoạn. Các giai đoạn này đã được nhắc đến xuyên suốt trong 


các kinh tạng. Chúng được tổng hợp ở đây để giúp chúng ta có một sự hiểu 
biệt thâu đáo về lời đức Phật dạy, trong việc chọn lựa bạn hay các môi tương 
ø1ao như thê nào. 


Những lời hướng dẫn này không có ý khuyên ta nên xa lánh những người 
“không thích hợp”. Đức Phật chẳng bao giờ cho phép đệ tử của Ngài được 
trách cứ người thô lỗ, khó chịu, hoặc không tương xứng. Trái lại, đức Phật 
khuyên họ phải hiểu bản tính của người đó, để thể hiện lòng bi mẫn, và để 
dành cho người đó một cơ hội để sửa đổi. Tuy nhiên, khả năng tương thích 
là một điều kiện quan trọng trong việc chọn người để kết thâm giao. Giáo lý 
của đức Phật nhằm làm cho nỗ lực này được dễ dàng. 


-—-Oo0O--- 


BƯỚC 1 : HÃY ĐỀ QUA MỘT BÊN CÁC TIỂU CHUẨN CÓ HỦ VÔ 
CĂN CỨ 


Các quan điểm cô xưa trong thời đức Phật cho rằng giống nòi và giai cấp 
phải là yếu tô chính trong việc chọn người để thắt chặt thâm giao, kể cả việc 
hôn nhân. Thí dụ, người thuộc giai cấp Shudra chỉ có thể liên hệ thân thiết 
với những người Shudra khác. Nhất là trong vấn đề hôn nhân, họ chỉ có thể 
chọn lựa người thuộc giai cấp của mình. Đức Phật đã khởi xướng một phong 
trào dài hơi, hiệu quả, chống lại những niềm tin vô lý này. Có lần đức Phật 
đã nói rằng: Ta không nên hỏi người khác về giai cấp hay nòi giống của họ 
để làm tiêu chuẩn chấp nhận hay xa lánh người đó." Và Ngài khuyến khích 
các đệ tử của Ngài hãy để qua một bên vấn đề nòi giống, giai cấp, giới tính, 
và vẻ bề ngoài khi chọn lựa người để kết thâm giao. 


Thái độ minh bạch này rất quan trọng không chỉ trong việc kết bạn thâm 
giao mà còn được dùng trong việc chọn lựa người phối ngẫu. Giai cấp, nòi 
giông, và những khác biệt xã hội khác không bao giờ nên là rào cản trong 
hôn nhân hay những liên hệ mật thiết khác. Và khi thảo luận về những yếu 
tố để có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, đức Phật chắng bao giờ khuyên 
người đệ tử tại gia chọn lựa người phối ngẫu chỉ dựa trên giai cấp, nÒi giông, 
hay thành phần xã hội của họ. Thay vào đó, sự tương đông vê cách cư xử, 
giao tế là một trong những yếu tố chính mà đức Phật nhắn mạnh đến trong 
việc thiết lập một quan hệ hôn nhân tốt đẹp. 


Đức Phật, xuyên qua giáo lý của mình, đã nhắn mạnh đến sự nguy hiểm của 
việc thiết lập liên hệ mật thiết với một bz/z, hay là một người chưa trưởng 
thành và không tương đồng.Š' Trái lại, một panđi/a, là người đã hoàn toàn 
trưởng thành và tương đồng. Đức Phật khuyên nên chọn một người như thế 
cho những mối liên hệ gần gũi và có thể lựa chọn một cách không phân biệt 
từ bất cứ giai cấp, nòi giống hay thành phần xã hội nào. Đức Phật luôn 
khăng định rằng không phải việc ta sinh ra ở đâu, thuộc giai cấp nào, mà 
cách hành xử đúng và sự tiến bộ tâm linh mới là những yếu tố quyết định giá 
trị của một con người. 


Tương tự, theo Phật giáo, giới tính cũng không phải là rào cản để người nam 
và người nữ không thể duy trì bất cứ mối liên hệ thân thiết nào vì mục đích 
chung. Thí dụ, các vị đệ tử xuất gia của Phật, tăng và ni, vẫn duy trì sự liên 
hệ thân thiết vì mục đích chung là đạt được sự tự thanh tịnh và truyền bá lời 
Phật dạy trong xã hội. 


Hơn thế nữa, đức Phật khuyên rằng các vị ni cần sống gần các vị tăng vì vấn 
để an toàn và để được tư vấn, và các vị tăng cần thường xuyên thăm viễng 
và trao đối với các vị ni.” Sự liên hệ này được dựa trên sự hiểu biết về các 
mục tiêu của mỗi người hơn là sự bám víu lẫn nhau. Cả hai phái được 
khuyên cần phải chánh niệm về tình cảm của mình và luôn kiểm soát chúng. 


Tóm lại, bước đầu tiên trong việc chọn lựa những mối tương giao gần gũi 
thích hợp, và thiết lập các mối liên hệ mật thiết là không được kế đến giai 
cấp, thứ bậc, nòi giống, thân phận và những yếu tố tương tự để làm tiêu 
chuẩn. Theo quan niệm của đức Phật, những yếu tô này không có căn cứ để 
biện hộ cho sự chọn lựa của họ. 


-—-O00O--- 


BƯỚC 2 : HÃY CÁN THẬN VỚI ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU VẼ NGƯỜI 
KHÁC 


Trong khi đức Phật bác bỏ các tiêu chuẩn dựa trên quan niệm cổ hủ đề 
chọn lựa người giao tiếp, Ngài cũng không tán đồng sự lựa chọn dựa trên 
những ấn tượng ban đầu và tình cảm ban sơ. Thí dụ, một số người có thể rất 
khéo léo trong việc tỏ ra họ là người hoàn toàn thích hợp cho một mối liên 
hệ hoàn hảo. Nhưng chúng ta cần kiềm chế việc vội vàng kết luận rằng, sự 


tự phác họa đó của họ là phản ánh chân thực về bản chất thực sự của 
họ. Đức Phật đã nói hai câu kệ sau đây đê tóm tắt nhận định này: 


Không thể biết rõ tha nhân bằng vẻ bê ngoài của họ, 

Mà cũng khó tin tưởng họ sau ấn tượng ban đấu. 

Đúng vậy, kẻ vô đạo đức có thể rong chơi khắp nơi 

Trong bộ áo của người đạo đực. 

Có người điểm trang thói xấu của mình 

Bằng hành động thanh cao giả dối 

Giống như đôi bông tai bằng động, bằng đất 

Được tô vàng sáng chói." 

Thêm nữa, vẻ bề ngoài của ai đó cũng không phải là một tiêu chuẩn đáng tin 
cậy đê dựng nên một chân dung thực sự của họ. Đê nói đên vẻ bê ngoài, đức 
Phật dùng thuật ngữ varnarupa, có cả hai nghĩa là “vẻ bê ngoài”, và “hành 
vi”. Kê cả vẻ bê ngoài đứng đăn và hành động có văn hóa cũng không đủ đê 
đánh giá một con người. 

Ngoài ra, sự quen biết ngắn ngủi cũng không thể giúp ta hiểu biết rõ ràng về 
ai đó. Đức Phật dùng thuật ngữ 7/aradassana, có nghĩa đen là “thây ít”, đê 
ám chỉ một cuộc tiêp xúc, gặp gỡ ngăn ngủi. Thật vậy, một cuộc tiệp xúc 
ngăn ngủi không thể phản ánh hành vi, tư duy thực sự của một người, vì 


trong một thời gian ngắn, người ta có thể che dấu bản chất thực sự của họ 
một cách khéo léo. 


Tuy nhiên, hãy nhớ răng lời khuyên này không có nghĩa rằng những người 
dễ thương, lịch sự lúc mới quen biết rất đáng nghỉ ngờ — vÌ những người bản 
tính hòa nhã có thể ngay lập tức biểu lộ bản chất của mình như thế. 


-—-Oo0O--- 


BƯỚC 3 : HÃY TUẦN THỦ QUY TRÌNH CỦA VIỆC KÉT GIAO, 
QUÁN SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Trong khi bác bỏ các tiêu chuẩn không đầy đủ chứng cứ như đã trình 
bày trên đây, đức Phật hướng dẫn cho đệ tử của Ngài một quy trình đơn giản 
để có thể hiểu người khác tốt hơn — và từ đó chọn lựa những người tương 
hợp đề kết thâm giao. Điều này, ngược lại sẽ đóng góp vào việc thiết lập 
những mối liên hệ bền chặt và lành mạnh. Quy trình đơn giản này như sau: 


Kết giao với người trong một thời gian. 
z ` z cự TÀN- 7. ` ^ 2 X rở5 
Quan sát và đánh giả lời nói và hành động của người đó. 


Đức Phật đã giải thích quy trình này cho vua Kosala khi đức vua, có thể 
muốn trêu cợt, đã giới thiệu với đức Phật một nhóm cận vệ bí mật của ông là 
các vị chân tu đạo hạnh. Vua Kosala trước hết chào hỏi những người gián 
điệp này một cách kính trọng trước đức Phật. Rồi sau khi họ đi khuất, nhà 
vua nói với đức Phật: “Các vị tu sĩ đó đã chọn con đường tiến bộ tâm 
linh”. Đức Phật trả lời rằng sự phán đoán của nhà vua có thể sai vì nhà vua 
không có đủ chứng cớ hỗ trợ cho nhận xét của mình. 


Sau đó đức Phật giải thích: “Với mối liên hệ thân thiết, ngài có thể [bắt đầu 
để] hiểu việc giữ ĐIỚI. luật, sự trong sạch và trí tuệ của người khác. Tuy 
nhiên, sự liên hệ đó cần phải trải qua một khoảng, thời gian không ngăn 
ngủi”. ' Đức Phật nhấn mạnh răng những sự giao tiếp ngăn ngủi không đủ 


để giúp ta biết được người khác. 


Với thời gian, con người sẽ tự biểu lộ; và chúng ta cần phải giao tiếp, quán 

sát hành vi của họ chặt chẽ để hiểu rõ hơn về bản chất thực sự của họ. Sau 

đó, chúng ta có thể suy nghĩ, so sánh và đối chiếu với hành vi đã được quán 

sát. Đề làm rõ hơn quy trình này, đức Phật dùng thuật ngữ manasikaroi, có 

nghĩa là “suy nghĩ”, “giữ trong tâm”, và “nghĩ lại” — nói chung, có nghĩa là 
“sự đánh giá hành động”. 


Theo đức Phật, một yếu tố quan trọng cho bất cứ sự đánh giá đúng đắn nào 
là trí tuệ. Từ Pali được dùng trong ý nghĩa này là pannavaía, có nghĩa “bởi 
người sử dụng cái trí, kỹ năng và trí tuệ”. Sự đánh giá cần phải có một căn 
bản hợp lý. Chúng ta có thể so sánh, đối chiếu và giải mã nhiều hình thức 
khác nhau của hành vi mà chúng ta đã quán sát; điều này cho phép chúng ta 
có được một bức tranh rõ nét về người mà ta đã biết trong một khoảng thời 
g1an. 


Điều quan trọng của sự đánh giá này nằm trong kết luận rằng chúng ta cần 
phải tìm người có nhân cách hoàn chỉnh để thiết lập mỗi liên hệ mật 
thiết. Như đã nói trong chương trước, đức Phật dạy rằng tất cả những sự sợ 
hãi và lo âu phát xuất từ những người chưa đủ trưởng thành, chưa phát triển 
đầy đủ, chứ không phải từ những người có trí tuệ."” Việc đánh giá đúng hành 
động của tha nhân sẽ giúp chúng ta tìm ra những người có trí tuệ khiến ta 
không phải lo âu hay sợ hãi. 


--o00--- 
BƯỚC 4: QUAN TÂM ĐÉN SỰ TƯƠNG ĐÔNG 


Mục đích của quy trình kết bạn, quán sát, đánh giá, là để quyết định 
xem đối tượng có thích hợp để chúng ta thiết lập mối quan hệ. Vấn đề ở đây 
là sự tương đồng. Đề duy trì những mối liên hệ lành mạnh, đức Phật bảo 
rằng các đối tượng liên quan cần phải tương đồng. 

Theo đức Phật, “tương đồng” không có nghĩa là hai người phải thuộc cùng 
một giai cấp xã hội, hay nòi giống như đã nói ở trên, Ngài không chấp nhận 
những quan điểm xã hội này, coi chúng là vô căn cứ, nông cạn. Theo quan 
điểm của đức Phật, tương đồng, tương xứng có nghĩa là hai người có những 
hành động và cư xử giống nhau. Tìm ra những điểm tương đồng này là mục 
đích của cả quy trình kết bạn, quán sát và đánh giá. đức Phật đặc biệt nhắn 
mạnh đến tính chất quan trọng của sự tương đồng trong mối quan hệ hôn 
nhân hạnh phúc. 

-—-o00--- 


BÓN KHÍA CẠNH CỦA SỰ TƯƠNG ĐÔNG 


Đức Phật dạy rằng hai thành viên có thể phù hợp với nhau, khi họ có bốn 
điêu giông nhau sau đây: 


Cùng có lòng tin vào việc phát triển tâm linh 
Cùng có lòng tôn trọng giới luật 
Cùng có lòng hâm mộ các hoạt động nhân đạo 


Cùng có trình độ hiểu biẾt tương tự." 


Những sự giống. nhau này rất quan trọng để có được một cuộc hôn nhân 
hạnh phúc đến nỗi chúng ta cần xem xét chúng kỹ lưỡng. 


-—-o00--- 
CÙNG CÓ LÒNG TIN VÀO VIỆC PHÁT TRIÊN TÂM LINH 


Để thiết lập và duy trì một mối liên hệ lành mạnh, cả hai đối tác cần phải có 
niềm tin tương tự về sự phát triển tâm linh (wbho janapafiyo 
samasaddha). Điều này không có nghĩa là cả hai cần phải ráo riết theo đuổi 
con đường tâm linh. Tuy nhiên, nó ngụ ý rằng nếu một thành viên có sự kính 
trọng sâu sắc đối với niềm tin và sự thực hành tâm linh, mà người kia hoàn 
toàn không màng đến chúng, thì hai người này không thể tương đồng. 


-—-o00--- 
CÙNG CÓ LÒNG TÔN TRỌNG GIỚI LUẬT 


Theo sự quán sát của đức Phật thì sự tương đồng kế tiếp là cả hai đối 
tác cần phải có cái nhìn tương tự đối với việc tự kiềm chế, tự ký luật 
(samasila). Khi một thành viên rất có đạo đức mà người kia không có đạo 
đức, thì sự không tương xứng của họ trở nên tương phản và sẽ tạo ra nhiều 
vấn đề trong mối liên hệ của họ. 


Trong chương 12, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về những gì mà đức Phật 
muốn ám chỉ khi nói về “'sự tự kiềm chế” của người cư sĩ. Nói ngắn gọn là 
sự tôn trọng đối với việc gìn giữ giới luật như là không sát hại và không 
trộm cắp là thí dụ của việc tự kiềm chế. Nếu một thành viên quan tâm và gìn 
giữ giới luật rất nghiêm chỉnh, thì người phối ngẫu của họ cũng cần phải như 
thế. Sự tương đồng này sẽ khiến cho mối liên hệ của họ được dễ chịu và êm 
thăm. 


-—-o00--- 
CÙNG CÓ LÒNG HẦM MỘ CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO 


Một dấu hiệu khác của sự tương đồng được đức Phật nhắc đến là lòng 
hâm mộ các hoạt động nhân đạo. Nhiều người có bản tánh ích kỷ, trong khi 
người khác thì có lòng nghĩ đến tha nhân. Một cuộc hôn nhân trong đó hai 
người phối ngẫu thuộc về hai bản tánh khác nhau như thế thì đó có thể là 


một sự phối hợp lầm lẫn, vì sự hành xử và thái độ của họ sẽ không tương 
đồng. 


Theo đức Phật, các hoạt động nhân đạo hay đana, còn được biết đến như 
là caga (hành động rộng lượng, nhân từ), là những hành động tự nguyện của 
người cư sĩ đối với xã hội. Dana (hạnh bó thí) có ba cách: bố thí tiền bạc, 
của cải vật chất; giúp bảo vệ sinh mạng: dạy dỗ và hỗ trợ tinh thần, hướng 
dẫn, dìu dắt. Khi người chồng hay vợ sẵn sàng, còn người kia thì miễn 
cưỡng khi thực hành đana, cho ta thấy sự không tương xứng rõ rệt giữa hai 
ngƯưỜi. 


-—-o00--- 
CÙNG CÓ TRÌNH ĐỘ HIẾU BIẾT TƯƠNG TỰ 


“Trí tuệ” trong Phật giáo có rất nhiều nghĩa, bao gồm, tri thức, khả 
năng, sức mạnh tính thần, sự trưởng thành về tình cảm, thái độ tiễn bộ và 
khả năng lý luận. Sự giống nhau trong các lãnh vực này (samapamna) thể 
hiện sự tương đồng giữa hai thành viên. Điều này không có nghĩa là cả hai 
phải có cùng trình độ học vẫn, khả năng tư duy, vân vân; nó chỉ có nghĩa là 
sự khác biệt quá Tộng trong những lãnh vực này sẽ khiến họ không tương 
xứng và sẽ dẫn đến những xung đột trong mối liên hệ của họ. Đức Phật nhắc 
nhở các đệ tử tại gia của Ngài cần phải lưu tâm đến yếu tô này khi chọn lựa 
người phối ngẫu. 


Tóm tắt 


Đức Phật đã ban cho cộng động cư sĩ những lời hướng dẫn rất hữu ích 
trong việc chọn lựa các môi quan hệ bằng hữu và hôn nhân. Ngài khẳng 
định rằng các quan niệm cô hủ, khuôn sáo về con người không giúp ta trong 
việc chọn hay xa lánh người khác khi kết thân. Tương tự, cảm tính và những 
ấn tượng ban đầu cũng không phải là những tiêu chuẩn đáng tin cậy để 
phán đoán sự tương xứng của con người. Thay vào đó, đức Phật khuyên, 
hãy kết bạn, quán sát, và phán đoán hành động của tha nhân sẽ giúp ta 
quyết định xem họ có thích hợp để kết môi thâm giao không. Nhất là trong 
việc chọn lựa đối tượng để kết hôn, cần được dựa trên sự tương xứng lần 
nhau. Cùng có lòng tin vào sự phát triển tâm linh, giới luật và các hoạt động 
nhân đạo, cũng như một trình độ hiểu biết tương xứng, sẽ xác định được sự 
tương đồng của hai người phối ngẫu. 


--o00--- 
CHƯƠNG 06 - THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ HÔN NHÂN 


Khi hai đỗi tượng tin tướng lẫn nhau, nói với nhau bằng lời lẽ dịu dàng, 
có giới hạnh và giữ dược tư cách đứng đăn, thì cả hai tiên bộ hơn, và một 
cuộc sông hạnh phúc được tượng hình! là 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 
a 


Lựa chọn bạn đời kỹ càng là điều kiện tiên quyết trong các mỗi quan 
hệ lành mạnh; nó mang hai cá nhân tương xứng, có thể chấp nhận lẫn nhau, 
đến với nhau. Theo đức Phật, để mối quan hệ hôn nhân được êm thắm, thì 
điều tiên quyết là thái độ và cách hành xử của hai đối tượng phải được sự hài 
lòng lẫn nhau. Trong chương này chúng ta sẽ thảo luận về điều kiện thiết 
yếu đó một cách cặn kẽ, và sẽ nhắn mạnh đến sự ứng dụng của nó vào cuộc 
sống hiện đại. 


Theo quan điểm của đức Phật, mối quan hệ giữa người nam và người nữ 
(hay bất cứ mối liên hệ hôn nhân nảo khác) có thể được nâng lên mức độ của 
một sự “phối hợp giữa một nam thiên (god) và một nữ thiên 
(goddess)”. ” Ấn dụ này cho ta thấy hạnh phúc và bình yên ẩn tiềm trong 
một mối liên hệ như thế — và rằng với các quan điểm tiến bộ và những thói 
quen được huân tập, cả hai đối tượng sẽ có thể làm cho mỗi quan hệ của họ 
đây sung sướng, hạnh phúc. 


-—-o00--- 
BÓN PHẬN, NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN LỢI 


Đức Phật nhận xét rằng việc hoàn thành bốn phận và nghĩa vụ trong 
hôn nhân là việc đáng làm hơn là bất cứ sự tranh đấu cho quyền lợi nào. Do 
đó, Ngài xem bồn phận và nghĩa vụ như là những phương tiện hữu hiệu để 
thiết lập một mối quan hệ hôn nhân thành công.” 


Triết lý đó dựa trên lập luận như sau: Khi cả hai đối tượng đều quan tâm đến 
bồn phận và nghĩa vụ của mình, thì người này không có khuynh hướng lạm 
dụng người kia — do đó sự cần thiết phải tranh đấu cho quyền lợi cá nhân ít 


khi xảy ra. Cần nhắn mạnh là đức Phật không cho rằng, phương cách này là 
một giải pháp thần kỳ cho tất cả mọi mâu thuẫn trong hôn nhân. Ngài chỉ 
cho rằng việc hoàn thành bồn phận và nghĩa vụ là một bước quan trọng để 
tiến tới mỗi quan hệ êm đẹp giữa hai người. 


Chúng ta hiểu như thế nào khi đức Phật nói về bốn phận và nghĩa vụ? Đức 
Phật đã dùng một số từ như là Iupakara và paccupafthana, để chỉ “bốn 
phận”; và paccupakara và anukampa để chỉ ' nghĩa - vụ”. Định nghĩa của đức 
Phật về những thuật ngữ này không được lưu truyền, nhưng sự diễn tả của 
Ngài về hành động của người trong cuộc cũng giúp ta hiểu rõ được ý nghĩa 
của chúng. 


Bồn phận là một ý nguyện tự nhiên và vị tha liên quan đến vai trò của một 
người trong một mối liên hệ. Như đã giải thích trong kinh S/galovada, sự 
cung ứng của cha mẹ đối với con cái về thực phẩm, sự chăm sóc, quan tâm, 
thuốc men, vân vân có thể được coi là một thí dụ cụ thể của bổn phận. Bồn 
phận trong một mối liên hệ không tùy thuộc vào sự biết ơn của người khác, 
nó tùy thuộc vào vai trò, vị trí của một người trong một mối liên hệ. 


Nghĩa vụ, cũng được giải thích trong cùng một bản kinh, có nghĩa là sự biết 
ơn hay trách nhiệm đối với người đã hoản thành bồn phận của họ. Thí dụ, 
“bày tỏ sự tử tế đối với chồng” là một nghĩa vụ của người vợ khi, qua lời nói 
và hành động, người chồng đã biểu lộ sự tôn trọng đối với mình. Tóm lại, 
nếu như bồn phận tùy thuộc vào vai trò, vị trí của một người trong một mối 
liên hệ, thì nghĩa vụ tùy thuộc vào bốn phận mà người kia đã thực hiện trong 
mối liên hệ đó. 


Đức Phật tin rằng cả hai, bổn phận và nghĩa vụ, đều thắt chặt hơn sự kết nối 
giữa hai người trong một mối quan hệ bằng cách khiến cho cả hai đều mang 
lại lợi ích cho nhau. Quân bình sự ích lợi của người này đối với người kia là 
mục đích ở phía sau của bồn phận và nghĩa vụ. Chúng ta có thê thấy một số 
người vợ hay chồng không hoàn thành bổn phận và nghĩa vụ của mình, 
nhưng lại đòi hỏi người kia phải thực hiện điều đó. Thái độ này — rất đáng 
được coI là sự lạm dụng hay ngược đãi — chắc chăn là sẽ làm phát sinh 
những mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân. 


Sau khi đã nhân mạnh đên sự quan trọng của bôn phận và nghĩa vụ trong 
một môi quan hệ tôt đẹp giữa vợ chông, đức Phật cũng đê ra năm bôn phận 
và nghĩa vụ cụ thể cho mỗi thành viên.” Dầu một số điều đề xuất ở đây chỉ 


phản ảnh những giá trị văn hóa của xã hội thời đức Phật còn tại thế, nhưng 
chúng ta vẫn có thể nhận ra sự thực dụng và hữu hiệu vượt thời gian của 
chúng và những lời hướng dẫn dành cho các cặp vợ chồng phần lớn vẫn còn 
rất hữu dụng. 


-—-o00--- 
LỜI KHUYÊN DÀNH CHO NGƯỜI CHÒNG 


Trước tiên, chúng ta hãy tập trung vào năm bốn phận và nghĩa vụ được đề ra 
cho người chông. 


1. BIÊU LỘ SỰ TÔN TRỌNG VỢ 


Vào thời đức Phật, người đàn ông thường chăng quan tâm gì đến quyên lợi 
hay nhân phẩm của người phụ nữ. Ở thời điểm khi mà các bà vợ chỉ có bổn 
phận phải phục vụ các ông chồng và nuôi dạy con cái, thì đức Phật đã đưa ra 
một quan niệm rất cách mạng: Người chồng phải biểu lộ sự tôn trọng vợ 
mình, để cho mối quan hệ của họ được hạnh phúc và êm đẹp. Từ Pali được 
dùng đề chỉ sự “tôn trọng” là sammananaya, có nghĩa là “với sự tôn trọng và 
ngưỡng mộ”. 


Quan trọng hơn nữa đây là một trong năm bồn phận mà đức Phật đề ra cho 
người chồng. Ngài đưa điều nảy ra trước tiên vì sự quan trọng vô cùng của 
nó trong một môi quan hệ hôn nhân lành mạnh. Tắt cả những bổn phận khác 
của người chồng đều là thứ yếu so với sự tôn trọng. Dầu người chồng có làm 
cho vợ điều gì cũng là hời hợt, thiếu giá trị nêu như anh ta không làm với 
lòng tôn trọng vợ chân thực. 


Nhiều lời dạy của đức Phật diễn tả cặn kẽ hơn về sự tôn trọng rất thiết yếu 
này trong một mỗi quan hệ lành mạnh. Quan trọng hơn nữa là sự tôn trọng 
này không chỉ được bày tỏ qua những lời nói hời hợt, giả tạo, mà nó phải 
xuất phát từ bên trong ý nghĩ, thể hiện qua lời nói và hành động. 


Nói rộng hơn, lòng từ bi (loving-kindness) có thể tượng trưng cho sự tôn 
trọng này. Tình cảm thương yêu chân thực và bi mẫn phải đi trước việc biểu 
hiện tình thương qua lời nói và hành động. Theo quan điểm của đức Phật, 
người vợ xứng đáng được chông tôn trọng như thế. Người vợ không phải là 
sở hữu cá nhân của chồng, người cho mình có quyền điều khiển vợ theo ý 


riêng, mà người vợ là một thành viên bình đăng và đáng được tôn trọng 
trong môi quan hệ này. 


--o00--- 
2. KIỀM CHẾ LỜI NÓI LÀM TỎN THƯƠNG 


Hành động này liên quan đến điều vừa nói trên, vì kiềm chế không nói 
những lời làm tổn thương cũng là một hình thức khác của việc biểu lộ sự tôn 
trọng. Dầu vậy, để bảo đảm sự nhất quán trong cách hành xử nghiêm chỉnh, 
có sự tôn trọng của người chồng đối với người vợ, đức Phật đã khuyên 
người chồng phải tuân giữ chặt chẽ nguyên tắc này. Thay vì lúc cần thì tuôn 
ra bao lời lẽ ngọt ngào với người vợ, nhưng lúc khác thì măng mỏ vợ, người 
chồng cần phải luôn gìn giữ lời nói của mình. Anh ta không chỉ phải dùng 
những lời lẽ dễ nghe, mà còn phải kiềm chế không lớn giọng gắt gao khi nói 
chuyện với vợ, hay nói với người khác về vợ mình. Đức Phật đã dùng cụm 
từ avamananaya đề chỉ điều kiện này. 


Xuyên suốt giáo lý của Ngài, đức Phật luôn dạy rằng sự khắc khe, hung tợn 
không giải quyết được gì và cũng không đem người ta đến gần nhau 
hơn. Điều này càng đúng hơn trong môi quan hệ hôn nhân. Những lời nói 
khó nghe sẽ khiến người vợ muốn kinh chống lại và đáng giá thấp nhân cách 
của người chồng. Đức Phật đã nói rõ về bản chất yếu mềm của người phụ. nữ 
và nhắc nhở các đắng ông chồng không nên lạm dụng nó. Thay vì cô găng 
dọa nạt vợ băng thái độ cộc căn, lỗ mãn, người chồng cần duy trì thái độ 
mềm dẻo, nhẹ nhàng trong giao tiếp. Điều này sẽ góp phần làm cho mối liên 
hệ giữa hai người được êm đẹp, thoải mái. 


--o00--- 
3. GIỮ LÒNG CHUNG THỦY 


Người chồng tự bản thân phải giữ lòng chung thủy đối với vợ trước 
khi đòi hỏi vợ phải thủy chung với mình. Thuật ngữ anaficariyaya được 
dùng để chỉ điều kiện này. Đức Phật luôn nhắc nhở những người đàn ông đã 
có gia đình không được quyến rũ phụ nữ khác. Và đức Phật đã đề ra nhiều 
phương cách để giúp họ tránh xa những mối liên hệ ngoài hôn nhân như tự 
quán chiếu và sử dụng trí tuệ. Thí dụ: 


Nếu đi quyền rũ vợ tôi, tôi sẽ không tha thứ cho người đó. Ngược lại, nếu tôi 
quyền rũ vợ người thì họ cũng không thẻ ưa thích tôi. Hiểu được như thể, tôi 
phải kiêm chế không quyền rũ phụ nữ.” 


Sự quán chiếu, lý luận hợp lý, có đạo đức, và trí tuệ của người chồng sẽ giúp 
người đó duy trì được lòng chung thủy với vợ mình. Dầu đức Phật thừa nhận 
rằng bản năng đòi hỏi tình dục là ham muốn mãnh liệt và nổi bật nhất của 
con người ”Ì, Ngài vẫn khuyên người đàn ông phải thực hiện việc giữ lòng 
chung thủy một cách có trách nhiệm vì lợi ích của đời sống gia đình. 


--o00--- 
4. TỪ BỎ TÍNH GIA TRƯỞNG 


Đức Phật còn khuyên người đàn ông nên từ bỏ tính gia trưởng nếu họ 
muốn duy trì mối quan hệ êm đẹp với người phối ngẫu của 
mình. Câu issrja vossaggatrong tiếng Pali đã nói hết lên điều 
này. /ssarjyÿa có nghĩa là “quyền hạn” hay “quyền lực”; vossagga có nghĩa 
là “thư giãn” hay “làm giảm thiểu”. Kết hợp lại, hai từ này chỉ sự “từ bỏ 
hành động làm chủ” trong mối quan hệ hôn nhân. 


Trong ý nghĩ này, đức Phật đã đề nghị một phương cách hữu hiệu hơn nhiều 
để người đàn ông có thể củng cô thêm môi quan hệ trong hôn nhân. Khi 
người chồng vẫn khẳng định rằng họ có quyền hơn trong hôn nhân, rằng họ 
là “người quyết định và vợ phải nghe theo”, thì đức Phật cho rằng họ phải từ 
bỏ tư duy đó vì lợi ích của một mối liên hệ tốt đẹp. 


Ngược lại, sự từ bỏ tính gia trưởng của người chồng, không có nghĩa là 
người vợ sẽ quyết định tất cả. Đức Phật khuyến khích cả hai thành viên cùng 
quyết định và phải cùng thực hiện những quyết định của mình một cách hòa 
hợp, thay vì để người này lắn lướt người kia. 


Đức Phật dạy rằng người vợ chăng bao giờ nên là con rối của chồng hay 
ngược lại. Cũng có lúc, đức Phật giải thích rằng một người vợ hoàn hảo có 
thể giống như người mẹ, người chị hay người bạn của chồng.” Nhận định 
này minh chứng cho quan điểm của đức Phật rằng, cả hai thành viên trong 
một mối liên hệ hôn nhân cần phải chia sẻ quyền hạn để có thể cùng hiện 
hữu hòa bình bên nhau. 


--o00--- 
5. TÔN TRỌNG SỰ ƯA THÍCH CÁI ĐẸP CỦA PHỤ NỮ 


Đức Phật xác định phụ nữ là người ngưỡng mộ cái đẹp, và Ngài 
khuyên người chồng cần phải tôn trọng sự ưa thích cái đẹp của 
vợ. Câu aÏankara anuppadana chỉ sự tôn trọng của người chồng đối với tính 
ham thích những đồ vật đẹp của vợ. 4/ankara chỉ cho bất cứ thứ gì hấp dẫn, 
như là quần áo, đồ trang sức đẹp; anuppadana có nghĩa là “tặng món 
quà”. Đức Phật nhắc nhở người đàn ông cần phải mang đến cho người yêu 
của mình những món quả đẹp. 


Bồn phận này thê hiện phương cách tốt đẹp nhất mà người đàn ông trong xã 
hội thời đó cần làm để bày tỏ sự tôn trọng đối với lòng yêu thích cái đẹp của 
người phụ nữ. Trong thời đức Phật còn tại thế, phụ nữ không thể đi mua sắm 
và chọn lựa những thứ họ ưa chuộng. Thường là người chồng đi đến những 
khu mua sắm để mua những thứ cần thiết cho cả nhà. Trong hoàn cảnh xã 
hội đó, người phụ nữ thường yêu cầu người đàn ông mang về nhà những thứ 
họ cần. Việc “mang tặng những đồ vật đẹp” của người đàn ông biểu hiện 
lòng tôn trọng của người đó đối với sở thích của người phối ngâu. Vì người 
chồng dùng ngân sách gia đình để mua những thứ cân thiết trong gia đình, 
anh ta cũng nên mua sắm những gì mà người vợ muốn được có. 


Đối với các mối quan hệ ngày nay, điều quan trọng là tư duy đăng sau việc 
người đàn ông tặng những món quả đẹp đẽ cho người yêu của mình. Người 
đó cần hiểu rằng phụ nữ là người ngưỡng mộ cái đẹp. Nếu như anh ta không 
quan tâm khi lái chiếc xe bạc màu, cũ kỹ hơn chục năm rồi, thì người vợ 
thích lái một chiếc xe mới, đẹp hơn. Anh ta có thể bằng lòng với thảm cỏ 
trước sân, nhưng người vợ thích trồng hoa, cây kiếng trong vườn hơn. Sự 
tôn trọng của người chồng đối với tính thích ngưỡng mộ cái đẹp của người 
vợ là lý do đẳng sau việc mang tặng vợ những món đồ đẹp đẽ. 


“Đây là năm cách mà người chồng cần đối xử với vợ”, đức Phật đã kết luận 
sau khi giải thích các bốn phận này.” Nếu người đàn ông muốn thiết lập một 
mối liên hệ tốt đẹp thì phải lưu tâm đến năm bồn phận này đối với đối tượng 
của mình. Đức Phật còn giải thích thêm rằng, được đối xử như thế, nØưỜi vợ 
sẽ “cảm thấy đầy tình thương yêu” ”7 đối với chồng. Tình cảm này sẽ là mối 
dây kết nối hai người với nhau và giữ cho tình yêu của người vợ không bao 
giờ phai nhạt. 


--o00--- 
LỜI KHUYÊN DÀNH CHO NGƯỜI VỢ 


Để tương xứng với năm bổn phận trên của người chồng, người vợ 
cũng phải tuân thủ một số cách hành xử đối với người đã hoàn thành bổn 
phận và trách nhiệm của họ. Sự đôi xử tốt đẹp của người vợ đối với chồng 
cũng dựa trên tư duy cho-và-nhận, hơn là một sự ép buộc vì quyền hạn. 


--o00--- 
1. TÔ CHỨC CÔNG VIỆC 


Cách làm việc có tổ chức của người vợ được đức Phật cho là rất ích 
lợi trong việc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình. Cụm từ Pali 
được sử dụng ở đây là susanvihita kammanfa hoíi. Cụm từ này không nói rõ 
người vợ làm /og¡ công việc gì, mà chỉ đơn giản gợi ý là “[người vợ] phải 
khéo tổ chức công việc” — do đó khuyến khích người vợ phải ngăn nắp, có tổ 
chức trong bất cứ việc làm gì của mình. 


Rõ ràng, công việc nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái cũng như 
quản lý các công việc này, là những công việc trọng yếu của người phụ nữ 
trong thời đó. Tuy nhiên, đức Phật chắng bao giờ gò bó người phụ nữ chỉ 
trong công việc nhà. Ngài là người luôn ủng hộ sự tự do, và quyền của người 
phụ nữ, cũng như công nhận rằng sức mạnh trí tuệ của nữ giới thì ngang 
bằng với nam giới." 

Đức Phật không quan tâm đến loại công việc gì người phụ nữ làm, mà cách 
người đó làm như thế nào. Đa số các nữ đệ tử của đức Phật là người nỘI trợ, 
nhưng cũng có một số là chủ đất, và những người buôn bán, kinh doanh tại 
nhà. Dầu nghề nghiệp của người phụ nữ là gì, đức Phật cũng khuyên họ thực 
hiện chúng một cách có tổ chức. Theo Ngài, sự tự tổ chức, sắp xếp này góp 
phân tạo nên một mối liên hệ êm đẹp giữa hai vợ chồng. 


--o00--- 
2. GIẢI QUYẾT NHỮNG MÓI QUAN HỆ GIA ĐÌNH 


Bồn phận này của người vợ phản ảnh một cách cơ bản xã hội thời đức 
Phật. Vì phân đông nam giới tìm đên với đức Phật đê được hướng dân trong 


những vấn đề thế tục là thương nhân và người có tài sản, nên trong ngày, họ 
rất ít có mặt ở nhà. Trong lúc đó, vợ họ, có bao thời gian để tiếp xúc VỚI 
người thân, bạn bè, và quản lý gia nhân trong nhà, cũng như giao tiếp với 
những người quan trọng khác liên quan đến công việc hay kinh doanh. Dựa 
trên những hoạt động này, đức Phật đã dành sự hướng dẫn về những mối 
quan hệ gia đình cho người phụ nữ. 


Tuy nhiên, ngày nay thế giới đã hoàn toàn thay đổi, nên khó mà giao bổn 
phận nảy chỉ cho người vợ. Có khi cả hai vợ chồng cùng đi làm; có khi 
người chồng ở nhà, trong khi vợ họ đi làm. Ngày nay việc duy trì những mối 
liên hệ với những người quan trọng là một bổn phận mà cả hai vợ chồng đều 
phải chia sẻ. Dầu vậy, trong nhiều gia đình, người vợ vẫn là người thích hợp 
nhất để giải quyết những mối liên hệ với người khác. Trong khi phần đông 
nam giới thích sống nội tâm, người phụ nữ lại có khuynh hướng tự nhiên, và 
tài giỏi cho những công việc như thế. Sự quan tâm và khéo léo của người 
phụ nữ trong việc giao tiếp, liên hệ với người khác khiến họ thích hợp để 
đảm nhận vai trò này hơn là người chồng. Do đó, đức Phật nhận định rằng 
người vợ cần phải chăm lo đến những mối quan hệ với người ngoài vẫn còn 
đúng trong xã hội ngày nay. 


--o00--- 
3. CHUNG THỦY 


Đức Phật nhắn mạnh răng, giống như _TBƯỜI chồng, người vợ cũng 
phải giữ lòng thủy chung. Thực hiện nguyên tắc này có nghĩa là tránh những 
mối liên hệ ngoài hôn nhân, đề làm tốt hơn mỗi quan hệ giữa hai vợ chồng. 


Lần nữa, đức Phật không bao giờ cho phép nam giới được quyền coi người 
phụ nữ là sở hữu của cá nhân. Người chồng không có quyền tham gia vào 
những mối liên hệ ngoài hôn nhân, trong khi bắt buộc vợ chỉ biết có 
mình. Việc kiềm chế không tà dâm phải được cả hai vợ chồng tuân thủ. Khi 
người chồng giữ lòng chung thủy và hoàn thành bổn phận của mình đối với 
vợ, thì người vợ cũng có trách nhiệm như thế đối với chồng. Chúng ta sẽ 
thấy trong chương 12 rằng, nếu như người chồng không thực hiện đầy đủ 
bồn phận và trách nhiệm của mình nữa, thì người vợ có quyên tự định đoạt. 


-—-Oo0O--- 


4. CÓ BIỆN PHÁP ĐẼ BẢO VỆ TÀI SẢN GIA ĐÌNH 


Đức Phật đã phác họa nam giới như là đối tượng dễ bị cuốn vào 
những ảnh hưởng xấu trong xã hội. Trong một số kinh, ta thấy nam giới có 
thể trở thành nạn nhân của các thói quen phung phí tiền của như là nghiện 
rượu, cờ bạc, và những mỗi quan hệ không chính đáng (dầu rằng phụ nữ 
cũng có thể vướng vào những vấn đề này). Do đó, đức Phật dạy rằng trách 
nhiệm của người vợ là bảo vệ tài sản gia đình — và những việc làm này sẽ 
củng cô thêm mối liên hệ tốt đẹp với người chồng. 


Đức Phật nêu lên một cách cụ thể rằng người vợ “không nên gian dối trong 
vấn đề tiền bạc, tham lam, thủ tiền riêng, hay hoang phí của cải, mà phải bảo 
vệ nó” ”?. Cách để làm được việc này là người vợ phải xem tài sản là “tài sản 
gia đình”, chứ không được sử dụng hay cất giữ nó như là tài sản riêng của cá 
nhân mình. Người vợ cũng cần biết làm như thế nào để sử dụng tài sản một 
cách có chừng mực, tránh hai cực đoan của bỏn sẻn hay phung phí. 


Các biện pháp này có thể làm tốt hơn những mối quan hệ gia đình ở hai lãnh 
vực. Trước tiên, sự trung thực của người vợ đối với tài sản gia đình sẽ làm 
tăng thêm lòng tin của người chồng đối với vợ. Thứ đến, sự chỉ tiêu sáng 
suốt của người vợ khiến người chồng cảng tăng thêm lòng mến trọng. Cả hai 
kết quả này đều làm tăng thêm sự đoàn kết và hòa hợp trong một gia đình. 


-—-o00O--- 
5. TỎ RA KHÉO LÉO VÀ CÓ NĂNG LỰC 


“Sư khéo léo và tham gia đầy năng lực trong mọi việc làm” là bốn 
phận kế tiếp mà người vợ cần phải thực hiện để duy trì một mối liên hệ tốt 
đẹp với chồng mình. “° Đức Phật không giải thích - hoặc các kinh không lưu 
truyền lại - “mọi việc” (sabba kicca) có nghĩa là gì. Nhưng chắc chắn không 
phải là những bồn phận tầm thường trong gia đình. 


Là một thành viên bình đăng trong mỗi quan hệ vợ chồng, người vợ, tùy 
theo khả năng và lựa chọn của mình, phải giữ vai trò chủ động và đầy trách 
nhiệm trong gia đình. Tạo dựng kinh doanh gia đình, duy trì mối liên hệ với 
người, bảo vệ tài sản gia đình, và chia sẻ bổn phận nuôi dạy con cái — đây là 
một số những hoạt động cần đến sự khéo léo và năng lực của người vợ. 


Sự hoản thành một cách khéo léo và đầy năng lực những bổn phận này sẽ 
làm tăng thêm mối quan hệ tốt đẹp của người vợ đối với chồng, vì bằng cách 
đó người vợ có thể đóng góp tích cực vào sự thành công trong gia đình. Khi 
cả hai thành viên trong gia đình đều làm việc để hướng đến một mục đích 
chung, họ thường dễ làm vừa lòng nhau. 


-—-Oo0O--- 


6. TÍCH CỰC TRONG VAI TRÒ LÀM BẠN, LÀM NGƯỜI CÔ VẤN 
CHO CHÒNG 


Ngoài năm bồn phận đã được nói đến trong kinh Siealovada. đức Phật 
còn cho răng khi người vợ giữ vai trò tích cực như là người bạn, người cô 
vân cho chông, thì người đó dê trở thành một người vợ hoàn hảo. 


Dâu nhiều người vợ hoàn hảo vẫn tự coi mình chỉ là người phục tùng, nhưng 
thái độ này không phù hợp trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì thực ra, 
người vợ có thê là người mang đến tình thương yêu, là người cô vấn, và là 
bằng hữu. ”' Nhiều người vợ chăm sóc, thương yêu chồng giống như một 
người mẹ chăm sóc, thương yêu đứa con. Số khác hướng dẫn chồng mình đi 
đúng đường như một người chị hướng dẫn cho em trai của mình. Số khác 
nữa xem chồng như những người bạn tôn trọng lẫn nhau, và là những thành 
viên bình đăng. Những thái độ và cách cư xử này góp phần không nhỏ vào 
sự thành công trong mối quan hệ gia đình. “ 


Tóm lại, những lời dạy của đức Phật là nhằm khuyên người vợ phải chia sẻ 
bồn phận một cách bình đẳng với người chồng. Dầu đức Phật răn người vợ 
nên kiềm chế không được coi thường chồng, Ngài chắng bao giờ nói rằng 
chỉ có những phụ nữ biết vâng lời mới có thể trở thành người vợ hiền. Trái 
lại, đức Phật cho rằng những người phụ nữ giữ vai trò tích cực như là người 
cô vấn, hướng dẫn và là đối tác bình đăng với người chồng mới đóng góp 
vào sự thành công của một cuộc hôn nhân. 


Tóm tắt 


Trong chương này, đức Phật đã dành những lời hướng dẫn hữu ích cho các 
cặp vợ chông để họ có thể thiết lập những mối quan hệ lành mạnh, qua đó 
cả hai thành viên đêu có thể tận hưởng tình thương yêu, lòng tôn trọng và 
phẩm cách. Đức Phật nhắc nhở họ rằng sự hoàn thành các bồn phận và 


nghĩa vụ cá nhân, thay vì các quyên lợi cá nhân, là yếu tô chính yếu trong 
một mỗi quan hệ cá nhân lành mạnh. Đúc Phật đã đê xuất bổn phán đạo 
đức, như là lòng chung thủy, đề mang đến sự thoải mái vô vàn về mặt tâm lÿ 
cho cả hai đối tượng. Và một sự phân chia đông đếu về quyên hạn, và sự 
chia sẻ các hoạt động và trách nhiệm sẽ khiến cho mỗi thành viên đều cảm 
thấy quan trọng trong mối liên hệ này. Những tình cảm này, ngược lại, sẽ 
khiến cả hai hài lòng về nhau. 


--o00--- 
CHƯƠNG 07 - BÓN PHẬN CỦA CHA MẸ 


“Đẳng Sinh Thành”, là cách ta gọi mẹ cha. “Người thầy đầu tiên”, “bậc 
đáng tôn kính”, cũng là những từ ngữ được dùng để chỉ cho cha 
mẹ. Những tên gọi này đều đúng khi nói về cha mẹ, vì họ đã sinh chúng ta 
ra đời, giúp đỡ chúng ta biết bao nhiêu điều, chăm sóc, nuôi dưỡng, và dìu 
dắt ta đi trên con đường đạo đức.” 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 
r 


Người ta thường hỏi đức Phật về bổn phận làm cha mẹ. Bậc làm cha 
mẹ muốn biết các phương cách hữu hiệu nhất để nuôi dạy con cái, bổn phận 
làm cha mẹ và cách gìn giữ, duy trì mối liên hệ tốt đẹp với con cái. Một số 
người thưa với đức Phật: “Bạch Thế tôn, chúng con, những cư sĩ tại gia với 
đời sống gia đình, kính xin Thế Tôn chỉ cho chúng con phải làm sao để được 
ích lợi nhất?” ''“ Người khác thì than phiền về những hành động ngỗ 
nghịch, thiếu lễ độ của con cái. Họ xin đức Phật giúp họ cách dạy dỗ con cái 
họ, để tái lập lại sự liên hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái như trước 
kia. 3 Lắng nghe những lời khẩn thiết, cũng như than trách của họ một cách 
chăm chú, đức Phật sau đó đã cho họ những lời hướng dẫn để giúp họ trở 
thành những bậc cha mẹ đáng tôn kính, những bậc cha mẹ thành công trong 
việc giáo dục con cái. 


-—-o0O--- 


YÊU THƯƠNG, CHĂM SÓC CON CÁI 


Theo đức Phật, yêu thương, chăm sóc con cái là điều kiện tiên quyết 
đê hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ. Tuy nhiên, chỉ nuôi dưỡng, che chở 


con cái thôi, chưa đủ đề biến người cha hay mẹ đó thành bậc cha mẹ gương 
mẫu cho con noi theo. Đó chỉ là những bước cân thiết đề tiến trên con đường 
chân chánh - một sự thực hành nhất thiết phải có của những con người tự 
trọng, đáng tôn kính. 


Đức Phật dạy rằng, người cư sĩ biết sử dụng tốt của cải của mình là phải bao 
gồm việc để dành tiền đề tạo dựng hạnh phúc và sự sung túc cho con cái của 
họ.Cha mẹ nào không làm điều này được coi là “người ác 
độc(asappurisa)'°°. Những lời dạy này cho ta thấy rằng việc nuôi dưỡng và 
chăm sóc con cái là bốn phận tối thiểu của các bậc làm cha mẹ, không phải 
là lý do chánh đáng để họ tự coi mình là những bậc cha mẹ hoản toàn, 
gương mẫu. 


Trong lời khuyên của đức Phật đối với Sigala, Ngài đã dạy rằng trong khi 
bồn phận làm cha mẹ có nghĩa là phải đáp ứng nhu cầu được chăm sóc, nuôi 
dưỡng của con cái, thì để làm tốt hơn vai trò đó, cha mẹ phải quan tâm đến 
nhiều điều hơn nữa. Trong kinh M⁄4ngaia, Ngài cho rằng việc “chăm sóc con 
cái” (puffa sangaha) là một “ân sủng' trong đời sống cư sĩ '”, đánh dấu cho 
sự phát triển tương lai của cả cha mẹ và con cái. Dĩ nhiên, ta phải hiểu là sự 
chăm sóc này, vượt lên trên sự chăm sóc, quan tâm về vật chất. 


Đối với đức Phật, nuôi dưỡng một đứa trẻ có nghĩa là giúp cho đứa trẻ đó trở 
nên một chúng sinh toản vẹn. Cha mẹ phải coi đó là mục đích để giúp con 
cái họ có được sự tiến bộ nội tâm, có tri kiến, có khả năng và thành công 
trong đời. Nỗ lực hoàn thành được những điều này là đã thực hiện được bổn 
phận làm cha mẹ một cách viên mãn nhất. 


--o0O--- 
NĂM BÓN PHẬN CỦA CHA MẸ 
Đào sâu thêm về sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, đức Phật đã cho rằng cha 
mẹ có năm nghĩa vụ '””. Hoàn thành được các nhiệm vụ này không chỉ giúp 
cha mẹ thiệt lập được môi liên hệ bên vững với con cái, mà còn khiên cho họ 


cảm thấy rất tự hảo về bản thân. 


-—-O00O--- 


1. GIÚP CON CÁI KIÊM CHẺ, TRÁNH XA NHỮNG HÀNH ĐỘNG 
BẤT THIỆN 


Cha mẹ là “những vị thầy đầu đời? của con cái. Đức Phật dùng cụm 
từ papa nivarenii đề nói đến bốn phận của cha mẹ là phải can ngăn con cái 
khỏi những hành động bất thiện. Pzpa có nghĩa là bất cứ hành động bắt thiện 
nào được thê hiện qua lời nói, hành động và ý nghĩ. N/varenfi muốn nói đến 
nỗ lực để tránh xa hành động bất thiện này. Giúp con cái tránh xa những 
hành động xấu ác là một phần trong việc giáo dục con cái của cha mẹ. 


Cha mẹ cần có các biện pháp gì để ngăn ngừa những hoàn cảnh có thể lôi 
kéo con cái họ vào các hành động bất thiện? Đức Phật không tin rằng việc Sử 
dụng một biện pháp mạnh, như trừng phạt, đánh đập sẽ giúp cho các bậc cha 
mẹ đạt được mục đích này. Đức Phật đã từng nói, “Tất cả mọi người đều bị 
sự trừng phạt đe dọa, ám ảnh”, vì thế Ngài bác bỏ bất cứ hình thức trừng 
phạt nảo. "? Chúng ta không thể tìm thấy trong bộ tạng kinh bất cứ điều gì để 
chứng tỏ rằng sự trừng phạt là một phương cách hữu hiệu để rèn luyện nhân 
cách cho trẻ. Trái với sự suy nghĩ rằng, “không đánh thì con hư”, đức Phật 
từ bi đã đề nghị những phương cách tốt hơn để giúp rèn luyện nhân cách cho 
trẻ — những phương cách này sẽ được nói đến sau đây. 


Đức Phật không bao giờ khuyến khích việc sử dụng những lời chửi mắng 
như là một phương cách hữu hiệu để giúp con trẻ loại bỏ những hành vi bất 
thiện. Đức Phật dạy rằng, nếu cha mẹ phản ứng một cách giận dữ trước một 
điều gì đó, thì chắc chắn là họ sẽ sử dụng những lời nói nặng nề, xúc 
phạm. `" Trong một đoạn kinh, đức Phật đã nói, những lời cộc căn, thô lỗ, 
chỉ có thể đưa đến sự bực tức, khổ đau cho người nÓI. Dựa trên quan điểm 
này, fa thấy rằng việc chửi mắng, thóa mạ cũng giống như việc trừng phạt 
con cái bằng cách đánh đập, sẽ không giúp ích gì cho cha mẹ trong việc 
khuyên bảo con cái họ tránh xa những hành động bất thiện. 


Khuyên nhủ là một phương cách hữu hiệu để giúp con cái không chạy theo 
các cách sông tai hại. Nhưng trước hết, chính cha mẹ phải là những người 
gương mẫu: “Trước khi giáo huấn ai, phải tự xét lại mình. Có thế người nói 
mới không phạm sai lầm”. ''' Muốn cho con cái nghe lời mình, trước hết cha 
mẹ phải thực hành những lời dạy của chính mình. Khi chính cha mẹ cũng 
kiềm chế không làm những hành động xấu ác, thì họ sẽ dễ dàng thuyết phục 
con cái mình tránh xa những điều tương tự. 


Giúp trẻ tránh xa những người bạn không có đạo đức hay xấu ác, theo đức 
Phật, là một phương cách khác đê giúp con cái tránh thói quen có những 
hành động bât thiện. 


Những lời khuyên của đức Phật đối với Sigala - một đứa trẻ vừa mất cha, và 
đang ở trong một trạng thái tâm bối rối, phải đối mặt với bao trở ngại ở phía 
trước - cho ta thấy rằng Ngài sẽ khuyên các bậc cha mẹ phải dẫn dắt con cái 
họ như thế.''“ Đức Phật khuyên Sigala, quan trọng nhất là không nên giao 
lưu thân thiết với những kẻ không có đạo đức, vì những mối liên hệ đó sẽ 
làm hỏng tương lai của người trai trẻ. Khuyên con tránh xa người xấu ác, sẽ 
giúp con không coi thường những hành vi xấu ác. 


Tóm lại, theo đức Phật, có những phương cách để giúp con cái không trở 
thành xấu ác, vô đạo đức, là một bổn phận tiên quyết của các bậc làm cha 
mẹ. Thay vì giao bốn phận đó cho các thầy cô giáo, hay các nhà tôn giáo, 
chính cha mẹ cũng phải cho con cái thấy sự quan tâm của họ và có bốn phận 
giúp con cái họ không học theo những thói quen xấu của cá nhân hay xã hội. 


---o0O--- 
2. DẠY CON HÀNH ĐỘNG THIỆN 


Bên cạnh việc có những phương pháp giúp con cái tránh xa các hành 
động bất thiện, bổn phận của cha mẹ còn bao gồm cả việc dẫn dắt con cái 
hướng đến những hành động thiện Đức Phật đã dùng thuật ngữ 
Pali, kalyane nivesenii, để nói về điều đó. Kalyane có nghĩa là “những hành 
động tốt đẹp, dễ thương và đạo đức”. Niwesenứi có nghĩa là “thiết lập”, hay 
“là nguyên nhân của”. 


Hành vi thiện ý chỉ những lời nói, hành động và ý nghĩ xuất phát từ lòng từ 
bi, bác ái và trí tuệ. Do đó các yếu tố của hành vi đạo đức là sự thực hành bố 
thí (dana), gìn giữ giới luật (sử), và phát triển tâm trí (bhavana). Đức Phật 
khuyến khích cha mẹ ươm trồng những tư tưởng và hành động này cho con 
cái họ. Với sự tận tâm dạy bảo của cha mẹ, con cái sẽ có thể có được những 
đức tính này. 


Hơn nữa, cha mẹ phải tuân giữ chánh mạng, nghĩa là kiếm sống một cách 
chánh đáng đê cho con cái họ có thê chọn lựa một con đường tương tự. Kê 
tiêp, họ phải quan tâm đên ai là những người bạn thân thiệt của con họ. Đức 


Phật luôn nhắn mạnh rằng việc giao tiếp với thiện tri thức (pandiía), sẽ bỗ 
sung thêm cho cá tính của ta; do đó cha mẹ cần phải thuyết phục con cái họ 
kết bạn với những người như thế. Lần nữa, đức Phật nhấn mạnh đến việc 
dùng ái ngữ, như là một phương cách hữu hiệu để những người có trách 
nhiệm gI1eo trồng các hành vi thiện cho người khác. Các bậc cha mẹ muốn 
giáo huấn, hướng dẫn con đến cái thiện, cũng phải làm như thế. 


Tuy nhiên, đức Phật cũng thấy răng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể 
đem lại hạnh phúc tức thì cho người mà ta đang cố gắng dìu dắt họ hướng 
đến các hành động thiện. Nhất là các bậc cha mẹ, họ sẽ cảm thấy khó làm 
vừa lòng con cái với những lời khuyên nhủ, dạy dỗ chân thành. Con cái thì 
thích làm bắt cứ điều gì đem lại cho chúng sự thõa mản tức thì hơn là những 
ích lợi dài lâu. Chúng có thể cảm thấy rất bực bội khi nghe những lời cha mẹ 
khuyên dạy, không giống với những điều chúng muốn làm. 


Vào những trường hợp như thế, đức Phật khuyên cha mẹ phải cứng rắn bảo 
vệ những giá trị của lời mình dạy, chứ không nên nuông chìu con. Khi cha 
mẹ biết rằng mình đang sử dụng những phương cách chánh đáng vì sự phát 
triển nhân cách của con cái, thì họ phải cương quyết đi đến cùng chứ không 
thể chùn bước. 


Thái tử Abhaya, người đang bồng con trong tay, hỏi đức Phật rằng ông có 
nên dùng những lời lẽ cứng rắn để rèn luyện cách cư xử của ai đó 
không. '' Đề trả lời, đức Phật nói rằng Ngài sẽ chỉ dùng những lời dịu dàng, 
vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên đức Phật cũng nói rằng khi Ngài biết 
một phương pháp gì đó là đúng, thì Ngài chẳng bao giờ do dự khi phải thực 
hiện nó. 


Đức Phật tiếp, “Giả dụ nếu có vật gì đó dính mắc trong cô đứa bé, thì người 
sẽ làm gì?” Thái tử Abhaya trả lời rằng, ông sẽ lẫy nó ra. “Như thế sẽ làm 
cho đứa bé chảy máu và đau đớn thì sao?”, đức Phật hỏi. Thái tử Abhaya 
thưa rằng ông sẽ không quan tâm, vì điều cần giải quyết ngay trước mắt là 
phải cứu sống đứa trẻ. Theo đức Phật, có những biện pháp, hành động mà 
các bậc cha mẹ phải chọn lựa, nếu muốn dẫn dắt con cái họ đi theo con 
đường chân chánh, mặc dầu những hành động đó trước mắt có thể không 
làm con cái họ vui lòng. Theo giả dụ trên, ta thấy rằng, trong nỗ lực hướng 
dẫn con cái đến những hành động thiện, cha mẹ có thể phải sử dụng những 
lời nói nghiêm khắc, chứ không phải thô lỗ, cộc căn, và phải có những biện 
pháp cứng răn, mặc dầu con cái họ không vui lòng nghe theo. 


Chính cuộc đời của đức Phật đã cho chúng ta một trong những thí dụ hoàn 
hảo nhất về việc người cha phải làm thế nào để vung trồng tánh thiện trong 
tâm hồn một đứa trẻ. Rahula, con trai đức Phật, mới chỉ bảy tuổi khi đức 
Phật hứa với con rằng sẽ cho con một “món quà tốt đẹp nhất của một người 
cha”. Đức Phật đã cho phép Rahula được gia nhập tăng đoản, và đã hết lòng 
dạy dỗ để giúp Rahula phát triển nhân cách toàn vẹn. Trong kinh tạng có 
nhiều đoạn cho ta thấy đức Phật rất quan tâm đến việc Rahula có được 
những đức tính thiện và sự phát triển nhân cách không. 


Thay vì ra lệnh, đức Phật thường khêu gợi trí phán đoán của con. “Rahula, 
mục đích của cái gương là để làm gì?”, đức Phật đã có lần hỏi đứa con trai 
nhỏ của mình như thế. “Dạ, để nhìn thấy sự phản chiếu của mình”, Rahula 
trả lời. “Cũng thế Rahula, tâm của ta là để phản chiếu hành động của chúng 
ta”, đức Phật tiếp lời. “Con cần phải đánh giá hành động của mình dựa trên 
những hậu quả của chúng. Bất cứ điều gì mang đến hậu quả xấu cho bản 
thân và cho người khác, thì con nên tránh làm những điều đó. Nếu chúng 
đem đến những kết quả tốt, thì con có thể thực hiện chúng”. ''* Đây là một 
thí dụ về những phương cách hữu hiệu mà bậc cha mẹ có thể áp dụng để vun 
trồng phẩm hạnh trong tâm trí đứa trẻ. Sự dạy dỗ, dìu dắt của đức Phật quá 
toàn hảo đến nỗi Rahula có danh hiệu là “người luôn sẵn sàng học hỏi, tu 
sửa”. 

Bằng lời nói và hành động, đức Phật đã gửi gắm thông điệp rằng cha mẹ cần 
hướng dẫn con cái đến những điều thiện mỹ. Bốn phận của cha mẹ là 
khuyến khích con cái họ nói, làm và suy nghĩ những điều thiện. Sự dạy dỗ, 
dìu đắt này phải là mục đích chính của cha mẹ, không phải là một vấn đề 
phụ thuộc. 


-—-O00O--- 


3. GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO CON CÁI 


Bồn phận kế tiếp của cha mẹ, theo kinh $igaiovada, là tạo điều kiện 
để con được giáo dục hướng đến một nghề nghiệp thích hợp. Nhu cầu này 
được gọi là sippam sikkhapeti. Sippa có nghĩa là “tri thức và khả năng cần 
thiết cho một nghề nghiệp”; s¿kkbaperi có nghĩa là “dạy dỗ, rèn luyện”. Về 
điều này, cha mẹ có thể trực tiếp dạy con cái họ, mà cũng có thể nhờ đến sự 
giúp đỡ của những người có khả năng. 


Bồn phận nảy cho ta thấy răng cha mẹ cần có những phương cách để làm 
cho cuộc sống của con cái được tốt hơn, bên cạnh việc giúp con cái họ phát 
triển nhân cách. Trong kinh Mangala, đức Phật đã dạy, “có tri thức rộng, có 
kỹ năng, kỷ luật và ái ngữ là những ân sủng”.''Š “Kỷ luật và “ái ngữ” thuộc 
về sự phát triển nhân cách; “tri thức rộng' và “khả năng”, là những chuẩn 
mực trong nghề nghiệp. Con cái cần sự giúp đỡ của cha mẹ trong cả hai lãnh 
vực này. 


Cha mẹ trong thời đức Phật còn tại thế không có nhiều lựa chọn trong việc 
chuẩn bị cho con cái họ có một nghề nghiệp. Họ có thể trực tiếp trao truyền 
lại cho con cái sự hiểu biết riêng của mình hoặc họ có thể gửi con cái đến 
học với những người có khả năng. Các gia đình khá giả gửi con đến những 
nơi như là 7axửa, thủ đô của Gandhara, nơi có trường đại học nỗi tiếng đầu 
tiên trên thế giới. Trái lại, ngày nay cha mẹ có nhiều lựa chọn hơn trong việc 
giúp đỡ con cái trong lãnh vực giáo dục. Gửi con cái đi học ở các trường, 
theo dõi, và lo giúp đỡ chi phí học hành, là một số cách cha mẹ làm đề chuẩn 
bị cho con cái có một nghề nghiệp. 


Ba bồn phận của cha mẹ vừa được kề trên cho thấy răng mục tiêu của người 
làm cha mẹ là để hướng dẫn con cái trở nên một người hoàn thiện. Chuyển 
hóa nhân cách, tri thức và sự phát triển khả năng, là những biểu hiện của sự 
hoàn hảo. Cụ thê hơn, lánh xa những hành động bắt thiện, và học tập những 
đức tính cao thượng đề làm tốt hơn sự phát triển nội tâm của đứa trẻ. Sau đó 
đảo sâu thêm về tri thức và khả năng giúp cho đứa trẻ trở nên là một người 
có khả năng nghề nghiệp. Đức Phật khuyên các bậc cha mẹ phải tự nguyện 
nỗ lực hướng con cái đến mục đích đó. 


-—-o00--- 
4. GIÚP CON CÁI CHỌN BẠN ĐỜI 


Trong thời đức Phật, sự tham gia của cha mẹ vảo việc tìm người phối 
ngẫu cho con cái mình có vẻ rất thích hợp. Một phần vì trước đây ở Ân Độ 
không có một hệ thống giáo dục cho tất cả, thế hệ trẻ không có sự lựa chọn 
người phối ngẫu một cách khôn ngoan. Mặt khác, vì không có những luật lệ 
về hôn nhân cố định, nhiều người sau khi lập gia đình thường bỏ nhau mà 
không có những bốn phận đối với con cái hay người họ bỏ rơi. Trong hoàn 
cảnh xã hội đó, đức Phật đã khuyên cha mẹ nên giúp con cái họ chọn lựa 
những người phối ngẫu thích hợp. 


Ngày nay, chúng ta có thể lý luận răng bồn phận này của cha mẹ không còn 
quan trọng, rằng cha mẹ cần phải để cho con cái tự chọn người bạn đời của 
mình. Tuy nhiên, sự hướng dẫn của cha mẹ vẫn có thể là một đóng góp ích 
lợi cho con cái trong việc chọn lựa bạn đời. Vì không từng trải, những người 
trẻ tuổi có thể vội vàng kết luận rằng, vẻ bề ngoài quyến rũ của một ai đó có 
thể là tiêu chuẩn duy nhất để chọn lựa làm người phối ngẫu. Nhưng chắng 
lâu sau họ có thể nhận ra rằng họ đã mù quáng như thế nào. Lúc đó họ mới 
biết có những yếu tố khác quan trọng hơn, như là cách cư xử, sự trưởng 
thành trong tình cảm, do đó họ cần có sự chọn lựa kỹ càng trước khi quyết 
định cưới nhau. 


Sự hướng dẫn của cha mẹ có thể giúp những người trẻ tuổi chọn lựa bạn đời 
một cách khôn ngoan, do đó giảm bớt những xung đột trong mối liên hệ vợ 
chồng. Đời sống gia đình của chính các bậc cha mẹ cũng có thể đã dạy cho 
con cái của họ những bài học quan trọng. Họ biết rằng sự trưởng thành trong 
nhân cách của môi thành viên trong gia đình đóng một vai trò quan trọng 
trong việc giúp cho mối liên hệ của họ được tốt đẹp. Cha mẹ có thể truyền 
cho con cái sự hiểu biết quan trọng này. Không cân phải. lựa chọn bạn đời 
cho con, nhưng cha mẹ vẫn có thể giúp con hiểu rõ hơn về một sự chọn lựa 
đúng đắn. 


Hôn nhân là một bước quan trọng nhất trong cuộc đời của một người bạn 
trẻ. Sự hướng dẫn của cha mẹ có thể làm phong phú thêm sự hiểu biết của 
con cái về việc chọn lựa một người bạn đời thích hợp. Nhờ thế cha mẹ có lý 
do để hãnh diện khi họ có thể giúp con cái ở bước ngoặt quan trọng này — và 
lời khuyên của đức Phật dường như vẫn rất thực tế, ngay cả ở thời đại bây 
giỜ. 


-—-Oo0O--- 


5. TRAO CỦA THỪA TỰ CHO CON ĐỨNG THỜI ĐIỂM 


Cuối cùng đức Phật khuyên cha mẹ nên giao lại tài sản gia đình cho 
con cái. Dĩ nhiên đức Phật không bảo cha mẹ phải giao hết tất cả tài sản gia 
đình cho con cái họ, để trở thành người vô gia cư vào lúc cuối đời. Thay vào 
đó, đức Phật khuyên họ nên chuyến giao một phân tài sản gia đình cho con 
cái ở một thời điểm thích hợp. Hãy quán niệm những lời dạy của đức Phật, 
chúng ta sẽ hiểu rõ hơn điều này. Đức Phật dùng thuật ngữ Zayaj/am đề chỉ 
phân tài sản gia đình mà người con có quyền được hưởng. Day4jjam có 


nghĩa là 'một phần tài sản được coi như là món quà của cha mẹ dành cho 
con cái”. Một từ ngữ khác sưmaye có nghĩa là “thời điêm thích hợp". 


Đây là điều cuỗi cùng mà bậc cha mẹ phải làm để hoàn thành trách nhiệm 
của mình. Đã là một nguôn hướng dẫn phong phú đối với sự phát triển nhân 
cách và sự thành công về vật chất của con cái, cha mẹ giờ có thể được coi 
như là đã hoàn thành nghĩa vụ của họ một cách viên mãn. Họ giao lại tài sản 
cho con cái với một sô lượng thích hợp. Sau khi đã viết xong di chúc cuối 
củng, các bậc cha mẹ có thể sông một cuộc sống thoải mái, tự tại vì nghĩ 
rằng. “Chúng ta đã làm đầy đủ bồn phận và đã đạt được thành công tốt đẹp 
trong vai trò làm cha mẹ của mình'. 


Tóm tắt 


Đức Phát đã hướng dẫn các cư sĩ tại gia để họ có thể trở thành những bậc 
cha mẹ hạnh phúc và tự tại của những đứa con đây nhân cách. Họ đã dạy dã 
để chúng phát triển nhân cách và giáo dục. Họ bổ sung sự hiểu biết của con 
cải về hôn nhân và đời sống gia đình. Cuối cùng họ trao một phản tài sản 
gia đình cho con cái ở thời điểm thích hợp. Khi nghĩ về sự thành công của 
mình trong vai trò làm cha mẹ, người ta có quyên: được hãnh diện vì điểu 
đó. Những nghĩa vụ này góp phần thắt chặt thêm mối liên hệ giữa cha mẹ và 
con cái. Đức Phật nhắc nhở con cải cần bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ 
khi cha mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ của họ. Kết quả tích cực này cho ta thấy 
bồn phận của người làm cha mẹ có ý nghĩa thật lớn lao. 


--o00--- 
CHƯƠNG 08 - GIẢI QUYẾT MÂU THUẦN 


Khi giao tiếp với tha nhân, chúng ta đặt mình vào năm hoàn cảnh như 
sau: Tôi sẽ nói đúng thời; tôi sẽ trình bày dữ kiện; tôi sẽ nói lời tử tê; tôi 
sẽ nói vì lợi Ích của người nghe; tôi sẽ nói với lòng bỉ mẫn. '"" 


(Xá lợi phất - Tăng Chi Bộ Kinh) 


q 


Giải quyết mâu thuẫn cá nhân đối với đức Phật cũng quan trọng như 
thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp. Vì tăng đoàn vừa mới được thành lập 
của Ngài bao gồm nam và nữ đệ tử thuộc nhiều thành phần xã hội khác 


nhau, nên những sự khác biệt rõ rệt vê cá tính có mặt trong cộng đông đó vả 
mâu thuần cá nhân không thê tránh khỏi lộ diện. 


Với cái nhìn xa rộng, đức Phật đã dành sự hỗ trợ quý báu trong việc giải 
quyết và ngăn ngừa những mâu thuẫn cá nhân đó. Dầu lời dạy của đức Phật 
nhắm vào các đệ tử xuất gia, chúng cũng có thể được áp dụng cho cư sĩ tại 
gia. Chương này bàn về các phương cách giải quyết mâu thuẫn của đức Phật, 
mà cho đến ngày nay, vẫn còn rất hữu hiệu. 


-—-o00--- 
NĂM BƯỚC ĐÉN SỰ GIAO TIẾP THÀNH CÔNG 


Một phương cách vô cùng hiệu quả trong việc giải quyết mâu thuẫn cá 
nhân đã được đức Phật đê xuât và ngài Xá Lợi Phât (Sariputta), vị đại đệ tử 
của Phật, giải thích ở đây. ''” 


Theo phương cách này, có năm khả năng giao tiếp đem lại bao hiệu quả tích 
cực. Theo ngài Xá lợi phất cảnh báo, không tuân theo những nguyên tắc này 
sẽ đem lại bao hậu quả tiêu cực và là nguyên nhân đưa đến hối tiếc — và 
người nói, chắc chắn, sẽ gặp phải sự chống đối từ người nghe. Giờ chúng ta 
hãy phân tích kỹ năm khả năng giao tiếp mà đức Phật và ngài Xá lợi phất coi 
như thiết yếu để giải quyết xung đột trong đời sống hằng ngày. 


-—-o00--- 
1. NÓI ĐÚNG THỜI ĐIỂM 


Thời điểm (timing) đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp của 
đức Phật. Tự xác nhận mình là ' Tigười luôn nói đúng thời”, Ngài nhắn mạnh 
rằng sự thành công hay thất bại của bất cứ nỗ lực giao tiếp nào đa phần cũng 
tùy thuộc vào thời điểm. ''Š Thí dụ, không ai có thể “quay lại bánh xe Pháp 
của đức Phật” (phá rối công việc hoằng Pháp), vì “đức Phật biết nói đúng 
thời điểm”.!'' Việc ngài Xá lợi phất bàn rộng thêm về thời điểm đã lặp lại ý 
nghĩa này: thời điểm rất quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn cá nhân. 


Theo chứng cứ đã được ghi lại, đức Phật là người đầu tiên nhân mạnh đến 
thời điểm như là một yếu tô quan trọng khi phát biểu. Đó là vào thế kỷ thứ 
sáu trước Tây lịch. Protagoras, nhà tư tưởng Hy Lạp thời tiền Socrate, đã 
nhắc đến khái niệm này lần đầu tiên trong lịch sử Tây phương ở thế kỷ IV 


trước Tây lịch Tiếp theo sau ông, Isocrates cũng nói thời điểm 
(hay kairos trong tiếng Hy Lạp) là điều kiện quan trọng nhất trong hùng biện 
— Ít nhất là nửa thể kỷ sau khi truyền thống Phật giáo đã biết đến lợi ích của 
sự thực hành này. 


Ý của đức Phật về việc “truyền thông đúng thời điểm” rất bao quát. Điều 
quan tâm đầu tiên phải kế đến là trạng thái tinh thần thư giãn của người 
nghe. Câu chuyện của đức Phật với Gotami, người vừa mắt đứa con trai duy 
nhất của mình, cho ta thấy sự quan trọng của yếu tô này. “? Gotami đã mang 
đứa con trai bé bỏng của mình đến nhiều vị lương y hy vọng rằng họ có thể 
cứu con bà, nhưng tất cả đều trả lời rằng, đứa bé đã chết và họ không thể 
làm gì để giúp nó sông lại. Tuyệt vọng và khổ đau, cuối cùng bà tìm đến với 
đức Phật, người được coI là “vị thầy tài gIỏI nhất trong các vị thầy”, để van 
xin Ngài cứu con bà. Biết được nỗi bắn loạn trong tâm của Gotami, đức Phật 
quyết định không nói sự thật với bà ngay, mà bảo bà hãy đem về cho Ngài 
một bụm tay những hạt mù tạt lấy từ những gia đình chưa từng có người 
chết. Vì đức Phật biết là bà Gotami sẽ khổ đau, phản kháng nếu biết sự thật, 
nên Ngài đã đợi đến đúng thời điểm sẽ cho bà biết về sự thật đau lòng là cái 
chết không thể tránh khỏi, nó không chừa một ai, và không thể thay đôi được 
khi nó đã xảy ra, bằng cách đó đức Phật đã giúp làm giảm nỗi khổ đau của 
bà và giúp bà đạt được trí tuệ. 


Các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng những người đang trong trạng thái 
khổ đau khó có thể lăng nghe. Một học sinh mang phiếu kết quả học kỳ 
không được tốt về nhà sẽ rất ương ngạnh khi phải nghe cha mẹ cậu rầy la, 
bảo lần sau phải cố gắng tốt hơn. Người chồng hay vợ vừa trở về nhà sau 
một cuộc đối đầu với thủ trưởng ở sở làm sẽ cảm thấy sự căn nhăn của người 
phối ngẫu không thể chịu đựng nổi. Trao đổi với người nghe khi họ ở trong 
trạng thái vui vẻ có thể mang đến kết quả tốt hơn. 


Sức khỏe của người nghe cũng là một yếu tố cần quan tâm đến trong thời 
điểm giao tiếp. Đức Phật đã bảo các đệ tử cung cấp thực phẩm cho vị khách, 
dầu đang đói, cũng muốn được tiếp kiến Ngài, “` vì đức Phật biết rằng trao 
đổi với người đang đói sẽ không đem lại hiệu quả. Và trước khi nói Pháp 
cho một đệ tử xuất gia, đức Phật trước hết đã chăm sóc vết thương ngoài da 
đau đớn cho người ấy. ““ Rõ ràng là đề tinh thần được sảng khoái thì phải có 
điều kiện sức khỏe tốt; vì thế “đúng thời điểm” cũng ám chỉ thời điểm khi 
thể chất của người nghe không có vấn đề gì. 


Mục đích của việc nói đúng thời là để đem lại hạnh phúc và ích lợi cho cả 
người nói lẫn người nghe. Chờ đúng thời điểm đề giao tiếp, để truyền thông, 
không có nghĩa là chờ đợi cơ hội tốt nhất để áp đảo người nghe. Sự có mặt 
của động cơ ích kỷ hay lợi dụng chắc chăn là sẽ đối nghịch lại với lời dạy 
của đức Phật. Ngài luôn nhắn mạnh rằng người nói phải được thúc đầy bằng 
tình thương yêu và lòng bi mẫn, chứ không nên vì lợi dụng thời cơ. 


Chọn thời điểm thích hợp nhất để nói là một khả năng giao tiếp hữu hiệu 
nhât đề giải quyêt, hay làm giảm thiêu những mâu thuân cá nhân. 


-—-o00--- 
2. SỬ DỤNG DỮ KIỆN 


Đức Phật cũng dạy thêm rằng sự kiềm chế không kết tội sai lầm cũng 
là một bước khác để cải tiến sự giao tiếp và giảm thiểu xung đột cá 
nhân. Ngài Xá lợi phất khuyên người nói cân ghi nhớ trong tâm là: “lôi sẽ 
nói về những gÌ đã Xây Ta, không phải về những gì chưa Xây ra”. ”” Khả 
năng này bao gồm kiềm chế không phóng đại, tô vẽ thêm lỗi lầm, chỉ trích 
điểm yếu của người nghe, hoặc bất cứ hình thức kết tội sai trái nào. 


Về mặt tâm lý, chúng ta có thể phóng đại lỗi lầm hay yếu kém của người 
nghe để gây chú ý hoặc để trút cơn giận của mình. Thí dụ, trong nỗ lực làm 
rõ việc chăm sóc con cho đúng cách, người vợ có thê nói với chồng, “Bé bị 
cảm vÌ anh không đắp chăn cho nó kỹ”. Người chồng có thể trả treo để trút 
nỗi tức giận, “Em chỉ nói được những điều ngu ngốc nhất”. Trong trường 
hợp này, điều thực sự xảy ra là đứa trẻ bị cảm; còn lý do được nêu ra chỉ là 
giả định. Thứ đến, câu nói của người chồng quá khái quát, anh ta kết luận 
chỉ dựa trên cảm xúc. Cả hai câu nói đều được khuếch đại. Cả hai người đều 
không nói đúng như “những gì đã xảy ra”. 


Trong cuộc sống hằng ngày, sự phóng đại được thể hiện dưới nhiều hình 
thức. Một người mẹ thấy con gái làm rớt dĩa có thê la lên, “Con chăng bao 
giờ cầm được cái gì trong tay”. Người vợ xem phiếu khám sức khỏe hằng 
năm của chỗồng có thể nói: “Anh không tập thể dục, bởi vậy cholesterol mới 
lên cao”. Những câu nói này đều đã được khuếch trương, phóng đại, hoặc 
kết luận theo cái nhìn của người nói. 


Người ta thường nói theo cách này, vì điều đó dường như làm người nói cảm 
thấy dễ chịu — dầu đối với người nghe, đĩ nhiên là không như thê! Có lẽ là 
người ta có thể trút được căng thăng trong lòng bằng cách tấn công bằng lời 
nói thăng vào người đã gây ra căng thăng cho mình. Tuy nhiên, việc đó có 
đem lại kết quả tốt đẹp nào không hay chỉ làm tăng thêm sự ngang bướng 
nơi người nghe. Người nghe sẽ coi những lời nói đó là sự kết tội oan hay 
một sự sỉ nhục. Cách phản ứng như thế khó thể đóng góp gì vào việc thiết 
lập một mối quan hệ lành mạnh nào giữa người nói và người nghe. 


Đức Phật khuyên ta chỉ nên trình bày đữ kiện mà không kèm theo ý kiến 
riêng của mình. Như thế chúng ta sẽ ở trong vị thế tốt hơn để giải quyết 
xung đột một cách êm thắm. Dâu người ta khó chối cãi dữ kiện, họ thường 
phản ứng với các giả định như một cách để chống lại khi giải quyết xung 
đột. Điều gì Xây ra đã xảy ra. Do đó, vì sự ích lợi của các môi liên hệ, thì 
phương cách tốt nhất là có biện pháp ngăn ngừa xung đột xảy ra lần nữa. 


Tuy nhiên, phương cách này không có nghĩa là chỉ vì điều gì đó là sự thật, là 
dữ kiện, mà ta phải luôn nói đến nó với người liên quan. Đức Phật dạy rằng, 
“Dâu điều gì đó có đúng sự thật, tôi cũng không nói sự thật khi nó không 
thích hợp đối với người nghe”. I2 Một số sự thật không dùng được cho mục 
đích gì, vì thế nói về chúng cũng vô ích. Tuy nhiên, để giúp người nghe thay 
đối thái độ cho tốt hơn, chúng ta cần tập trung trên dữ kiện, chứ không phải 
trên các giả định. 


-—-o00--- 
3. DÙNG LỜI NHẸ NHÀNG 


Theo ngài Xá lợi phát, dùng lời nhẹ nhàng là một yếu tô quan trọng 
khác trong nghệ thuật giao tiếp để giải quyết xung đột cá nhân. Ngài Xá lợi 
phất cho răng người nói cân phải có quyết tâm trong việc Sử dụng ngôn ngữ: 
'““Tôi phải dùng lời nói dịu dàng, chứ không phải lời cộc cằn, thô lỗ”. Kiềm 
chế không dùng lời nói thô lỗ, thật ra, là một trong tám giới luật dành cho 
người Phật tử. Sự nhắn mạnh này làm nổi bật vai trò thiết yếu của lời nói 
trong các mối liên hệ hằng ngày của chúng ta. 


“Dùng lời nhẹ nhàng”, như được trình bày trong giáo lý của đức Phật, cũng 
chuyên tải một ý nghĩa rộng lớn. Nó bao gôm tât cả những gì liên hệ đên 
ngôn ngữ, như là từ ngữ chính xác, câu văn, giọng nói, cách nói, và dâu 


nhấn. Các cụm từ được lặp đi lặp lại pharusavaca pafivirafo (tránh sử dụng 
những từ thô lỗ) và piya vaca (những từ dễ nghe) gợi đến chính sự mềm mại 
của từ ngữ sử dụng. Câu øiyam vađa (nói một cách nhẹ nhàng) và suehena 
vakkami na parusena (nói một cách lịch sự, không nói một cách cộc cằn) gợi 
đến một giọng nói và cách nói êm ái. 


Theo đức Phật, khi chúng ta dùng lời cộc căn để giải quyết xung đột, thì ảo 
tưởng và sân hận ngự trị tâm ta. Việc nghĩ rằng sự thô bạo sẽ khiến người 
nghe dễ hiểu là xuất phát từ ảo tưởng. Sự thật là lời nói thô lỗ không thể 
tránh làm cho người nghe trở nên kinh chống lại ta. Nhiều người nghĩ rằng 
nếu họ có thể làm cho người nghe phải im tiếng bằng những lời thô bạo, là 
họ đã thành công trong việc thuyết phục người nghe phải chấp nhận ý kiến 
của họ. Một đứa trẻ trở nên lầm lì, không nói sau khi bị cha mẹ rầy la có thể 
minh họa cho ý nghĩ sai lầm này. Vì sự thật là sự im lặng của đứa trẻ thể 
hiện sự chống đối mãnh liệt và sự thất bại của cha mẹ trong việc thuyết phục 
nó. Việc sử dụng lời lẽ thô lỗ có thể làm cho ta hả dạ vô cùng trong phút 
chốc, nhưng nó chăng bao giờ có thể giúp ta giải quyết xung đột. 


Tâm lý học hiện đại giải thích rằng sự giận dữ, một yếu tố mạnh mẽ khác 
đăng sau lời nói thô lỗ, là cách ta phản ứng đối với những hoàn cảnh có vẻ 
đe dọa. Sử dụng những lời giận dữ là một cách để trấn áp mối đe dọa, chứ 
không phải để giải quyết mâu thuẫn. Lời nói, giọng nói hay cách nói một 
cách giận đữ gợi lên sự tấn công. Ân tượng răng người kia đang tấn công 
mình bằng lời nói là cảm giác tệ hại nhất mà người nói có thể truyền thông 
cho người nghe. Phần đông không thể chịu đựng bị tấn công, họ phải tự bảo 
vệ và tân công trở lại. Sự thô bạo do giận dữ tạo ra ít khi có thể giải quyết 
được mâu thuẫn cá nhân. 


Một số người có thể nghĩ răng dùng lời lẽ nhẹ nhàng chứng tỏ mình yếu 
đuối, khiến người nghe có thể lẫn lướt mình. Có sự hiểu lầm này là vì sự 
mềm dẻo, nhẹ nhàng được đánh giá một cách sai lầm là nhút nhát, thiếu uy 
quyên. Tuy nhiên, việc sử dụng lời lẽ dịu dàng không có nghĩa như thế. đức 
Phật luôn sử dụng lời nói nhẹ nhàng, nhưng Ngài cũng thấy việc nhân mạnh 
lời nói là cần thiết. Sự tuôn tràn những lời hung bạo là một cực đoan; sự 
thiếu quyết liệt trong lời nói là một cực đoan khác. Đức Phật dạy rằng chúng 
ta cần tránh cả hai cực đoan này nhưng vẫn sử dụng những lời lẽ nhân mạnh 
để giải quyết xung đột cá nhân một cách hữu hiệu. 


Trong kinh Pháp Cú (Dhammapada), đức Phật nhắc nhở rằng chúng ta nên 
tránh buông lời khi nóng giận mà cần nói lời kiềm chế. “° Những việc làm 
như thế tạo một môi trường cởi mở để giải quyết xung đột luôn xảy ra trong 
cuộc sông hằng ngày của chúng ta. 


-—-Oo0O--- 


4. TẬP TRUNG TRÊN NHỮNG YẾU TÓ TÍCH CỰC CỦA GIẢI 
PHÁP 


Ngài Xá lợi phất giải thích rộng hơn rằng người nói cần tập trung trên 
khía cạnh tích cực của giải pháp đã được đề ra. Sự tập trung này có thể mang 
lại kết quả mỹ mãn trong việc giải quyết xung đột giữa hai người có môi 
quan hệ thân thiết. Theo lời ngài Xá lợi phất dạy, người nói cần ghi nhớ 
trong tâm rằng, “Tôi nói vì lợi ích của người nghe”. Thái độ này của người 
nói làm nổi bật hai điểm. Thứ nhất, người nói cần phải có sự hiểu biết rõ 
ràng về những hậu quả tích cực của giải pháp. Thứ đến, người nói cần giải 
thích cơ bản những ảnh hưởng tích cực của giải pháp với người nghe. 


Phương cách giải quyết xung đột mà chỉ có sự chỉ trích chứ không có 
phương án BIÚp đỡ người nghe sẽ không thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai 
người. Nhiều người có khuynh hướng tìm lỗi của người khác chỉ để chê bai, 
chỉ trích. Đức Phật đã nhận định về thói quen tai hại, “Nếu có người luôn chỉ 
trích bằng hữu của mình, thì hành động đó không thể hiện một tình bạn chân 
thật”.'''“ Khi người nghe đoán được động cơ của người nói, người nghe lập 
tức có khuynh hướng chống báng ý kiến của người nói. Ngược lại, với một 
phương án ích lợi có sẵn trong tay, người nói có thể khiến người nghe chăm 
chú hơn. 


Sự rõ ràng của người nói về những hiệu quả tích cực của giải pháp sẽ thuyết 
phục người nghe chấp nhận giải pháp được đề Ta hơn. Người nói cần giải 
thích cho người nghe tại sao vẫn đề trước mặt cần phải được giải quyết, và 
giải pháp này sẽ đem lại lợi ích cho người nghe như thế nào. Nhiều người 
nghe có khuynh hướng hiểu sai sự chỉ trích xây dựng khi người nói không 
trình bày rõ ràng mục tiêu của họ. Sự hiểu lầm phát sinh vì người nói không 
chỉ ra những hiệu quả tích cực của giải pháp của họ. 


-—-Oo0O--- 


5. NÓI VỚI LÒNG BI MÃN CHÂN THẬT 


Cuối cùng, thái độ bi mẫn. cần có mặt xuyên suốt quá trình trao đổi, 
giao tiếp. Người có ý hướng muốn giải quyết mâu thuẫn cá nhân một cách 
tốt đẹp cần có những đề nghị, giải pháp, ý kiến, xuất phát từ lòng từ 
bi. Người nói cần lập quyết tâm: “Tôi sẽ nói với tâm từ bi, chứ không phải 
tâm sân hận”. ”” 


Bốn điều kiện vừa nêu trên đây — gồm thời điểm, nêu dữ kiện, dùng lời nói 
nhẹ nhàng, và tập trung trên lợi ích của người nghe — tất cả đều thuộc 
phương pháp sử dụng lời nói, là cái ở bên ngoài. Nhưng hành động từ bị 
thuộc cảm tính của con người, ở bên trong, và dĩ nhiên là chủ yếu. 


Theo các kỹ thuật hùng biện hiện đại, các chuyên gia có khuynh hướng tập 
trung chủ yếu trên sự chuyển đổi các hành động ở bên ngoài. Họ khuyên 
chúng ta nên tỏ ra chuyên nghiệp, hay tuân thủ theo một số phương cách để 
làm lay động người nghe. Thí dụ, họ khuyên chúng ta lắng nghe và nói 
những câu như, “Rất tiếc được biết tin” khi ai đó chia sẻ một kinh nghiệm cá 
nhân buôn. Đức Phật đã đi một bước xa hơn. Ngài muốn chúng ta cũng phải 
thực sự cảm nhận điều mình nói. 


Các phương pháp dùng lời nói ở bên ngoài để thuyết phục người nghe tuy 
cần thiết nhưng có lẽ là chưa đủ để chuyển đổi hành vi của một cá 
nhân. Điều nguy hiểm năm trong khả năng là người nghe có thể cảm nhận 
được sự thiếu chân thật nơi người nói. Thông điệp qua ngôn từ “Tôi thương 
mến và quan tâm về bạn, đó là lý do tại sao tôi mong bạn sửa đôi”, chứa 
đựng nhiều quyền lực để gây ảnh hưởng đối với người khác — nhưng chính 
thực tại vô ngôn mới mang nhiều ý nghĩa hơn. 


Đôi khi chúng ta cần tự hỏi mình về mục đích thực sự của ta khi góp ý với 
với người khác về những hành động chưa hoàn hảo của họ. Chúng ta thực sự 
có ý muốn giúp đỡ họ hay có ý đồ gì khác? Thí dụ, tại sao người chồng hay 
vợ luôn nhắc nhở người bạn đời của mình về những lỗi lầm họ đã phạm 
trong quá khứ? Tại sao chúng ta không ngừng muốn “sửa đổi” ai đó? Những 
điều này chúng ta cần phải quán chiếu kỹ càng. Một hành động chỉ có ý 
nghĩa và có kết quả khi nó được xuất phát từ lòng từ bi thực sự. 


-—-Oo0O--- 


NHỮNG ĐIÊU NGOẠI LỆ ĐÓI VỚI CÁC NGUYÊN TÁC TRÊN 


Cần nhớ là truyền thống Phật giáo đề xuất năm bước này không phải 
như là một liều thuốc chữa tất cả mọi mâu thuẫn cá nhân, mà như là những 
phương cách để có thể trao đối, truyền đạt với nhau tốt hơn. Chúng ta có thể 
sử dụng chúng để giải quyết phần lớn mâu thuẫn một cách hữu hiệu, nhưng 
lúc nào cũng có những ngoại lệ. Khi ngài Xá lợi phất xác định lại với đức 
Phật về sự hữu hiệu của quy trình năm bước này, đức Phật đã nêu lên điều 
quan trọng sau đây: 


Này Xá lợi phát, dầu ông có tuân theo những phương pháp truyền đạt này, 
vẫn có người không động ý với những lời đề nghị của ông. ?° 


Câu nói trên phản ảnh trí tuệ thâm sâu của đức Phật rằng phương pháp năm 
bước này không thể giải quyết hết tất cả mọi xung đột cá nhân, do đó, đức 
Phật yêu cầu ngài Xá lợi phất giải thích tại sao có người lại quá ương ngạnh, 
và chúng ta phải đối xử với họ như thế nảo. 


Đáp lại, ngài Xá lợi phất công nhận rằng có một số người nghe luôn phản 
kháng dầu người nói có những phương pháp truyền đạt thiện xảo đến đâu; và 
ngài Xá lợi phất cho răng cá tính đã thành hình lâu ngày của người nghe là 
nguyên nhân chính của sự chống đối đó. Đức Phật đã khen ngợi ngài Xá lợi 
phất và khuyến khích ngài xúc tiến những phương cách đã được đề ra vì lợi 
ích của những người thực sự muốn lắng nghe. Nhận định cuối cùng của đức 
Phật trong bản kinh này cho ta thấy răng những phương cách giao tiếp do 
ngài Xá lợi phất trình bảy sẽ hỗ trợ phần đông chúng ta, nếu không phải là 
tất cả, trong việc giải quyết các xung đột một cách êm đẹp. 


-—-Oo0O--- 
HƯỚNG DẪN THÊM CHO SỰ GIAO TIẾP TÓT ĐẸP 
Trên đây chúng ta đã tập trung trình bày sự giải thích của ngài Xá lợi phất 
dựa trên những lời dạy của đức Phật đê cải thiện khả năng giao tiêp, truyền 
đạt, và đê giải quyêt những xung đột cá nhân một cách tôt đẹp. Riêng đức 


Phật cũng ban thêm cho ta những lời khuyên hữu ích trong lãnh vực này. 


-—-Oo0O--- 


1. KIÊM CHẺ KHÔNG TRANH CÃI VÉ NHỮNG ĐÈ TÀI NHẠY 
CẢM 


Để giảm thiểu xung đột trong một mối liên hệ, đức Phật đã khuyên 
chúng ta nên kiềm chế không tranh cãi về những đề tài nhạy cảm. Những đề 
tài đó bao gồm các khái niệm dựa trên suy đoán, các quan điểm và niêm tin 
mà không có sự hỗ trợ của bằng chứng khoa học. Đức Phật nói rõ ràng rằng 
việc tranh cãi về những đề tài đó chỉ đem lại sự đối đầu hơn là đồng thuận. 


Cuộc trao đổi giữa đức Phật với Kassapa, một người tu khổ hạnh thuộc hệ 
thống tư tưởng khác biệt, là một minh chứng cho quan điểm này của đức 
Phật. Ngài vẫn duy trì sự giao tiếp thân mật với các vị thầy thuộc các tôn 
giáo khác, thường xuyên thăm viếng họ và chuyện trò thân mật với 
họ. Trong cuộc trao đổi với Kassapa, đức Phật đề nghị rằng chỉ nên nói về 
những đề tài mà họ có những quan điểm tương đồng, và tránh nói đến những 
đề tài không thể đồng thuận. “? Mục đích của phương pháp này là để giữ mối 
liên hệ lành mạnh giữa người nói và người nghe. 


Khi người khác đưa ra những đề tài nhạy cảm, đôi khi đức Phật giữ im lặng 
thay vì tranh cãi với họ. Sự im lặng, theo Ngài, có thể tốt hơn là hậu quả tiêu 
cực có thê xảy ra khi nói. Và đôi khi đức Phật không ngần ngại đồng ý với 
những quan điểm khác biệt. Ngài coi trọng mối quan hệ hơn là tham gia vào 
một cuộc tranh luận trên những đề tài thường gây tranh cãi hoặc siêu hình. 


Sự khắng định này không có nghĩa là đức Phật hoàn toàn kiềm chế việc 
tranh luận, mà Ngài cũng không bắt các đệ tử của mình không được tranh 
luận bao giờ. Trong nhiều trường hợp, đức Phật đã tranh luận một cách đầy 
thuyết phục chống lại một số vấn đề xã hội, như là sự kỳ thị. Thí dụ, chúng 
ta có thể tìm thấy một số tranh luận hùng hồn nhất của đức Phật trong 
Trường Bộ Kinh I. Phần lớn là những lời kêu gọi đây lý lẽ hùng hồn để 
chống lại với những quan điểm xã hội bất công và đại hại. VỀ những quan 
điểm và niềm tin cá. nhân nhạy cảm, đức Phật cho rằng tranh luận là vô ích 
và làm xấu đi các mối quan hệ. 


Hiện tại, một số niềm tin và nghi thức tôn giáo, chính trị, xã hội được xếp 
vào loại nảy. Nếu vợ chồng thuộc hai tôn giáo khác nhau bắt đầu tranh cãi 
về niềm tin tôn giáo, thì mối liên hệ của họ chắc chắn sẽ bị sứt mẻ. Tương 
tự, hai người bạn dè bỉu các hoạt động xã hội của nhau sẽ dọn đường cho 
một mối liên hệ căng thẳng, rã tan. 


Vì lợi ích của môi quan hệ, đức Phật khuyên chúng ta kiềm chế không tranh 
luận về những chủ đề đó. Ngài dạy rằng dầu sự tranh luận có lý lẽ có thể cần 
thiết khi một quan điểm hoặc một hành động có thê gây ra hậu quả tai hại, 
nhưng phần đông các niềm tin tôn giáo và nghi thức xã hội đều lợi 
ích. Trong trường hợp này, thay vì tranh luận hơn thua, chúng ta nên bày tỏ 
lòng tôn trọng chúng. 


-—-o0O--- 


2. CHÁP NHẬN RẰNG CÓ MỘT SỐ HÀNH VI KHÔNG THẺ SỬA 
ĐÓI 


Để duy trì một mối liên hệ lành mạnh, chúng ta có thể phải chấp nhận 
một số chuẩn mực hành động mà ta không ưa thích của những người thân 
cận. Đức Phật đã xác định rằng phần đông chúng ta đều có những điểm yếu 
bên trong. Ngài nói, “Khó tìm được một người không có bệnh trong 
tâm”. '”” Một số những khiếm khuyết này gồm, “không nhìn ra, không chấp 
nhận hay muốn sửa đổi hành vi của họ”.''" Với những người có bản tính như 
vậy thì nỗ lực của chúng ta để sửa đổi họ chỉ mang lại sự thất vọng, nản 
lòng. Đức Phật bảo rằng một số người sẽ tự nhiên phản ứng trong giận dữ, 
thù hắn và gây hân đối với một để nghị đây thiện chí về hành vi của 
họ” _ Trong trường hợp như thế, cách tốt nhất là thông cảm và chấp nhận 
rằng một số hành vi của những người thân cận của ta là không thê sửa đổi, 
dầu theo lý tưởng thì mỗi cá nhân trong bất cứ mối liên hệ nào cũng cần sửa 
đổi hành vi của mình, thay vì ép buộc người khác phải chấp nhận nó. Một số 
người có thể có hành vi không thích hợp, nhưng nó không đe dọa mỗi quan 
hệ giao tiếp. Khi đó việc chấp nhận hành vi ấy dường như thực tế hơn là cỗ 
sửa đổi nó. 


Đức Phật nhận định rằng sự biết tự sửa mình là đặc tính của một người 
trưởng thành. Việc sửa đổi đó cũng làm giảm thiểu những xung đột không 
dễ chịu trong một mối liên hệ. Chúng ta có thể thấy khó sửa đổi người khác 
theo ý mình muốn, nhưng chúng ta có thể sửa đổi ý nghĩ, và hành động của 
mình đề phù hợp với hành vi của người. Chúng ta có thể chủ tâm nỗ lực để 
kiên nhẫn, và chịu đựng khi đối mặt với hành động nào đó khó chấp nhận — 
nhưng không nguy hiểm — của những người thân cận. 


Một người chồng ít nói, trong khi vợ anh ta lúc nào cũng sẵn sàng để phát 
biêu, là thí dụ của những dạng hành vi đòi hỏi sự chịu đựng và châp 


nhận. Người vợ có thể muốn chỗồng phải lắng nghe và phản hồi ý kiến, trong 
khi người chồng muốn vợ mình ít nói hơn. Tuy nhiên, nếu cả hai đối tượng 
đều hiểu bản tính của nhau, thì họ có thể chấp nhận hành vi của người phối 
ngẫu, thay vì cô găng để sửa đổi nó. Không ngừng than phiền về sự vô tâm 
hay sự tự biểu hiện của người khác chỉ làm cho mối liên hệ của họ thêm 
căng thắng. Trái lại, kiên nhẫn, chịu đựng, và dần dần chấp nhận, sẽ giúp 
làm giảm thiểu những xung đột. 


-—-o00--- 
3. TẠO CƠ HỘI CHO NGƯỜI SỬA ĐÓI 


Tha thứ và tin cậy nơi khả năng của con người là hai đặc trưng quan 
trọng nhất trong giáo lý của đức Phật. Chúng ta tạo ra lầm lỗi. Đôi khi đó là 
những lỗi lầm nghiêm trọng có thể ảnh hưởng nặng nè đến mối quan hệ của 
chúng ta. Đức Phật khuyên đệ tử Ngài tha thứ cho những lỗi lầm đó và cho 
người làm lỗi một cơ hội để sửa đổi. Phương cách đó sẽ giúp tạo dựng nên 
một mối liên hệ bên chặt hơn. 


Lời khuyên này không có nghĩa là chúng ta phải quên hết mọi hành động sai 
trái nghiêm trọng của người phối ngẫu, của bạn bè hay của những người 
thân cận. Thay vào đó, nó chỉ có nghĩa là không vì lỗi lầm trong quá khứ của 
một người mà ta kết luận bản chất người đó là xấu xa, là người đó không có 
khả năng để có những môi liên hệ lành mạnh. Chúng ta có thể học từ lỗi lầm 
của mình. Chúng ta có khả năng sửa đổi, và chúng ta có thể chế ngự quá khứ 
hoen ô của mình để trở thành người tốt hơn. 


Có người trong quả khứ lười biêng, sau sửa đôi và trở nên siêng năng. Họ 
` z ^ `. v v l z 2. z ^ x 733 
làm sảng đẹp cuộc đời giông như mặt trăng khi thoát khỏi đảm mây mờ. 


Đức Phật đặt nhiêu lòng tin vào khả năng tiên bộ của con người. Và tạo cho 
người khác cơ hội đê cải tiên có thê là một phương cách sáng suôt nhât đê 
giải quyêt bât cứ xung đột cá nhân nảo. 


Phương cách này có thể thích đáng trong mối liên hệ mật thiết hơn là các 
mối liên hệ khác. Nhiều người khi thiết lập một mối quan hệ đòi hỏi là đối 
tượng của họ phải chung thủy, nhưng sự kỳ vọng này không phải lúc nào 
cũng thành sự thật. Việc đánh mất lòng tin của người khác không phải là 
hiếm trong xã hội của chúng ta. Nhiều người khám phá ra đối tượng của họ 


yếu đuôi trước những cám dỗ tình dục. Và người cảng yêu đối tượng của 
mình thì cảng thấy khổ đau trước khám phá bất ngờ này. Nền văn hóa của 
chúng ta khuyến khích ta trừng phạt “kẻ tội lỗi” một cách không thương 
tiếc. Tuy nhiên, khi ta để mình ngập tràn trong oán hận, chúng ta không thể 
tránh một kết thúc đầy đau khổ trong mỗi quan hệ này. Một phương cách 
khéo léo hơn có thể là để cho người kia thắm thía bản chất của hành động sai 
trái của họ và cho họ thời gian để sửa đồi. 


Đức Phật giải thích rằng sự quyến rũ của người khác phái là bản năng tự 
nhiên mạnh mẽ nhất của con người. “Không có vẻ bề ngoài, mùi, hương, vị 
hay sự xúc chạm của thứ gì khác có thể quyến rũ trái tim của người đàn ông 
băng của người phụ nữ”.'”°“ Người phụ nữ cũng có thể bị người đàn ông 
quyên rũ piông như thế, * (và dĩ nhiên, chúng ta có thể nói rộng ra cho 
những mối quan hệ đồng tính cũng vậy). Trong trường hợp này, người ta 
hành động theo sự thúc đây của đòi hỏi bản năng, có thể được xem là tự 
nhiên. Dầu vậy, con người cần phải phát triển một lối suy nghĩ hiện thực để 
đối phó với những khuynh hướng bản năng nảy. Có cơ hội, họ có thể hiểu 
được ích lợi của phương cách hiện thực này đối với những đòi hỏi bản năng 
của mình. Sự hiểu biết đó có thể giúp họ sửa đổi những lỗi lầm để cho mỗi 
quan hệ mật thiết của họ không bị đồ vỡ. 


Điều quan trọng nhất để tự sửa mình và củng cỗ một mối liên hệ là “nhìn 
một lỗi lầm như nó là, chấp nhận sự sai trái đó, và quyết không lặp lại lần 
nữa”.'* Khi làm được như thế, chúng ta là loại người được đức Phật gọi là 
người đã trưởng thành. 


-—-o00--- 
4. CHIA TAY TRONG ÔN HÒA 


Như với tất cả mọi thứ khác, ở đây cũng có những ngoại lệ. Bốn phận 
và nghĩa vụ, khả năng giao tiếp, và những phương cách khác nhằm làm giảm 
thiểu, chứ không phải để tiêu trừ, các xung đột có thể có mặt trong một môi 
liên hệ. Dầu đã nỗ lực hết sức, đôi khi người ta cũng phải chấp. nhận là 
không có giải pháp cho vẫn đề của họ. Đức Phật nói gì về những mối liên hệ 
không hạnh phúc, và bó buộc này? Đức Phật dạy đệ tử của Ngài đối xử với 
những người không còn thân thiết với họ như thế nào? 


Đức Phật xác nhận có một số yếu tố đưa đến việc phải chấm dứt một mỗi 
liên hệ: sự tiếp tục hành động sai trái một cách không kiểm soát của một đối 
tượng, nguy hiểm phát sinh từ mỗi liên hệ đó, hay sự xác nhận tính vô vọng 
của việc kéo dài mối liên hệ đó. Khi người ta rơi vào một trong những hoàn 
cảnh này, đức Phật chấp nhận sự lựa chọn của cá nhân như là chuẩn InỰC 
tuyệt đối để quyết định. Ngài dạy người đệ tử tại gia rút lui khỏi một mối 
liên hệ không tương đồng giống như một vị vua trở về từ đất nước đã chiến 
thắng. °” 


Tuy nhiên, sự tự do cá nhân này không ủng hộ những kết luận vội vã, khắt 
khe, một chiều; trái lại những sự đánh giá có lý trí, đạo đức cần phải đi trước 
bất cứ quyết định cuối cùng nào. Chúng ta cần chắc chắn răng quyết định 
của mình sẽ đem lại lợi ích, chứ không phải ảnh hưởng một cách bắt lợi cho 
những người liên quan trong cuộc, kế cả bản thân mình. Ai cũng có quyền 
chấm dứt một mối liên hệ nếu sự quyết định được dựa trên các chuẩn mực 
đó. 


Lời khuyên của đức Phật đối với Upali, một đệ tử và bạn thân của thủ lãnh 
đạo Jana Mahavira, là minh chứng cho kết luận này. Theo yêu cầu của thủ 
lãnh, Upali đến viễng đức Phật để đánh bại Ngài trong một cuộc tranh 
luận. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe đức Phật, Upali cảm thấy giáo lý của đức 
Phật giá trị hơn của Mahavrra và muốn được trở thành đệ tử của đức 
Phật. Đức Phật đã trả lời, “Ông cần đánh giá quyết định của mình cần thận 
hơn; một người cao quý như ông cần quán xét và đánh giá quyết định 
nà v8 Sau khi Upali đảm bảo với đức Phật là quyết định của ông đã được 
suy xét kỹ, đức Phật cho phép Upali được rời bỏ Mahavrra và trở thành đệ tử 
của đức Phật. Sự lựa chọn có quán xét một cách hợp lý của cá nhân là yếu tố 
đưa đến quyết định của Upali. 


Đối với mối liên hệ cá nhân cũng cần có sự đánh giá như thế. Vào thời đức 
Phật, nhiều cặp vợ chồng rời bỏ người phối ngẫu của mình để sống độc cư 
trong nỗ lực đạt được sự tự thanh tịnh. Đức Phật không can ngăn việc làm 
này nếu như sự phát triển bản thân không làm hại gì đến gia đình, con cái 
họ. Thí dụ, đức Phật đã tán thán Ugøa, một đại phú gia, vì đã đảm bảo sự 
sinh sống và an toàn cho các bà vợ của ông trước khi rời xa họ. '” Rõ ràng, 
đức Phật không hàm ý là người ta có thể rời xa vợ hay chồng mình đề chạy 
theo những thú vui khác — nhưng Ngài dạy răng sự chia tay ôn hòa với một 
mối liên hệ không muốn có sẽ tốt hơn là kéo dải nó. 


Đức Phật cũng khuyên người ta nên ứng xử như thế nào với bạn cũ hay 
người “xưa' sau khi mối liên hệ đã được chấm dứt. Khi thảo luận với Kesi, 
người nài ngựa, đức Phật khẳng định rằng trước hết ta cần bỏ qua sự oán hận 
và tư tưởng trả thù đối với bạn cũ dù họ đã tạo ra bao phiền não trong mối 
liên hệ trước đó với ta. Kesi bảo với đức Phật rằng ông ta sẽ giết hết những 
con ngựa chứng, không hợp tác khi ông huấn luyện chúng. Đức Phật khuyên 
Kesi răng ông ta cân bỏ sang một bên những người không còn hợp tác hay 
không thể thuần hóa. “° 


Giáo lý của đức Phật không bao giờ khuyến khích ta theo đuổi sự oán hận 
hay trả thù dầu ta đã bị người khác lạm dụng hay làm tốn thương trong mối 
liên hệ trước đó. Đức Phật dạy rằng ta sẽ không bao giờ tìm được sự an bình 
nội tâm nếu ta cứ bám víu vào những hành động sai trái mà người khác đã 
làm đối với ta trong quá khứ. “' Có hành động phù hợp để chống lại sự bạc 
đãi luôn được khuyến khích - tuy nhiên theo đức Phật, ôm ấp mối hận thù sẽ 
chỉ làm tăng thêm nỗi bắt hạnh đã phát sinh trong một mối liên hệ không 
hạnh phúc. Người ta làm cho cuộc sống của mình thêm khổ sở bằng cách 
nghĩ tưởng đến những mối liên hệ đã đồ vỡ, nhưng họ có thể tìm được sự 
hòa thuận, bình an trong cuộc đời bằng cách tập tha thứ và quên đi. 


Tóm tắt 


Đức Phát và vị đại đệ tứ của Ngài, Xá lợi phát, đã ban cho hàng đệ tử tại 
gia những lời hướng dẫn vô giả để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân một 
cách êm đẹp. Sự cải tiến các khả năng truyền đạt và sự phát triển các hành 
vi, thái độ thiện xảo rất cân thiết cho mục đích này. Đức Phát đã nhắn mạnh 
rằng phân lớn những vấn đề phát sinh trong các môi liên hệ mật thiết có thể 
được giải quyết một cách êm đẹp bằng những phương pháp này. Tuy nhiên, 
một số các môi liên hệ có nhiễu khả năng thất bại dù người trong cuộc đã cố 
gắng đến mức nào. Trong những trường hợp đó, sự chia tay là cách tốt nhất 
để tự giải thoát bản thân ra khỏi sánh nặng của xung đội. Ta cần xem sự 
chia tay không phải là một cách để trả thù, nhưng là một bước để tự giúp 
bản thân và người khác. 


-—-o0O--- 


CHƯƠNG 09 - THÀNH ĐẠT TRONG XÃ HỘI 


Đức Phật hoan hỷ tiếp nhận tất cả chúng sanh. 


Ngài thân thiện, không phân biệt, và cới mở với tất cả... 
Chúng sanh thuộc mọi tầng lớp xã hội đều tôn quý Ngài. “ 
(Thây Bà la môn Sonadanda - Trường Bộ Kinh) 

G 


Bên cạnh việc hướng dẫn các đệ tử tại gia giải quyết xung đột trong 
các mỗi quan hệ cá nhân, đức Phật còn khuyên họ nên có thái độ, cách hành 
xử đúng, để có một đời sống xã hội thành đạt và những mối liên hệ lành 
mạnh trong xã hội. Do có hàng ngàn người thuộc mọi tâng lớp xã hội hết 
lòng muốn được gia nhập cộng đồng mới được thành lập của đức Phật, Ngài 
đã đề ra những phương cách hữu hiệu nhất để duy trì sự đoàn kết nội bộ 
cũng như với các đoàn thể xã hội khác. Chương này trình bày những gì đức 
Phật đã hướng dẫn cho người cư sĩ tại gia của Ngài đề họ có một đời sông xã 
hội hạnh phúc và bình yên. 


-—-o00--- 
BẢY PHƯƠNG CÁCH ĐÉỀ CÓ ĐƯỢC THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI ĐÚNG 


Sự chuyền đổi thái độ, hành vi là một trong những điểm mà đức Phật 
nhân mạnh đê thiệt lập và duy trì những môi liên hệ xã hội lành mạnh. Sự 
hướng dân này có thê được chia làm bảy phương cách như sau: 


1.TỪ BỎ THÁI ĐỘ, CÁCH CƯ XỬ DỰA TRÊN GIAI CẤP, NÒI 
GIÓNG VÀ MÀU DA 


Để cải thiện các mỗi quan hệ trong xã hội, đức Phật khuyên chúng ta nên 
đẹp bỏ các quan niệm và cách hành xử dựa trên giai câp, nòi giông, và màu 
da. Thông điệp này cho ta thấy một trong những tiêu chí quan trọng của đức 
Phật, và là điều mà chúng ta đã biết đến trong những chương trước. Trong 
suốt hơn bốn mươi lăm năm, đức Phật đã cỗ găng không mệt mỏi để thuyết 
phục xã hội rằng giai cấp, nòi giỗng và màu da là không quan trọng. Ngài 
luôn nỗ lực để tạo ảnh hưởng đến thái độ, cách hành xử của con nĐƯỜI, VỚI 
kỳ vọng rằng tất cả mọi đoàn thê xã hội có thể sống chung hòa bình. 


Đê có thê hiêu được tiêng nói và quan điêm chông lại việc phân biệt giai 
câp, nòi giông và màu da của đức Phật, thì trước tiên, chúng ta cân phải xem 


xét về những sự khác biệt nồi bật trong xã hội thời bấy giơ. Sự phân chia các 
cộng đồng xã hội chủ yếu dựa trên giai cấp của từng cá nhân. Bà la môn, 
những người đã tạo nên chế độ giai câp, cho rằng họ là những người đáng 
kính trọng nhất trong xã hội. Thứ đến là giai cấp vua chúa, rồi tiếp theo nữa 
là quần chúng và giai cấp nô lệ. 


Trong chế độ xã hội đó, người ta duy trì những thái độ và hành vi không 
lành mạnh. Những người ở trong “giai cấp thượng lưu” coi người khác như 
là thua kém; do đó, họ có thái độ vênh vang, cao ngạo đối với các cộng đồng 
xã hội khác. Ngược lại, thành viên của các “giai câp hạ lưu” phát sinh cảm 
giác tự tỉ mạnh mẽ. Nhất là giai cấp Shudra, họ không thể có nghề nghiệp gì 
khác hơn là phục vụ thành viên của ba giai cấp cao hơn. Giai cấp Shudra 
cũng không được tham gia các hoạt động tôn giáo cũng như hôn nhân vượt 
giai cấp. Rõ ràng là những sự suy nghĩ, tình cảm và các cách hành xử này 
không thể hiện thái độ xã hội hay cách cư xử đúng đắn để có thể tạo nên 
những mối liên hệ xã hội lành mạnh. 


Để thay đổi môi trường không được tốt đẹp này, đức Phật trước tiên khuyến 
khích xã hội thay đối thái độ này — rồi từ đó phát động trong xã hội một cuộc 
cách mạng về cách cư xử. Ngài khuyên người ta chấp nhận rằng tất cả mọi 
cá nhân khi sinh ra đều bình đắng và Ngài khẳng định rằng không phải màu 
da hay sự giàu sang thay đổi được sự bình đẳng của con người. Câu trích 
dưới đây là thông điệp cơ bản của đức Phật: 


Tôi không cho rằng một người là tốt hơn hay xấu hơn, vì họ được. sinh ra 
trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Tôi không cho rằng một 
người là tốt hơn hay xấu hơn, vì màu da của họ. Tôi không cho răng một 
người là tốt hơn hay xấu hơn, vì tài sản của họ. '“ 


Trong thông điệp quan trọng này, đức Phật đã trình bày những lý luận đầy lý 
trí và tình cảm để tạo ảnh hưởng đến tâm lý độc đoán trong xã hội thời bấy 
giờ. Một mặt, đức Phật kêu gọi những người thuộc giai câp thượng lưu hãy 
từ bỏ các tà kiến và hành động sai lầm; mặt khác, Ngài khuyên tầng lớp hạ 
lưu phải xác lập quyền hạn và khả năng của mình. 


Đức Phật nhận định rằng thái độ và hành vi phổ biến trong xã hội chỉ dựa 
trên chân lý xã hội hơn là chân lý tuyệt đối. Khi một số cộng đồng truyền 
thống cho rằng chế độ giai cấp được tạo dựng bởi các đắng thiêng liêng, thì 
đức Phật vạch ra rằng đó là do con người tạo nên và những chân lý xã hội vô 


ích, không có căn cứ, cần phải nhường chỗ cho những chân lý mới dựa trên 
lý luận và đầy tính nhân văn. Đức Phật bảo, “Cả bốn giai cấp đều bình đẳng 
trong giáo lý của ta. Khi nước của bốn dòng sông đồ vào biển cả, tất cả đều 
thành nước biển. Cũng thế, trong mắt ta, mọi người thuộc các tầng lớp xã 
hội đều bình đẳng”. “* 


Đối với sự kỳ thị chủng tộc, một thái độ vô nhân tính vẫn còn hiện hữu ở 
một số xã hội, ta cũng có thể khăng định như trên. Đức Phật không nói cụ 
thể về sự phân biệt chủng tộc vì chủng tộc không phải là một vấn đề trong xã 
hội thời đức Phật, có lẽ vì nó đã ân tiềm trong sự phân biệt giai cấp. Một sự 
phân biệt phố biến khác trong nền văn hóa đó là sự phân biệt màu da, cũng 
là một yếu tô quan trọng trong sự kỳ thị chủng tộc trong xã hội ngày nay. Sự 
phản đối mạnh mẽ của đức Phật đối với chế độ gia1 cấp và sự phân biệt màu 
da, có thể chứng minh là Ngài cũng không ủng hộ sự kỳ thị chủng tộc. 


-—-o00--- 
2. ỦNG HỘ NỮ QUYÈN 


Đức Phật cũng đề nghị rằng xã hội cần phải có thái độ tôn trọng đối 
với người phụ nữ, công nhận khả năng trí tuệ của họ, và khuyến khích sự 
tham gia lãnh đạo trong các hoạt động xã hội của họ. Đôi lại, thái độ và cách 
cư xử này sẽ cải tiến các mối quan hệ xã hội lành mạnh giữa nam và nữ giới. 


Khi so sánh với những quan điểm khác về người phụ nữ trong xã hội thời 
đức Phật, chúng ta mới thấy hết tầm quan trọng của việc ủng hộ nữ quyền 
của đức Phật. Ở thời điểm đó, sự phân biệt giới tính rất mạnh mẽ. Giống như 
trong phần lớn các xã hội cổ xưa, quyền của người phụ nữ hoàn toàn bị đè 
nén. Nam giới nắm giữ quyền lực xã hội, và họ xem phụ nữ như là đối tượng 
để thỏa mãn vấn đề sinh lý, là người sinh con, người chăm lo công việc nội 
trợ hằng ngày trong gia đình. Trong hoàn cảnh xã hội đó, nhân phẩm và khả 
năng trí tuệ của người phụ nữ ít được quan tâm đến. 


Đức Phật đã thuyết phục xã hội thay đổi thái độ và cách hành xử này đối với 
phụ nữ. Sự thừa nhận của đức Phật vê khả năng trí tuệ của phụ nữ ngang tâm 
với nam giới rõ ràng đã giúp xã hội thay đôi thái độ hẹp hòi đôi với phụ nữ. 


Khi ngài Ananda hỏi đức Phật rằng nữ giới có khả năng để đạt được sự 
thanh tịnh nội tâm cao nhât không, đức Phật đã trả lời, “Có, nữ giới có khả 


năng để đạt được những kết quả cao nhất (arahafa phaÏla) trong đời sống 
xuất gia”. “ Với sự khẳng định này, đức Phật đã cho phép người nữ được 
xuất gia. Và sau đó, cũng giống như các vị đệ tử tăng, các ni cũng đạt được 
những sự thanh tịnh nội tâm cao nhất và đã tạo được sự tôn kính cao độ 
trong xã hội. Kết quả tích cực này đã mở rộng tầm nhìn cho những người coi 
thường nữ giới. 


Đức Phật cũng dạy rằng để sống xứng đáng với phẩm giá của mình, người 
nữ cũng cần thay đổi thái độ đối với bản thân. Đặc biệt là họ cần xác lập lại 
các khả năng và quyền lợi mà xã hội đã tước đoạt của họ. Một bản kinh đã 
mô tả, qua tiếng nói của Ma Vương, người đại diện cho cái ác, sự đánh giá 
chung chung của xã hội về trí tuệ của nữ giới: 


Nếu có bắt cứ sự thông lĩnh trí tuệ cao tột, hiểm có nào, thì điều đó chỉ có 
thê đạt được bởi nam giới, chứ không phải bởi nữ giới, những người có bản 
chát khả năng tháp kém. 


Để đáp lời Ma Vương, tỳ kheo ni Soma đã nói: 


Ngươi có thể nói những lời đó với người chỉ khẳng định mình qua sự phân 
biệt giới tính. Đôi với người đã đạt được định, có trí tuệ, tháy chán lÿ như 
nó là, thì nữ giới không phải là một chướng ngại. “5 


Câu trả lời của bà đã cho chúng ta một thí dụ rõ ràng về thái độ mà đức Phật 
muốn người nữ phải có về bản thân họ. Với lòng tự tin mãnh liệt vào sức 
mạnh trí tuệ của mình, người phụ nữ không bao giờ cho phép người khác coi 
thường khả năng và sự khéo léo của mình. Tóm lại, họ cần phản đối sự kỳ 
thị giới tính. Rồi thì lòng tự trọng của bản thân sẽ giúp họ có cuộc sống xứng 
đáng, so với những người cùng giới, cũng như khác giới. 


Là những người lãnh đạo tâm linh cũng như xã hội, các nữ tu sĩ trong tăng 
đoàn của đức Phật đã mang đến những sự thay đổi cách mạng ở Ấn Độ trong 
thể kỷ VI trước Tây lịch. Người dân thường kéo về các ni viện để được 
hướng dẫn về tâm linh cũng như những vấn đề xã hội. Các vị nữ tu sĩ này 
luôn chứng tỏ họ là những diễn giả đầy thuyết phục trong cộng đồng tăng lữ 
của đức Phật, và cũng như các vị nam đệ tử xuất gia của Ngài, họ đã mang 
thông điệp của Ngài truyền bá trong xã hội và thuyết phục người ta rằng sự 
chuyên đối xã hội là cần thiết để có một xã hội tiến bộ. 


Đức Phật đã dọn đường cho xã hội chấp nhận nhiều vai trò năng động và 
đây ảnh hưởng của nữ giới. Nói chung, Ngài nhắn mạnh rằng mọi người cần 
phải chấp nhận, ủng hộ, và tôn trọng khả năng trí tuệ, bản lĩnh, cũng như tay 
nghề, và vai trò năng động của nữ giới trong việc lãnh đạo xã hội và tôn 
giáo. Thái độ và cách cư xử tiễn bộ này đã đem lại những mối quan hệ xã 
hội lành mạnh. 


-—-Oo0O--- 


3.ÚỦNG HỘ VÀ HÔ HÀO SỰ ĐOÀN KÉT, THÓNG NHẤT TRONG 
XÃ HỘI 


Đức Phật là một trong những nhà cải cách xã hội đầu tiên đã kêu gọi 
sự thống nhất và đoàn kết — hòa nhập như cách chúng ta nói ngày nay — để 
tạo ra những mối quan hệ xã hội lành mạnh. Thay vì giam mình trong những 
khuôn thước xã hội cũ, mọi người cần kêu gọi hòa nhập, hợp tác với nhau vì 
những mục đích chung. Đức Phật tin tưởng mãnh liệt răng sự hòa hợp, 
không phải phân biệt, chia rẽ, sẽ giúp chúng ta bỏ qua một bên những sự 
khác biệt về xã hội, văn hóa, và chủng tộc, để tôn trọng lẫn nhau. 


Sự thiết lập một cộng đồng cách tân trong một nến văn hóa truyền thống, 
thông lĩnh bởi chê độ giai câp, làm nôi bật phương cách sáng tạo nhât của 
đức Phật đề kêu gọi sự đoàn kêt giữa những thành phân khác nhau trong xã 
hội. 


Đức Phật đã tổ chức tăng đoàn của Ngài một cách đầy sáng tạo. Xã hội 
truyền thống dựa trên sự phân chia giai cấp gồm có bốn giai cấp: các nhà 
lãnh đạo tôn giáo, chiến binh, quần chúng và nô lệ. Đức Phật cũng phân chia 
cộng đồng của Ngài thành bốn: nam tu sĩ, nữ tu sĩ, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. 


Ngài nói một cách dứt khoát và rõ ràng rằng tất cả mọi người thuộc mọi giai 
cấp đều bình đẳng trong cộng đồng của Ngài. Thí dụ, một người xuất gia 
đến từ giai cấp xã hội nào, cũng đều có quyền bình đắng với tất cả những 
người xuất gia khác. Người Bà la môn, nông dân, doanh nhân, và những 
người theo truyền thống được coi là “nô lệ” đều có những quyền lợi như 
nhau và duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng của đức Phật. 


Trong suốt thời gian đức Phật còn tại thế, cộng đồng mới mẻ của đức Phật 
đã xuât hiện như một lực lượng xã hội mạnh mẽ nhât đê thách đô những giá 


trị, thái độ, và hành động xã hội bất công trong xã hội truyền thống của Ân 
Độ. Hàng ngàn người từ mọi tâng lớp xã hội gia nhập và sông chan hòa, 
không kê những sự khác biệt trong môi trường mà họ lớn lên. 


Khi những người từ các chủng tộc, hoàn cảnh xã hội khác nhau hợp lại và 
duy trì các mối quan hệ thân thiết, họ dần hiểu nhau và biết bỏ qua một bên 
những thành kiến và thái độ phân biệt đối xử. Khi thái độ đã tiến bộ, cách cư 
xử với nhau cũng được cải tiễn. Tất cả mọi thành viên trong tăng đoàn của 
đức Phật bắt đầu đối xử với nhau như những con người đáng được tôn trọng. 


Như thê đức Phật, qua hành động và lời nói của Ngài, đã giới thiệu tinh thân 
hòa nhập như là một khái niệm sáng tạo và hữu hiệu nhât đê cải tiên thái độ 
và hành vi của con người trong các môi quan hệ xã hội. 


-—-Oo0O--- 


4. TÔN TRỌNG CÁC GIÁ TRỊ NỘI TÂM VÀ HÀNH VI CHÍNH 
TRỰC CỦA THA NHÂN 


Đã bác bỏ tất cả mọi hình thức phân biệt dựa trên giai cấp, nòi giống, 
màu da, và giới tính, đức Phật thuyết phục xã hội cần tôn trọng những giá trị 
nội tâm và hành vi chính trực của con người. Thái độ tiến bộ này rất cần 
thiết để con người được hưởng một cuộc sông xã hội hạnh phúc. Câu nói sau 
đây đã tóm tắt quan điểm chính yếu của đức Phật: 


Con người không phải đáng được tôn trọng vì dòng tộc 
Con người không phải đáng bị khinh chê vì dòng tộc 
Con người đảng được tôn trọng bởi việc làm của họ 
Con người đáng bị khinh chê bởi việc làm của họ.“ 


“Dòng tộc” ở đây có nghĩa là giai cấp, nòi giống, màu da và giới tính, vân 
vân. Sau khi bác bỏ những chuẩn mực bất công, đức Phật xác định hành 
động, nghiệp của mỗi cá nhân (&ømmna) mới là nguyên nhân quan trọng nhất 
để được tôn trọng hay bị khinh rẻ. “Nghiệp” ám chỉ lời nói, hành động, và ý 
nghĩ có chủ tâm. Một người mà hành động được thúc đây bởi những mục 
đích thiện đáng được tôn trọng. Trái lại những người hành động với chủ tâm 
bắt thiện đáng bị coi khinh. 


Ngay sau khi loại bỏ mọi sự đánh giá dựa trên giai câp, nòi giông, và màu 
da, đức Phật đã làm rõ hơn vị thê của mình: 


Nếu ai đó xuất thân từ gia đình nào biết kiềm chế không giết hại, không lấy 
của không cho [trộm cắp, hồi lộ], không tà dâm, không nói dối, hay nói lời 
thô tục, măng chửi, làm tổn thương, không tham lam vô độ, không có ác tâm 
và fà kiến, ta coi người đó là tốt hơn kẻ khác. '“ 


Câu “ai đó xuất thân từ gia đình nào” rất rộng nghĩa. “Ai đó” có thể là nam 
hay nữ giới, ở bất cứ độ tuổi nảo, sống ở bất kỳ nơi nào trên thế BIỚI. “Gia 
đình nào” nghĩa là không coi sự quan trọng của giai cấp, nòi giống, tín 
ngưỡng, màu da, nghèo giàu, làm tiêu chuẩn để chấp nhận hay xua đuổi 
người đó. Đức Phật khuyên mọi người trong xã hội bác bỏ những sự đánh 
giá vô căn cứ, để tôn trọng con người vì hành vi thiện hảo và tư tưởng cao 
thượng của họ. Sự thiếu văng của “lòng tham, ác tâm và tà kiến” đánh dấu 
sự tiễn bộ nội tâm; còn những hành động khác đã nêu trên, chỉ cho sự tiến bộ 
của hành vi bên ngoài. Một sự kết hợp nhuần nhuyễn, giữa sự sửa đổi hành 
vi bên ngoài và tiến bộ nội tâm, là điều kiện thiết yếu để có được sự tôn 
trọng của người khác. 


Mặt khác, sự khẳng định này không có nghĩa là xã hội phải kết tội những ai 
chưa phù hợp với những hành vi mà xã hội đã đề ra. Đức Phật đã dạy rõ 
rằng bốn phận của chúng ta trong xã hội bao gồm việc sẵn sảng để giúp 
người khác hiểu và tuân theo điều lệ xã hội. Ngược lại, chúng ta cũng phải 
luôn có gắng để hiểu người khác, thể hiện lòng từ bi đối với họ và luôn sẵn 
sàng giúp đỡ họ. Và khi nói đến việc tôn trọng, ngưỡng mộ đối với tha nhân, 
chúng ta phải coi trọng người có nhân cách tiến bộ. 

Tóm lại, đức Phật khuyến khích chúng ta phải tôn trọng người khác dựa trên 
hành vi chính trực và tiễn bộ nội tâm của người Ấy, hơn là giai cấp, nÒi 
giống, màu đa, giới tính hay giảu nghèo. Thái độ tiễn bộ này sẽ khiến cho 
những mối quan hệ xã hội được bền vững và có ý nghĩa. 


-—-o0O--- 


5. NGƯỠNG MỘ TÀI NGHỆ VÀ KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI KHÔNG 
PHÂN BIỆT 


Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta ngưỡng mộ tài nghệ và khả 
năng của tha nhân như một cách khác đề cải tiễn thái độ và cách cư xử của 
mọi người trong xã hội. Qua lời nói và hành động của mình, đức Phật đã 
nhắn mạnh răng các tài năng này cần được khen thưởng, và rằng giai cấp, 
nòi giống, màu da, sự quen biết cá nhân, hay bất cứ tiêu chuẩn bất hợp lý 
nào khác, không ảnh hưởng gì đến sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với tài 
nghệ và khả năng của người khác. 


Việc chỉ định ngài Xá lợi phất và ngài Mục kiền liên làm hai vị đại đệ tử, 
đức Phật đã chứng tỏ sự ngưỡng mộ của Ngài chỉ dựa trên khả năng. Ngài 
Mục kiền liên, thuộc giai cấp lao động trước khi trở thành một tỳ kheo, da 
đen trong khi ngài Xá lợi phất thì trắng trẻo. Nhưng màu da của họ chẳng 
bao giờ là một vấn đề đối với đức Phật. Ngài đã chọn họ làm đại đệ tử vì 
Ngài biết răng họ là những người có khả năng nhất, thích hợp nhất cho vị trí 
đó. 


Tương tự, việc đức Phật chọn ngài Upali làm người giám sát mọi hoạt động 
về giới luật trong tăng đoàn vừa được thành lập của Ngài, đã xác nhận quan 
điểm rõ ràng của Ngài trong lãnh vực này. Upali là người thợ cạo chuyên 
phục vụ các vị hoàng tử trong dòng tộc của đức Phật. Khi các vị hoàng tử 
theo chân đức Phật, xuất gia trở thành đệ tử của Ngài, Upali cũng muốn gia 
nhập tăng đoàn. Đức Phật không những chỉ chấp thuận yêu cầu của Upali, 
mà Ngài còn đìu dắt sự tiến bộ tâm linh của Upali. Với thời gian, Upali trở 
thành là một vị tu sĩ thông thái, tài năng, và giữ giới nghiêm chỉnh nhất. Vì 
vậy khi đức Phật ban tặng danh hiệu cho các đệ tử xuất gia của Ngài, Upali 
trở thành người quản lý mọi hoạt động liên quan đến giới luật. 


Khi ban tặng vị trí cao quí này cho Upali, đức Phật đã là một tắm gương 
điển hình trong tăng đoàn, vì Ngài luôn khuyến khích các đệ tử kiềm chế sự 
kỳ thị và đặt người vào đúng vị trí của họ. Thật là thú vị khi đức Phật cho 
phép Upali, người thợ hớt tóc trước đây, quản lý việc giữ giới luật của các 
ông hoàng, những người cao sang và cả những người thân đã xuất gia của 
đức Phật. 


Câu chuyện về Kajangala, một trong những vị nữ đệ tử của đức Phật, là một 
thí dụ khác nữa của việc đức Phật đã làm thế nào đề thuyết phục xã hội chấp 
nhận một người vì trí tuệ và khả năng của họ hơn là những thứ gì 
khác. Trong một xã hội mà nam giới thống trị, đức Phật đã vượt lên trên mọi 
giá trị xã hội để thực hiện điều đó. Dưới đây là đoạn kinh và giáo lý liên 


quan đến đề tài này, và là một thí dụ đặc biệt phù hợp để cho ta thấy xã hội 
đã được thuyêt phục đê châp nhận khả năng của người phụ nữ, chứ không 
phải biên họ trở thành nạn nhân của sự phân biệt giới tính. 


Khi Kajangala đi đến những vùng sâu, vùng xa để truyền bá giáo lý của đức 
Phật, người ta kéo đến nơi ở của bà để được nghe Pháp. Cách thuyết giảng 
của Kajangala gây ấn tượng mạnh cho người nghe, tuy nhiên họ chưa hoàn 
toàn thỏa mãn vì họ vẫn còn nặng về khuynh hướng thiên vị nam giới. Sau 
đó họ quyết định tìm đến xin đức Phật giải bày nghi vẫn của họ. Vượt quãng 
đường xa, họ được bái kiến đức Phật và thưa lại với đức Phật những điều mà 
Kajangala, nữ đệ tử của đức Phật, đã thuyết giảng — và thắc mắc không biết 
nữ giới có đủ thông minh đề dạy họ. Đức Phật trả lời: 


Câu trả lời của bà ấy hoàn toàn đúng! Hỡi các vị tại gia, thật tuyệt vời, 
Kajangala là một phụ nữ thông minh. Nếu các ông đến hỏi ta về ý nghĩa của 
điều đó, ta cũng giải thích giống như Kajangala. Đúng thể, những gì các 
ông ao nghe bà ấy giải thích là đúng, nên các ông phải nhớ giữ trong 
lòng. 


Giới tính chưa bao giờ là một trở ngại đối với đức Phật trong việc công nhận 
tri thức, tài nghệ và khả năng của người khác. Và Ngài cũng thúc đây chúng 
ta hãy dẹp bỏ thành kiến về giới tính trong tâm trí ta. Quan trọng hơn nữa là 
đức Phật đã tán thán trí tuệ và khả năng của Kajangala đến độ coi như chúng 
ngang bằng với của Ngài. 


Nói chung, đức Phật đã hướng xã hội đến việc chấp nhận sự hiểu biết, tài 
nghệ và khả năng của con người mà không phân biệt đối xử. Cải tiến thái độ 
và phát triển những giá trị vượt trên các giá trị xã hội và truyền thống bất 
hợp lý chắc chắn là sẽ khiến cho các mối quan hệ xã hội được dễ dàng hơn. 


-—-Oo0O--- 


6. CÓ THÁI ĐỘ KHOAN DUNG VÀ CỞI MỞ ĐÔI VỚI NHỮNG 
QUAN ĐIÊM KHÁC BIỆT 


Trong nỗ lực xúc tiên những mối quan hệ xã hội lành mạnh, đức Phật 
đã kêu gọi sự kiên nhân, khoan dung và cởi mở đôi với các lý thuyêt và 
phương cách khác biệt. Theo Ngài, chúng ta cân có tâm cởi mở đôi với 


những gì người khác nói, suy nghĩ, và hành động, thay vì chấp chặt vào các 
quan điêm cứng ngắc của bản thân. 


Thêm nữa, với cái nhìn khoa học của Phật giáo, đức Phật đã thể hiện tính 
phóng khoáng, cởi mở đối với các hệ thống tư tưởng khác biệt. Trong triết lý 
của đức Phật, không có sự hiện hữu của “-isms” (chế độ): Ngài không ủng 
hộ bất cứ tư duy nào dựa trên sự phỏng đoán để ảnh hưởng đến quyết định 
của người khác. Cuộc đối thoại của đức Phật với Vaccha, một vị khách đến 
viếng tu viện của Ngài, đã xác chứng vị thế của đức Phật. 


Đức Phật: Ta đã chứng kiến những hậu quả tai hại của việc xem các quan 
điểm tự biện như là chán lý, vì thê ta không cháp vào bát cứ những suy đoán 
[mà ông vừa kê raÏ. 


Vaccha: Nhưng, Ngài có những quan điểm tự biện của bản thân không? 


Đức Phật: Những quan điểm tự biện của bản thân ta? Vaccha, ta đã giải 
thoát khỏi bất cứ sự tự biện nào. ”" 


Thuật ngữ Pali mà đức Phật dùng để diễn tả “những quan điểm tự biện” 
là đi#hi cùng với gara. Bất cứ quan điểm hay niềm tin nào không có căn cứ 
là đi/thi, gafa có nghĩa là “coi như chân lý”. Khi người ta tiếp thu một quan 
điểm tự biện như là chân lý tuyệt đối, người đó được xem như là 
một đihiga1a. 


Đức Phật đã tự giải thoát mình khỏi bất kỳ bám víu nào vào các quan điểm 
tự biện, và Ngài khuyến khích các đệ tử của mình cũng làm như thế. Nguyên 
tắc căn bản này mang đến cho các đệ tử của Ngài sự tự do để quán sát và 
đánh giá nhiều lý thuyết, niềm tin, và sự thực hành trong lãnh vực của những 
giá trị nhân văn và giáo điều. 


Mặt khác, việc chấp nhận một số chân lý được xem là tuyệt đối, là chân lý 
xã hội của đức Phật lần nữa thuyết phục xã hội phải thể hiện thái độ cởi mở 
đối với các quan điểm, niềm tin và sự thực hành khác. Theo quan điểm của 
đức Phật, phần lớn “chân lý” đều là sản phẩm của xã hội. Thí dụ, kinh 
Agganna khẳng định rằng, dòng tộc vua chúa, và tôn giáo, tất cả đều là chân 
lý xã hội được tạo dựng vì lợi ích của nhân loại, trong nỗ lực tô chức và điều 
hành xã hội. '°' 


Xã hội cô xưa vô tổ chức cần một người lãnh đạo đến nỗi họ họp nhau lại để 
bầu ra một người lãnh đạo mà nguyên thủy được biết đến như là Maha 
Sammata, hay người được chọn vĩ đại. Tôn giáo bắt đầu xuất hiện khi có 
một số người cảm thây thất vọng với những hành động xấu ác của quần 
chúng, và họ bắt đầu muốn phát triển tâm linh." Tóm lại, đức Phật đã 
khăng định rõ ràng rằng các chân lý do xã hội tạo nên đều vì các mục đích 
thực dụng. 


Dựa trên sự khẳng định này, đức Phật không chống lại sự sửa đối, thay thế 
hay biến cải của các chân lý xã hội này, nếu như những sự sửa đổi được đề 
nghị sẽ nhân đạo và ích lợi hơn. Như đức Phật đã chỉ rõ, chính những người 
chống đối những sự cải cách như thế một cách ngông cuồng mỚI coI quan 
điểm của họ như là những chân lý tuyệt đối, không thê sửa đổi hay không 
thê thay thế. Họ ngoan cố cho rằng, “Chỉ có điều này mới là chân lý; tất cả 
những thứ khác đều ngụy tạo”, nên họ không có thái độ cởi mở đối với các 
chân lý khác. Thí dụ, khái niệm chung sống trước hôn nhân, sẽ là sai, đối 
với những người ai chấp nhận quan niệm hôn nhân như là chân lý duy nhất 
để hai người nam nữ có thể bắt đầu cuộc sống gia đình. Trong giáo lý của 
đức Phật, chúng ta không thấy có những chân lý hay lý tưởng tuyệt đôi như 
thế. Do đó, sự cách tân, khác biệt hay cải biến của bất cứ tư duy nào cũng 
được chấp nhận dựa trên nền tảng nhân bản và thực dụng. 


Nói chung, đức Phật khuyến khích một thái độ kiên nhẫn, khoan dung, và 
cởi mở đôi với những lý thuyết, quan điểm và cách thức khác biệt. Một quan 
điểm như thế sẽ giúp chúng ta giảm thiểu tối đa các xung đột xã hội và cải 
tiến các mỗi quan hệ xã hội của chúng ta. 


-—-Oo0O--- 


7.CHÁP NHẬN TRANH LUẬN KHÔNG PHẢÁI NHƯ LÀ VŨ KHÍ, 
MÀ LÀ SỰ TRUY TÌM CHÂN LÝ 


Trong chương trước, chúng ta đã thảo luận về quan điểm của đức Phật 
rằng những người có mối quan hệ cá nhân cần kiềm chế việc tranh luận về 
các vân đề nhạy cảm. Nguyên tắc này cũng cần được áp dụng đối với những 
mối quan hệ xã hội khác. Đức Phật bảo, “Những người chấp vào các quan 
điểm tự biện (speculative concepts) tranh luận rằng quan điểm của họ là 
đúng. Tuy nhiên, khi hội họp với những người không ủng hộ các quan điểm 
này, thì sân hận, nhục nhã và đau khổ sẽ phát sinh”. `” Hơn nữa, chúng ta sẽ 


thấy không có ích lợi gì khi sử dụng tranh luận như một phương tiện để hạ 
đôi thủ của mình. 


Để làm rõ hơn vị thế của mình, đức Phật bảo: “Những lời nói nào ta biết có 
chứng cứ là đúng, liên quan đến mục tiêu, nhưng không được người khác 
thích hay người khác chấp nhận, ta sẽ không mở lời”. *Ÿ Các mối quan hệ xã 
hội của chúng ta sẽ được êm đẹp khi ta kiềm chế không thách thức các quan 
điểm, niềm tin và phương cách của các cá nhân khác. 


Tuy nhiên, như trong chương trước đã nói, đức Phật chăng bao giờ cấm 
chúng ta hoàn toàn không được tranh luận. Đặc biệt là trong đời sống xã hội, 
chúng ta cần chấp nhận và tham gia tranh luận như một nỗ lực để tìm ra 
chân lý, chứ không phải như một loại vũ khí để tấn công người khác. Đặc 
biệt, chúng ta cần tranh luận dựa trên các dữ kiện, chứng cứ, các lời tuyên bố 
hợp lý, chứ không chỉ dùng sự suy đoán và giả định. Ngược lại chúng ta 
cũng cần tôn trọng sự tranh luận hợp lý của người khác. 


Lời khuyên quan trọng trên sẽ được thể hiện rõ hơn trong những câu nói 
dưới đây của đức Phật. Lúc giải thích sự miễn cưỡng phải tranh luận quanh 
khái niệm về sự hiện hữu của con người trong kiếp sông quá khứ hay vị lai, 
đức Phật nói: 


Khi có người hỏi ta về kiếp sống trong tương lai, ta có thể hỏi người đó một 
câu hỏi khác về đời sống tương lai. Khi người hỏi [cô găng] làm vừa lòng ta 
bằng một câu trả lời, ta cũng có thể [cố gắng] làm vừa lòng người hỏi bằng 
một câu trả lời [của chính mình]. Do đó chúng ta hãy bỏ qua những cáu hỏi 
liên quan đến sự hiện hữu trong quá khứ. Hãy bỏ qua những câu hỏi liên 
quan đến sự hiện hữu trong tương lai. Ta sẽ nói cho ông nghe [những gì ta 
biết như là] chân lý. Khi có nhân, sẽ có quả. Do có sự phát sinh của nhân, 
quả sẽ phát sinh. Khi nhân không hiện hữu, sẽ không có quả. Khi nhân diệt, 
quả sẽ diệt." 


Giá trị của lời giải thích này tùy thuộc vào hai yếu tô. Trước hết là việc ta 
không thể chấp nhận các khái niệm tự biện của người sẽ khó đưa đến một 
thỏa thuận nào, do đó, những cuộc đối thoại như thế sẽ vô ích. Thứ đến, một 
kết luận có thể chấp nhận được chỉ có thể xảy ra qua việc thảo luận những 
vấn đề có chứng cứ. Ba câu cuối cùng của đoạn trên chứa đựng công thức 
của một sự tranh luận về nhân quả mà đức Phật thường sử dụng đề củng cô 
tuyên bố của Ngài. 


Rõ ràng là mục đích chính trong việc lựa chọn các đề tài để thảo luận là sự 
lợi ích chung. Đoạn trích dưới đây cho chúng ta thây tại sao đức Phật sẽ 
tranh luận trên những đê tài được chọn lựa và tranh luận như thê nào. 


Một số vị sống ẩn dật và các Bà la môn rất thiện xảo, tỉnh tế và đây kinh 
nghiệm trong việc tranh luận và phân tích tỉ mỉ... Đôi khi họ và ta đồng , 
và đôi khi không... Do đó, hãy để qua một bên những điễu chúng tôi không 
đồng ÿ [những điều chúng tôi không muốn bàn đến]. Còn đối với những điều 
chúng tôi đồng ÿ, hãy để người trí đặt câu hỏi về chúng, hỏi lý do liên quan 
đến chúng và thảo luận về chúng.” 


Qua đây chúng ta thấy được quan điểm của đức Phật đối với những vấn đề 
gây tranh cãi trong xã hội. Từ đây ta có thể biết rằng ta không cần phải lúc 
nào cũng tuân theo các quy luật xã hội hay cần chấp nhận một số quan điểm 
và hành động bất công và thiếu căn cứ. Cả hai đối tượng, vì lợi ích của một 
giải pháp khả dĩ tốt nhất đôi với một vấn đề hay lời giải đáp cho một nghi 
vấn, cần phải sẵn lòng chấp nhận sự hợp lý của sự tranh luận. 


Tóm tắt 


Đức Phật đã cô sẵng để thuyết giảng và cải tiễn thái độ, hành vi của các đệ 
tứ của Ngài trong các môi quan hệ xã hội. Với phương cách nhân bản và 
duy lý này, Ngài thuyết phục họ phải từ bỏ việc lấy giải cấp, dòng tộc, giống 
nòi, màu da, giới tính và tài sản làm tiêu chuẩn để đánh giá người 
khác. Ngài thúc đấy họ phải tôn trọng người khác vì sự chỉnh trực, khả năng 
và những đặc tính khác của họ; và Ngài cũng khuyến khích các thỉnh giả 
của Ngài quản sát một cách vô tư các quan điểm, lý thuyết, và cách thức của 
các diễn giả. Dầu đức Phật không ủng hộ việc tranh luận dựa trên những 
suy đoán nhạy cảm và gây nhiễu tranh cãi, đức Phật không thiếu sự hùng 
biện trong các cuộc tranh luận — như là một nỗ lực để tìm kiếm sự thật, hơn 
là một phương tiện để đổi đầu. 


-—-O0O--- 


CHƯƠNG 10 - QUAN ĐIÊM CỦA ĐỨC PHẬT VÉ VIỆC RA QUYẾT 
ĐỊNH 


Ta không thấy một pháp nào khác hơn là sự có mặt của tà kiến, làm cản 
trở sự phát sinh của pháp thiện và làm các pháp thiện đã sanh trong tâm 
đi dên lụn bại. Ta không thấy pháp nào khác hơn là sự có mặt của chánh 


kiến, làm sanh khởi các pháp thiện, và làm các pháp thiện đã sanh khỏi 
trong tâm đi đến tăng trưởng, quảng đại." 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 
b 


Việc đi đến một quyết định đã được thảo luận rộng rãi trong giáo lý 
của đức Phật đối với hàng đệ tử tại gia. Ngài thường nói đến sự tai hại của 
việc ra quyết định sai và đưa ra các nguyên tắc giúp chúng ta có những quyết 
định khôn ngoan. Nhưng để đi đến được những quyết định hợp lý, đức Phật 
dạy ta phải loại trừ cách lý luận saI lạc — có thể nói là sự diệt trừ những con 
v1 rút nội tâm. 


-—-o00--- 
NHỮNG QUAN ĐIÊM KHÁC NHAU VÉ SỰ QUYẾT ĐỊNH 


Trước khi nói đến quan điểm của đức Phật về sự ra quyết định, trước 
tiên chúng ta cần xem xét các quan điểm khác biệt của những vị đồng thời 
với đức Phật. Một đẳng, các vị cổ súy cho truyền thông bác bỏ quyền được 
quyết định của cá nhân. Họ cho rằng truyền thống, quyền lực của chư thiên, 
kinh điển, và các vị thầy với quyền lực siêu nhiên, đã quyết định cho con 
người nói chung, do đó, xã hội phải chấp nhận những quyết định này như là 
những sự thật không thê chối cãi. 


Thí dụ, thành viên của giai cấp quý tộc phải là những người cai trị hay các vị 
tướng lãnh, chứ không bao giỜ được là các vị thây tâm linh. Người ta cho 
răng các vị thân thánh đầy quyền lực và truyền thông. đã giao các nhiệm vụ 
này cho giai cấp quý tộc, và không ai được quyền chống đối họ. Theo quan 
điểm truyền thông này, cá nhân không có sự lựa chọn nào khác hơn là tuân 
theo các quyết định đã dành cho họ. 


Trái lại, các nhà duy vật bác bỏ những quan niệm theo truyền thông này. Họ 
khăng định rằng quyên lợi riêng của cá nhân cần được xem là yêu tố quan 
trọng trong việc quyết định. Họ lý luận rằng nếu một quyết định đem đến 
hạnh phúc cho cá nhân, thì cá nhân đó không nên do dự gì mà không đi đến 
quyết định — không cần biết đến những hậu quả tai hại mà nó có thể mang 
đến cho người khác. Thí dụ, họ cô súy người ta mượn nợ đề hưởng thụ cuộc 
sống; vì theo họ, chết là kết thúc cuối cùng, nên sự thỏa mãn cá nhân cần 


được xem là mục đích chánh yếu trong cuộc đời. Và họ đã sử dụng các lý 
thuyết suy diễn và logic để củng cố quan điểm của họ về việc xem quyền lợi 
riêng của cá nhân là căn bản cho việc quyết định. Đức Phật bác bỏ cả hai 
quan điểm: sự chối bỏ quyền quyết định của cá nhân của các nhà theo truyền 
thống và sự quá đề cao quyên lợi cá nhân, xem đó là căn bản của việc ra 
quyết định của các nhà duy vật. Thay vào đó đức Phật đã giới thiệu cho ta 
những nguyên tắc mới trong việc quyết định, bao gồm sự hợp lý (suy luận 
kỹ càng), tính nhân văn (sự có mặt của những tư tưởng thiện) và tính thực 
dụng (những ích lợi thực tế). 


Dâu đức Phật sẵn sàng chấp nhận quyền và tự do của một cá nhân trong việc 
quyết định, Ngài khăng định rằng các quyền lợi và tự do đó cần được sử 
dụng một cách đúng đắn. Hơn thế nữa, đức Phật dạy rằng trước khi đi đến 
quyết định gì, chúng ta cần phải cân nhắc để không có suy nghĩ sai lầm gì có 
thể ảnh hưởng đến sự phán đoán của ta. 


-—-o00--- 
SUY LUẬN SAI, QUYẾT ĐỊNH LÀM 


Từ ngữ moba (ảo tưởng), theo nghĩa rộng, gợi ý đến sự có mặt của 
những lập luận sai lạc trong lý luận. Sai lầm này làm tâm trí ta u tôi, không 
thể nhìn thấy sự thật, khiến cho quyết định của ta trở nên vô lý và thiển 
cận. Để có thể phán đoán một cách khôn ngoan, trước tiên ta phải ý thức 
rằng moba là mối đe dọa cho sự ra quyết định đúng đắn. 


Một số kinh — Kaiama, Bhaddiya, Canki, vần vần — mô tả mười loại sai lầm 
trong suy luận. 


--o00--- 
SAI LÂM 1: NHỮNG ĐIÊU ĐƯỢC THÔNG TIN LÀ ĐÚNG 


Đức Phật quán sát thấy một sai lầm có thể ảnh hưởng đến khả năng 
quyết định đúng đắn của chúng ta là sự tự động coi bất cứ điều gì được 
thông tin là đúng. Điều này bao gồm cả việc chúng ta sẵn sàng công nhận lời 
đồn đãi, báo cáo, lời được nghe người khác nói, hay bất cứ điều gì có nguồn 
gốc khác hơn là kinh nghiệm trực tiếp của bản thân. 


Nên nhớ, điều này không có nghĩa là chúng ta phải bác bỏ mọi thông tin 
gián tiếp mới có thể có những quyết định hợp lý. Đúng hơn, nó có nghĩa là 
chúng ta cần phản ứng với những thông tin đó một cách thận trọng và với 
tâm cởi mở. Như đức Phật đã giải thích: “Những điều được trình bày lại một 
cách thuyết phục có thể trống rỗng, vô nghĩa [và] sai trong khi những gì 
không được nói ra có thể [thực sự] là đúng, là sự thật”.'” Nói khác đi, những 
thông tin được nói ra có thể đưa đến “kết quả hai chiều”, nghĩa là thông tin 
đó có thể đúng hay sai. “° Do đó, “người trí cần phải quán xét” đến khả năng 
rằng thông tin được truyền đạt có thể đúng, có thể sai. °' 


Vì thế, đức Phật khuyên chúng ta cần thận khi đối mặt với bất cứ hình thức 
thông tin gián tiêp nào. Đức Phật bảo, một phản ứng dè dặt chắc chăn sẽ hô 
trợ khả năng đưa ra những quyêt định sáng suôt của chúng ta. 


-—-Oo0O--- 


SAI LÀM 2 : CÁC GIÁ TRỊ, NIÊM TIN VÀ NGHỊ THỨC TRUYÊN 
THÓNG CHÍNH LÀ CHÂN LÝ 


Đức Phật cũng dạy rằng việc chấp nhận truyền thống như là chân lý, 
từ đó tuân thủ một cách mù quáng theo uy lực truyền thống sẽ càng làm yếu 
đi khả năng có những quyết định hợp lý của ta. Như chúng ta đã biết, trong 
kinh Agganna, đức Phật đã dạy rõ ràng rằng các chân lý truyền thống thực ra 
chỉ là sản phẩm của xã hội và lịch sử. Việc ta phụ thuộc vào các chân lý 
truyền thông này khi quyết định đồng nghĩa với việc chối bỏ sự suy luận của 
con người, điều kiện tối thiểu cho những quyết định thận trọng. 


Đức Phật nhận xét thấy một trong những quyết định dựa trên sự sai lầm này 
là việc tiếp tục ngâm vịnh các bài thánh ca để làm đẹp lòng nhiều vị thần 
thánh. Chỉ vì những thế hệ cha ông đã ngâm vịnh các bài ca này, mà thế hệ 
hiện đại cũng làm như thế, mà không cần xác định các vị thần thánh đó có 
hiện hữu hay không. “Khi một đoản người mù dắt díu nhau đi, thì người đi 
đầu không thấy, mà người đi giữa và người đi cuối cùng cũng chăng thấy 
gì”. ““ Tương tự, những kẻ mù quáng tin theo truyền thông cũng sẽ đi lần 
quân trong cái vòng của chân lý truyền thống, không thấy được sự phù 
phiếm của nó. 


Tuy nhiên, nên nhớ là sự khẳng định này không có nghĩa là đức Phật bảo các 
đệ tử của mình hãy hoàn toàn bỏ truyền thông qua một bên mới có thê quyêt 


định một cách khôn ngoan. Thí dụ, Ngài lưu ý rằng một số cha mẹ muốn con 
cái phải tuân theo một sô truyền thông gia đình và con cái phải tôn trọng sự 
đòi hỏi đó. “° Tuy nhiên, một số niềm tin và nghi thức truyền thống đòi hỏi 
một sự đánh giá dựa trên lý trí trước khi chúng ta có thể dựa vào chúng để đi 
đến những quyết định quan trọng. Tóm lại, bài học cơ bản ở đây là quyền 
lực truyền thống không phải là chân lý tuyệt đối mà chúng ta phải dựa vào 
khi quyết định. 


-—-o00--- 
SAI LÂM 3 : CHÂN LÝ XÃ HỘI LÀ CHÂN LÝ THỰC SỰ 


Vào thời đức Phật, quyền lực xã hội, bên cạnh quyền lực truyền 
thống, cũng là một yếu tố mạnh mẽ khác để một số nhóm xã hội dựa vào đó 
mà biện minh cho các quan điểm của họ. Dầu tương quan nhau, nhưng 
quyền lực xã hội khác với quyền lực truyền thống. Những người ủng hộ 
quyền lực xã hội cho răng một điều gì đó đúng hay sai, là vì xã hội nói 
chung công nhận nó là thế. Họ nhắc đến quyền lực xã hội trong những câu 
như là “bởi vì họ nói thế”, “bởi vì đó là chân lý”, hay “bởi vì đó là cách nó 
phải là”. 


Trường hợp của Vasettha, một người Bà la môn trẻ, là thí dụ điển hình của 
một chân lý xã hội trọng yếu trong thời đức Phật. Vasettha đã trở thành đệ tử 
của đức Phật, nhưng các huynh đệ Bà la môn của ông không thể chấp nhận 
sự chuyền đôi của Vasettha. Họ chỉ trích ông rằng, “Một hành động như thế 
không thể chấp nhận được; điều đó không hợp lý”.''* Họ còn nói thêm rằng 
một người Bà la môn, thuộc tầng lớp xã hội được coi là cao nhất, không 
được tu tập dưới sự dìu dắt của đức Phật, một người thuộc giai cấp cai trị. 


Trong thí dụ này, chân lý theo một số người Bà la môn - rằng người Bà la 
môn không được theo học với người thuộc tầng lớp cai trị - là một chân lý 
xã hội, hay một niềm tin được các nhóm xã hội hay toàn thế xã hội nói 
chung công nhận. Dĩ nhiên, các chân lý này cũng được truyền thống ủng hộ, 
nhưng sự công nhận của xã hội là lý do nòng cốt củng cỗ cho các quan điểm 
này. 


Đức Phật xác nhận việc tùy thuộc vào quyền lực xã hội là một trở ngại lớn 
cho việc có những quyêt định khôn ngoan. Đê giải thích cho sự quan tâm 
của Vasettha, đức Phật khăng định răng khi nghiên cứu, đánh giá lịch sử 


phát triển của tư tưởng Bà la môn, ta sẽ khám phá ra sự sai lầm của quan 
điểm đó. Ngài khuyên các đệ tử của mình bác bỏ quyên lực xã hội, mà theo 
Kacchana '“, một đệ tử của đức Phật, thì đó “chỉ là âm vang của vũ 
trụ”. Cụm từ Palizma iikiraya-ma, “không chấp nhận hay công nhận”; 
và /fikiraya, “[bởi vì] do nó đã được nói hay công nhận, như là sự thật” — có 
nghĩa là sự chấp nhận hay bài bác của xã hội không thể là một lý do đáng tin 
cậy đề chấp nhận hay bài bác điều gì đó. 


Vậy mà, các chân lý xã hội thường được xem như là chân lý rốt ráo dầu 
chúng không phải là như thế. Chân lý xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
nỗi, trừ phi chúng ta chánh niệm về sức mạnh của chúng, nếu không chúng 
sẽ nhanh chóng xâm lấn, chiếm hữu ta. Đức Phật khuyên chúng ta không 
nên để mình trở thành nạn nhân của những chân lý xã hội vô lý, để có thể 
duy trì khả năng có những quyết định đúng. 


-—-o00--- 
SAI LÀM 4: VĂN BẢN LÀ ĐỨNG 


Tùy thuộc vào ảnh hưởng của văn bản, kinh điển là một sai lầm khác 
nữa mà đức Phật đã xác định là chướng ngại cho những quyết định có lý 
trí. Truyền thống Vệ Đà trong thời đức Phật đã không ngừng sử dụng sức 
ảnh hưởng của kinh sách để củng cố những niềm tin như cơ chế giai cấp là 
do thần thánh tạo ra và sự đặt để các bổn phận của từng giai cấp cũng là do 
thần thánh. Những người ủng hộ truyền thống Vệ Đà tranh luận răng xã hội 
phải chấp nhận các tư duy này như là những sự thật tuyệt đối đơn giản chỉ vì 
chúng đã được công nhận trong các kinh điển. Đức Phật đã thách thức sự 
suy luận này. Ngài khắng định rằng quyết định dựa trên ảnh hưởng của văn 
bản không thê hỗ trợ cho trí tuệ của người ra quyết định. 


Đức Phật bảo rằng các văn bản, kinh điển được cho là thiêng liêng là sản 
phẩm do con người tạo ra. Lời tuyên bố này khiến đức Phật trở thành có thể 
là nhà tư tưởng đầu tiên cho rằng các chân lý tôn giáo là sản phẩm của xã 
hội. Như đức Phật đã giải thích, sau khi các vị Bà la môn thời cổ xưa bắt đầu 
hành đạo, họ mới chuẩn bị lập ra các văn bản, kinh thánh. “” Do đó, các chân 
lý được coi là tuyệt đối trong các kinh sách đó cũng có thể sai. Như vậy các 
quyết định dựa trên kinh sách cũng có thể sai. 


Xã hội vẫn có khuynh hướng sử dụng văn bản, nhất là các kinh sách, như là 
một tiêu chuẩn đáng tin cậy để ra quyết định. Kết quả là người ta có thể đi 
đến những kết luận không hợp lý, không đáng tin cậy. Phá thai, đồng tính, 
và hôn nhân đồng tính là một số đề tài phổ biến cho ta thấy ảnh hưởng của 
văn bản, kinh điển nảo nỗi trội nhất. 


Đối với đức Phật, văn bản, kinh điển không bao giờ là yếu tố để biện chứng 
cho một quan điểm, vì một quyết định chỉ dựa trên ảnh hưởng sách vở, văn 
bản không phản ánh trí tuệ của người ra quyết định. Do đó, việc bác bỏ ảnh 
hưởng, uy lực của văn bản, kinh sách, là một dấu hiệu rõ nét để tiến tới 
những kết luận khôn ngoan. 


-—-o00--- 
SAI LÂM 5 : LÝ LUẬN HỢP LÝ (LOGIC) BAO GIỜ CŨNG ĐÚNG 


Đức Phật dùng từ /z&ka để chỉ loại lý luận logic mà Ngài muốn đệ tử 
của mình phải thận trọng về chúng. Việc dựa trên một số loại lý luận logic 
có thể làm người ta suy nghĩ sai lạc. Trong các cuộc tranh luận thời nay, 
phần lớn các cái bẫy trong lý luận, hay những hình thức lý luận hời họợt, 
được gọi là ngụy biện. 


Việc dựa vào những sự phân tích logic hấp dẫn nhưng nông cạn là một hình 
thức của lý luận logic mà đức Phật cho là cản trở sự suy nghĩ rõ ràng. Trong 
thời đức Phật, một số nhà tư tưởng đã sử dụng phép loại suy (so sánh) để 
củng cô quan điểm của họ. 


Sự so sánh dưới đây được Makkhali Gosala, một nhà tư tưởng nỗi tiếng 
trong thời đó đê ra, là một thí dụ rât thích hợp: 


Khi người ta đứng trên đỉnh núi và ném một ống dây thừng, nhưng giữ lại 
một đáu dây, dây sẽ tuột hết ông, rồi dừng lại. 


Cũng thê, mọi người sẽ tiếp tục được tái sinh trong một số kiếp sông sau khi 
Ẩ À» .ÀA ~ 2 ~ ~ ` - ó8 
chết, rồi sự hiện hữu của họ cũng sẽ dừng lại. 


Mới nghe thoáng qua, pháp cú câu này có vẻ rất logic, nhưng quán sát kỹ lại 
ta thầy sự so sánh này hoàn toàn vô nghĩa và trông rồng. Cơ bản là chúng ta 
không thây có sự liên hệ gì giữa một ông dây, là vật ta có thê nhìn thây 


được, và tái sinh, là một khái niệm siêu hình. Thật ra sự so sánh này chỉ là 
trò lừa bịp để củng cố quan điểm cho rằng một cá nhân sẽ tiếp tục được tái 
sinh trong một số lần. Chúng ta sẽ không thể có quyết định khôn ngoan nếu 
ta chấp nhận sự so sánh logic này như một lẽ đương nhiên. 


Để kết luận, đưới đây là các dẫn dụ về một số loại lý luận logic khác mà đức 
Phật nhận thấy là chướng ngại cho sự suy nghĩ hợp lý: 
e Các vị đạo sĩ rất có giới luật. Họ đã được chứng ngộ. “ 
e_ Tổ tiên của cả hai bên nội và ngoại của người ấy đều là Bà la môn. Do 
vậy, anh ta phải là người cao quý. 
e Nếu đức Phật thực hiện được phép lạ, thì đức Phật có thể chứng tỏ 
Ngài là người đã Giác Ngộ. ”" 
Trong thí dụ thứ nhất, đức Phật cho ta thấy rằng lý do đưa ra không đủ minh 
chứng cho lập luận đó. Chúng ta cần phải quán sát các vị đạo sĩ đó kỹ hơn 
để xem họ có chứng đắc hay chưa. 


Trong lập luận thứ hai, lý do đưa ra là vô căn cứ vì đức Phật không thây sự 
liên hệ gì giữa việc có tô tiên là người Bà la môn với việc là một người cao 
quy. 


Lý do trong lập luận thứ ba hoàn toàn không liên quan gì đến lời tuyên 
bố. Đức Phật không cho rằng có sự liên hệ gì giữa việc đạt được Giác Ngộ 
với khả năng tạo ra phép lạ. Bám víu vào các lý luận sai lầm nảy chắc chắn 
là sẽ trở ngại cho sự phán đoán có lý trí của chúng ta. 


Dầu vậy, sự cảnh báo này không có nghĩa là đức Phật khuyên chúng ta phải 
bác bỏ tất cả mọi lý luận logic. Ngài chỉ khuyên chúng ta cần trọng. Trong 
một số trường hợp, đức Phật cũng sử dụng lý luận logic để củng cố quan 
điểm của Ngài, và để phản bác lại những quan điểm đối nghịch. Tuy nhiên, 
đức Phật đã chỉ rõ rằng sự tùy thuộc hoàn toàn vào logic có thể cản trở 
chúng ta có được những kết luận hợp lý: 


Người sử dụng logic có thể tranh luận một cách đúng hay sai; cuộc tranh 
luận có thể sai hay đúng. Do đó, người trí cần quản chiếu rằng: “Người này 
sử dụng logic để lập luận. Logic có thể đúng hay sai, nó có thể là thể này 
hay thể khác ”.”^ 


Điều đức Phật muốn nhắn mạnh xuyên suốt giáo lý của Ngài là chính kinh 
nghiệm và tri giác, chứ không phải những sự suy diễn logic, là chìa khóa đưa 
ta đến cửa trí tuệ. Chúng ta cần đánh giá các giả định đầy logic một cách cần 
trọng, dành ưu tiên cho kinh nghiệm bản thân và trí tuệ của mình để có thể 
quyết định đúng hay sai trong bất cứ hành động nào. 


-—-o0O--- 


SAI LÂM 6 : LÝ LUẬN DỰA TRÊN SỰ TƯỞNG TƯỢNG VÀ SUY 
DIỄN LÀ ĐÚNG 


Việc chấp nhận lý luận bắt nguồn từ sự tưởng tượng và suy diễn có 
thể đưa chúng ta đến những quyết định thiếu sáng suốt. Trong thời đức Phật 
truyền thống Bà la môn có quan điểm sau đây: Những người thuộc giai cấp 
Shudra (Thủ đà la) phải phục vụ các giai câp khác vì Phạm Thiên đã tạo ra 
người Shudra đầu tiên từ bàn chân của Phạm Thiên. Kết luận rằng người 
Shudra phải làm nô lệ chỉ dựa vào một giả thuyết đây tưởng tượng rằng 
người Shudra đầu tiên được sinh ra từ chân của đắng sáng tạo. Trong lý luận 
này, người Shudra phải thuộc giai cấp thấp kém vì bàn chân của Phạm Thiên 
là nơi không xứng đáng để con người được sinh ra. Đây là một thí dụ hùng 
hồn của quan điểm sai lầm này. Do đó, đức Phật dạy rằng việc chấp nhận 
quan điểm này không phải là một sự phán đoán khôn ngoan, vì lý do đưa ra 
để biện minh cho nó chỉ là sự suy diễn. 


Hai từ “tưởng tượng" và “suy diễn? cần được bàn rộng thêm ở đây. Chúng ta 
thấy cơ bản có hai loại lý thuyết trong xã hội: một dựa vào lý trí và sự hiểu 
biết; một dựa vào sự suy diễn và trí tưởng tượng. Thí dụ, lý thuyết về sự 
Tiến Hóa (Theory of Evolution) được coi là dựa trên tri thức và lý trí, trong 
khi lý thuyết về Sự Tạo Dựng (Theory of Creation) thì dựa vào trí tưởng 
tượng và suy diễn, hay nói cách khác, vào sức mạnh của kinh điển. Đức Phật 
không cho phép các đệ tử tại gia của Ngài tin vào bất cứ lý thuyết nào, nhất 
là không được dựa vào các lý thuyết do suy diễn hay tưởng tượng để quyết 
định điều gì. 


Dầu vậy, đức Phật khuyên các đệ tử phải coi trọng các lý thuyết dựa trên lý 
trí để phán đoán, quyết định. Trong kinh 4ggamna ?”, khi xét về sự khác biệt 
trong xã hội loài người, đức Phật kết luận răng xã hội tiến hóa có thể là lý do 
tạo ra những sự khác biệt đó. Trong cùng một bản kinh, đức Phật đã khẳng 
định rằng chế độ giai cấp là một sản phẩm của xã hội. Rồi Ngài sử dụng tư 


duy của xã hội tiên hóa đê kêt luận răng tât cả mọi người thuộc nhiêu giai 
câp khác nhau cân phải có quyên bình đăng. 


Đức Phật xem lý thuyết dựa trên lý trí là quan trọng trong VIỆC đưa ra quyết 
định. Dầu luôn cần trọng đối với tất cả mọi lý thuyết, đức Phật vẫn coi trọng 
những lý thuyết hợp lý như là một phương tiện để giúp ta đễ dàng có những 
quyết định sáng suốt. 


Theo lời đức Phật, các lý thuyết suy diễn “bị chính dòng tư tưởng của nó dập 
tắt”.'"* Các lý thuyết phát sinh chỉ do động não, sẽ chạy theo khả năng suy 
diễn của người tạo ra chúng, chứ không phải là sự hiểu biết chân thực. Do 
đó, những quyết định dựa trên suy diễn và tưởng tượng cho thấy là ta thiếu 
sự cần trọng. 


-—-o00--- 
SAI LÂM 7 : LÝ LUẬN DỰA TRÊN GIÁ THUYÉẾT LÀ ĐÚNG 


Tin vảo lý luận dựa trên giả thuyết, theo nhận xét của đức Phật, là một 
trở ngại khác của việc có được những quyết định sáng suốt. Những người 
dựa vào loại lý luận này sẽ tìm được những câu trả lời nhanh chóng và dễ 
dàng cho những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, những câu trả lời và giải pháp 
này thường là không thực dụng, thiếu thực tế, và không hợp lý, do đó một 
quyết định dựa vào lý luận có tính cách giả thuyết biểu lộ sự thiếu khôn 
ngoan. 


Lập luận sau đây của một số người trong xã hội thời đức Phật là điển hình 
cho lý luận dựa trên giả thuyêt: 


Những kẻ sinh vào tầng lớp xã hội thấp kém không thể phát triển đủ trí tuệ 
đê có cuộc sông thánh thiện. Do đó, họ không được phép dự vào đời sông 
thánh thiện.' ” 


Đức Phật đã đặt câu hỏi để làm rõ hơn điểm yếu của lập luận nảy: “Dựa vào 
sức mạnh và quyền lực nào mà họ có thể nói như thế?” ''*“ Nói cách khác, 
câu tuyên bố rằng một số nhóm xã hội không có khả năng phát triển tâm trí 
chưa bao giờ được minh chứng hay thử nghiệm. Các vị học giả dỏm, an vị 
trên các ghế bọc nhung, có thể chấp nhận loại lý luận này, nhưng nó thật xa 
rời chân lý. 


Bằng những việc làm của mình, đức Phật đã chứng tỏ răng quyết định dựa 
trên lý luận sai lầm này thiếu sự suy nghĩ chín chắn. Thí dụ, Ngài đã thế phát 
cho rất nhiều người thuộc tầng lớp xã hội thấp kém, và đã giúp họ chứng đắc 
trong đời sống tâm linh. Làm như thế, đức Phật đã bác bỏ quan điểm rằng 
chỉ có những người thuộc giai cấp thượng lưu mới có thể đạt được tiến bộ 
trong đời sống tâm linh và trở thành những nhà hoạt động xã hội thành đạt. 


Các nhà truyền thống trong xã hội thời đức Phật sử dụng từ parisuddha (tây 
trần) để chỉ sự tiến bộ tỉnh thân. Nhắc đến từ này, đức Phật đã nhận xét rằng, 
cũng giống, như người thuộc giai cấp thượng lưu, bất cứ ai vào trong nhà tắm 
cũng có thể dùng xà phòng và bàn chải để “tẩy trần”. Do vậy, đức Phật từ 
chối chấp nhận lý luận dựa trên giả thuyết làm tiêu chuẩn trong quyết định. 


Mặt khác, sự bác bỏ của đức Phật đối với lý luận dựa trên giả thuyết, không 
có nghĩa là tất cả mọi giả thuyết đều không ích lợi gì cho những quyết định 
hợp lý. Dĩ nhiên, chúng ta cũng thường đặt ra các giả thuyết để chuẩn bị cho 
việc quyết định, nhưng ngay cả một giả thuyết có vẻ có giá trị cũng có thể 
trở thành hoàn toàn sai lạc khi chúng ta tiếp tục quán sát nó. Lời khuyên của 
đức Phật là chúng ta cần quán sát các giả thuyết của mình chặt chẽ đề có thể 
biết được tính hợp lý của chúng. 


-—-Oo0O--- 


SAI LÂM 8 : CHÚNG TA NÊN CHÁP NHẬN MỘT QUAN ĐIÊM VÌ 
NÓ PHÙ HỢP VỚI SỰ SUY NGHĨ CỦA MÌNH 


Đức Phật xác định phương cách “vì tôi thích/không thích điều đó” là 
một chướng ngại cho sự phán đoán sáng suốt. Ta thường có khuynh hướng 
chấp nhận các quan điểm chỉ vì chúng phù hợp với sự suy nghĩ của bản thân 
mình. Theo đức Phật, thái độ đó không thể phản ảnh trí tuệ của người ra 
quyết định. 


Phản ứng của đạo sĩ Keniya sau khi lắng nghe đức Phật là một thí dụ điển 
hình của việc làm thê nào mà sự sai lâm này có thê cản trở ta trong việc có 
những quyết định hợp lý. “” 


Keniya thăm viếng đức Phật để nghe Pháp, và đức Phật đã giảng cho ông 
nghe vê sự Giác Ngộ. Đê tỏ lòng ngưỡng mộ, Keniya đã mời đức Phật và đệ 
tử của Ngài đên nhà dùng bữa. Tuy nhiên, Keniya không thừa nhận lý luận 


của đức Phật vì ông (Keniya) đã “vừa lòng với những gÌ ông đã học qua các 
thầy Bà la môn”. '”” Nói cách khác, Keniya thừa nhận rằng ông không muốn 
bài bác những gì đã được nghe từ các thây Bà la môn, vì ông đã vừa lòng với 
chúng, dầu lý luận phản bác của đức Phật đã làm rõ sự vô lý trong những 
điều mà Keniya chấp nhận. 


Cần nói rõ là sự sai lầm này không ngừng đưa chúng ta đến những quyết 
định thiếu chín chăn trong đời sông hằng ngày. Phần lớn những phán đoán 
chỉ dựa trên sự ưa thích của cá nhân rơi vào loại ngụy biện này. Những 
người sử dụng loại lý luận sai lầm này có thể củng cố quan điểm của họ 
bằng những lý luận sau đây: 


° Bởi vì tôi thích/không thích điều đó 
° Bởi vì tôi muôn/không muôn điêu đó 
° Bởi vì tôi nghĩ/không nghĩ như thê 


Dĩ nhiên, việc chú trọng đến tự do cá nhân khi quyết định là một đặc tính nồi 
bật trong giáo pháp của đức Phật, nhưng chỉ đơn thuần dựa vào SỞ thích cá 
nhân thì không được. Nói cách khác, đức Phật khắng định rằng, ngoài việc 
xem xét khuynh hướng thiên về một quyết định nào đó, chúng ta cũng cần 
đánh giá các lý do khác nữa. Trong chương kế tiếp chúng ta sẽ bàn về đề tài 
này sâu hơn, chi tiết hơn, nhưng ở đây nói tóm lại là nếu quyết định chỉ dựa 
vào sở thích cá nhân thì đức Phật không cho đó là một tiêu chuẩn cho những 
quyết định sáng suốt, khôn ngoan. 


khi quán xét kỹ hơn, chúng ta thấy rằng sở thích cá nhân đối với một số 
quyết định có liên quan đến chủ nghĩa bản năng, tự nhiên (naturalism) trong 
khi sự sẵn sảng để phân tích sâu sắc hơn về những hậu quả có thê xảy ra của 
một quyết định lại liên quan đến lý trí. Con người khi sinh ra đã có một số 
hành động bản năng. Tuy nhiên, chỉ hành động theo bản năng mà không xét 
đến những hậu quả có thể xảy ra sẽ mang đến bao tai hại. Sử dụng tư duy 
“bởi vì tôi thích làm vậy” để biện minh cho một hành động là bản năng tự 
nhiên của con người, một khuynh hướng không màng đến hậu quả của bất 
cứ hành động cá biệt nào đó. Đến đây có lẽ chúng ta đã hiểu rõ hơn sự nguy 
hiểm của một quyết định chỉ được thúc đây bởi sở thích cá nhân. 


Như đức Phật đã dạy nhiều lần, lòng khát khao được thỏa mãn dục vọng một 
cách bản năng chê ngự mọi hành vi của con người. Trong điêu kiện đó, 
chúng ta thây có bao nhiêu quan điêm, tư duy và hoạt động hâp dân đúng 


theo ý mình thích. Tuy nhiên, đức Phật đã dạy rằng việc tuân theo các dục 
vọng bản năng đó sẽ không giúp ích gì cho trí tuệ của chúng ta, những người 
quyết định. Người trí sẽ có đủ kiên nhẫn để đánh giá các yếu tố khác nữa 
thay vì chỉ chạy theo các xu hướng nội tại của mình. 


-—-o00O--- 
SAI LÂM 9: LỜI CỦA NGƯỜI HÙNG BIỆN ĐÂY GIÁ TRỊ 


Quan điểm sai lầm này có nghĩa là người có khả năng trình bảy tư duy 
của mình một cách thiện xảo thì sự suy nghĩ của họ cũng chính xác. Đức 
Phật khuyên các đệ tử của Ngài nên bác bỏ quan điểm này. Ngài dạy rằng 
chúng ta không nên để khả năng hùng biện hay sức mạnh của lời nói (sự 
khéo nói) ảnh hưởng đến quyết định của mình. 


Đức Phật nhận thấy trong xã hội của Ngài nhiều người cố tình gây ảnh 
hưởng đến quyết định của đám đông thính giả nhiệt tình. Những người có tài 
hùng biện, giỏi thuyết phục này tranh luận về nhiều vấn đề liên quan đến tôn 
giáo, xã hội và tâm linh. Họ sử dụng khả năng hùng biện, tài sử dụng mỹ từ 
để ảnh hưởng người khác. Họ diễn thuyết lưu loát, bẻ gãy lý luận của đôi 
phương, tỏ ra rất thuyết phục đối với thính giả ' của họ. Một sô những người 
này rất nỗi tiếng, dành thắng lợi trong đại đa số các cuộc tranh luận với đối 
phương. Thí dụ, Saccaka đã khoe khoang, “Ngay cả một cây trụ vô hồn cũng 
phải run sợ khi bị tôi thách thức tranh luận; thì làm sao mà con người không 
sợ chứ!” 1° 

Cụm từ “khả năng thuyết phục” bao gồm không chỉ khả năng tranh luận, mà 
cả những thủ thuật dùng từ. Để có những quyết định hợp lý, chúng ta không 
nên để mình trở thành nạn nhân của các thủ đoạn này. Đức Phật biết rất rõ 
về những kỹ thuật này nên Ngài khuyên chúng ta tốt hơn nên thuyết phục 
người nghe bằng việc nói đúng thời và có sự hiểu biết đúng đắn. Tuy nhiên, 
những người giỏi thuyết phục — hay những kẻ khéo lôi kéo người khác, là 
tên gọi thích hợp nhất cho họ — có thể lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để 
gài bẫy chúng ta có những quyết định thiếu sáng suốt. Vì vậy, đức Phật nhắc 
nhở chúng ta nên chánh niệm về những mánh khóe này. 


Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là việc sử dụng các mỹ từ, cách nói 
năng khéo léo luôn thât bại trong việc giúp ta có những quyêt định sáng 
suôt. Đức Phật đã tuyên bô một cách dứt khoát răng việc tranh luận hợp lý 


luôn đưa ta đến những quyết định đúng đắn. Ngài chỉ quan tâm đến sự lôi 
kéo, manh động của những kẻ khéo thuyết phục, sử dụng các mánh khóe 
trong lời nói để khoe trương họ như là những người đầy đủ khả năng nhất 
trong việc dẫn dắt đám đông đi đến những quyết định đúng đắn. Những kẻ 
có vẻ đầy khả năng này, nhưng thực sự là những cá nhân bịp bợm dùng tài 
nói khéo, hoa mỹ của mình để thuyết phục người nghe — vì vậy người nghe 
cần phải luôn chánh niệm rằng chỉ có tài nói khéo (thì) chưa đủ để giúp ta có 
những quyết định sáng suốt. 


-—-Oo0O--- 


SAI LÂM 10 : PHẨM CÁCH CÁ NHÂN LÀ MỘT YÊU TÔ ĐÁNG 
TIN CẬY ĐỀ QUYẾT ĐỊNH 


Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta rằng việc tuân theo phẩm cách, 
quyền lực cá nhân có thể làm cản trở khả năng quyết định sáng suốt của 
chúng ta. Sai lầm này và sai lầm vừa kể trên liên quan với nhau, nhưng lại 
khác nhau ở điểm sau đây. Trong khi người có tài hùng biện muốn lôi kéo 
người nghe bằng cách chú trọng đến cách nói năng khéo léo của mình, thì 
người sử dụng quyền lực cá nhân lại nhắn mạnh đến những uy lực đứng sau 
cá tính của mình. Xã hội có khuynh hướng chấp nhận các quan điểm và nể 
trọng lời nói của những người có cá tính, nhân cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, 
theo đức Phật, thái độ xã hội này không hắn là đúng. 


Nhiều yếu tố khác nhau có thể được kết hợp để đề cao phẩm chất, uy lực cá 
nhân. Thí dụ, cá tính, tri thức, vị thế xã hội, kinh nghiệm, khả năng, vẻ bề 
ngoài, văn bằng, trình độ chuyên môn, vân vân, đóng vai trò quan trọng 
trong việc hình thành một nhân cách mạnh mẽ. Người có những phẩm chất 
đó dường như có quyền lực kỳ diệu: họ sở hữu khả năng thuyết phục rất 
lớn. Đức Phật đã nhận ra sự nguy hiểm của việc chạy theo sau uy lực cá 
nhân. Ngài quan sát thấy có nhiều khả năng rằng những người thực sự có 
phẩm chất như thế, cũng như những kẻ tự cho là mình có phẩm cách, có thể 
đưa xã hội đến những quyết định sai lầm. 


Các thí dụ sau đây cho ta thây những người có ảnh hưởng trong xã hội thời 
đức Phật đã sử dụng quyền lực cá nhân để gây ảnh hưởng đến người khác 
như thế nào: 


* Phạm Thiên tiết lộ với ta rằng chế độ giai cấp là sự sáng tạo của thần 
thánh. Do đó, các ngươi không được chông đôi chê độ này. 


*,Sau khi phát triển tâm bằng những nỗ lực cá nhân đầy gian khô, ta nhận ra 
răng không thê chuyên đôi nghiệp. Do đó, các bạn phải châp nhận sô mệnh 
của mình. 


*.Là đệ tử của một vị thầy nổi tiếng, người này đã thấu đạt được tất cả mọi 
tri thức cân có đê trở thành một vị thây. Vì thê ông ta có khả năng truyền 
dạy cho bạn phương cách tu tập đúng đăn. 


Quyền lực được thừa nhận trong các thí dụ trên là quyền lực cá nhân: trong 
thí dụ đâu là ân sủng của thân thánh, trong thí dụ thứ hai là sự chứng đắc của 
cá nhân, và trong thí dụ thứ ba là vị thê xã hội và sự tự hoàn thiện. 


Quyên lực thể hiện trong hai thí dụ đầu có thể khiến ta nghi vấn: không ai 
biết hay có thể xác chứng xem điều được tuyên bố có thực hay không. Trong 
thí dụ thứ ba, quyền lực đó có thể đúng hay ít nhất có thể được xác 
chứng. Nói chung, tất cả những lời tuyên bố trong các thí dụ đều dựa trên 
quyền lực cá nhân, dầu giả dối hay chân thực. Do đó, để có thể quyết định 
một cách sáng suốt, người nghe trước hết phải có những câu hỏi như sau: 


*.Quyền lực được tuyên bố có thực không? 
* Nếu là thực, quyền lực đó có phủ hợp với khả năng của người nói? 
* Động cơ hành động của người đó có chân thật hay không? 


Chúng ta hắn biết chuyện đức Phật đã yêu cầu Upzỉ¡ - một doanh nhân, 
người đang rất sẵn sàng đề nhận đức Phật làm vị thầy tâm linh mới của mình 
- tìm hiểu thêm về Ngài và giáo lý của Ngài. ''° Sự tìm hiểu đó sẽ giúp Upali 
chọn lựa người thầy tâm linh của mình một cách sáng suốt. Đặt lòng tin vào 
những người dối trá khi cho rằng họ có khả Tăng và phẩm cách, có thể đưa 
chúng ta đến những quyết định thiếu sáng suốt. 


Lời khuyên của đức Phật không ngụ ý là chúng ta phải bác bỏ mọi ý nghĩ về 
quyền lực cá nhân. Trong một số bài giảng, đức Phật nhắn mạnh rằng ta chỉ 
nên dựa trên quyền lực cá nhân sau khi đã có những sự tìm hiểu thấu đáo, 
cặn kẽ. Đức Phật cũng nhiều lần khuyên chúng ta nên dựa vào những người 
có quyền lực, có hiểu biết trong một số lãnh vực, thay vì tự quyết định một 


cách mù mờ. Nhưng trước tiên chúng ta phải chắc chắn rằng quyên lực, 
phẩm cách được tuyên bố là chính xác, và rằng những người có quyền lực 
đó sở hữu khả năng và ý hướng dẫn dắt người khác đi theo con đường chân 
chánh. 


--o00--- 
SỰ KÉT HỢP CỦA LÝ LUẬN NGỤY BIỆN —- VÀ HƠN THẺ NỮA 


Đức Phật cũng nhận thấy một số các vị đương thời với Ngài, cùng lúc 
sử dụng nhiều phương cách lý luận sai lạc để làm tăng giá trị lời tuyên bố 
của họ. Thí dụ, một số các nhà thuộc phái truyền thống sử dụng kinh điền, 
quyền lực cá nhân, logic, và lý luận càn bướng để khẳng định một cách 
mạnh mẽ rằng họ cao cả hơn các tầng lớp xã hội khác. Trong cuộc đối thoại 
với Bharadvaja, một người Bà la môn trẻ muốn tìm hiểu về giáo lý của Ngài, 
đức Phật đã phân tích từng loại lý luận ngụy biện và nói: “Trước hết, ông nói 
về quyền lực cá nhân, giờ ông lại nói về sức mạnh của kinh điển”.'Š" Đức 
Phật đã quán xét từng loại ngụy biện để chứng minh rằng chúng có thể khiến 
ta lạc lối đến dường nảo. Sau đó, đức Phật đã kết luận: 


Đối với người có trí muốn khám phả và bảo tôn chân lÿ, thì điểu này [việc 
sử dụng lý luận ngụy biện] không đủ đê họ kêt luận răng đáy là chân lý, và 
những cái khác là giả tạo. '?? 


Chúng ta thấy răng hiện nay nhiều tổ chức xã hội sử dụng một cách rộng rãi 
sự kết hợp giữa nhiều phương pháp lý luận ngụy biện để bố sung, để làm 
tăng thêm sức mạnh cho những lời tuyên bố của họ. Dĩ nhiên, đôi khi họ 
cũng thành công. Thí dụ, sự khăng định rằng chúng ta cần phải tranh đấu để 
bảo vệ tôn giáo. Uy lực của kinh điền, truyền thống và xã hội là những yếu 
tố đã được sử dụng để hỗ trợ cho sự khăng định này. 


Chỉ một loại rượu đủ làm người ta say, thì sự pha chế nhiều loại còn gây hậu 
quả tai hại hơn. Tương tự, chỉ một loại lý luận sai lầm đã có thể ảnh hưởng 
đến sự phán đoán sáng suốt của ta, thì khi nhiều loại được kết hợp lại - nếu 
chúng được chấp nhận vô điều kiện - sẽ làm mê hoặc và chế ngự tâm trí con 
người. Chúng ta dùng từ “tây não” để chỉ trạng thái tâm của người đã sa vào 
bẫy của nhiều hình thức lý luận ngụy biện. Sự thoái hóa tâm trí, kết quả cuối 
cùng của việc ta hoản toàn chạy theo nhiều loại quyên lực, có thể dồn ta đến 


việc từ chối có những quyết định độc lập - nói gì đến những quyết định 
khôn ngoan! 


-—-o00--- 
GIÁC NGỘ CHÂN LÝ 


Khi đức Phật giải thích cho Bharadvaja răng lý luận ngụy biện có thể 
dẫn người ta đến những quyết định sai lầm, thì Bharadvaja có yêu cầu như 
sau: 


Bạch Thê tôn, người ta có thê nhận ra chân lý ở mức độ nào? Điêu gì có thê 
giúp người ta giác ngộ chân lý? Chúng con xin hỏi Thê tôn về việc giác ngộ 
chân lý.'”° 


Câu trả lời chỉ tiết cho câu hỏi này đáng được coi là một lời hướng dẫn vượt 
thời gian để giải thoát cá nhân khỏi gánh nặng của lý luận sai lầm. Nội dung 
của bản kinh còn được duy trì có thể đã được sắp xếp lại, nhưng những bước 
căn bản đề đi đến lý luận vững chãi vẫn còn nguyên vẹn. 


Trong bản kinh này, đức Phật trước hết xác định việc tự giam mình trong 
suy nghĩ riêng tư là chướng ngại lớn nhât trong việc giải thoát bản thân ra 
khỏi lý luận sai lâm. 


Sau đó đức Phật giới thiệu một số những phương cách hữu ích để tiến tới sự 
tự do nội tại. Có lòng ham thích học hỏi, phấn đấu tìm đến chân lý, lắng 
nghe, tiếp xúc, thử nghiệm những gì đã học, và đánh giá các quan điểm, 
cách thực hành khác nhau là một số các phương cách hỗ tương lẫn nhau để 
giúp ta tránh được việc lý luận ngụy biện. Để làm rõ hơn lợi ích của các 
phương cách này, chúng cần được bàn kỹ hơn. 


Đức Phật luôn thừa nhận khả năng con người trong việc tự hoàn thiện và khả 
năng buông bỏ lý luận sai lạc cũng là một phần trong đó. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta không cởi mở, chỉ dựa vào các lý luận sai lạc, thì ta khó có thể tìm 
đường thoát ra. Sự quan tâm và cởi mở là hai điều kiện tiên quyết nhất đề có 
được tự do tư tưởng. Lòng ham muốn ở bên trong sẽ thúc đầy ta cô gắng, là 
bước kế tiếp để tiến bộ. Khác với suy nghĩ của nhiều người, đức Phật thực 
sự cũng nói về những nhu cầu cá nhân và dục vọng bên trong. 


Nhu cầu, ước muốn giúp rất nhiều cho sự tỉnh tấn. Nếu nhu cầu, ước muốn 
không phát xuất từ bên trong, ta không muốn nỗ lực. Nếu ước muốn phát 
xuất từ bên trong, ta sẽ cố găng nỗ lực. Do đó, ước muốn rất hữu ích cho nỗ 
lực [tìm được chân lýJ.'* 


Đức Phật khuyên chúng ta biết đến cả một thế giới bao la của tư tưởng, quan 
điểm và thực hành như một sự chuẩn bị cho việc dứt bỏ lý luận sai lạc. Một 
khi hạt giống của ước muốn đã nây mầm, phát triển bên trong, thì tâm tự 
nhiên sẽ tìm tòi, quán sát, so sánh, tương phản — và dần dần chọn những yếu 
tố khôn ngoan để ra quyết định. Như đức Phật đã quán sát, việc tìm kiếm, 
tiếp cận, lắng nghe, thử nghiệm, và đánh giá nhiều yếu tố khác nhau sẽ 
chuẩn bị cho chúng ta có thể chọn lựa các tiêu chuẩn tiến bộ khi quyết định. 


Thông điệp mà đức Phật muốn nhắn gửi cho những người thích nhiều hình 
thức lý luận ngụy biện khác nhau, rất lạc quan: Ngài tin rằng các cá nhân đó 
có khả năng thoát ra khỏi sự lý luận sai lầm. Thái độ cởi mở sẽ cho phép ta 
tiếp cận với nhiều quan điểm khác nhau, và là cách tốt nhất để thể hiện khả 
năng lý luận hợp lý. Khi chân trời của ta được mở rộng, chúng ta sẽ khám 
phá ra nhiều lý do tốt hơn và sâu sắc hơn để bảo vệ hay bài bác vô số tư 
tưởng và hành động. 


Tóm tắt 


Đức Phật đã xác định lý luận ngụy Diện là một mối đe dọa lớn đối với việc 
suy nghĩ sáng suốt. Bị mê mờ bởi nhiễu loại ngụy biện, lý luận sai lầm, phân 
đông chúng ta không thể có những phán đoán sáng. suốt trong việc quyết 
định. Đức Phật đã định danh mười loại lý luận sai lâm luôn khởi lên trong 
tâm để thui chột trí tuệ khi chúng ta cần quyết định. Mỗi loại lý luận sai lâm 
riêng lẻ cũng đã tai hại, vậy mà đôi khi chúng còn được kết hợp để khiến sự 
phán đoán của ta thêm rồi rắm. Thái độ cởi mở đối với nhiều quan điểm hay 
tư duy khác biệt là một bước hữu hiệu để tiến đến sự giải thoát khỏi những 
lý luận sai lâm. Lý luận sai lâm sẽ nới lỏng tay trong nội tâm khi ta tiếp tục 
quản sát cả thể giới tư tưởng bao la - và dứt khoát từ bỏ các lý luận sai lầm 
là cửa ngõ đưa ta đến các quyết định sảng suốt. 


-—-o0O--- 


CHƯƠNG II - LÝ LUẬN ĐÚNG, QUYẾT ĐỊNH HAY 


Nếu biết hành động này là đúng, 


Không gây tốn hại, mang niềm vui, ích lợi, đáng khen, 


Hãy thực hành và làm theo điều đó. ”Š 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 
b 


Loại bỏ các lý luận ngụy biện chỉ là bước đầu của việc quyết định dựa 
trên lý trí. Đức Phật dạy rằng sau đó chúng ta phải bắt đầu tiến trình để đạt 
tới quyết định thích hợp nhất. Đề hiểu được tiến trình đó, trước hết chúng ta 
hãy nhìn vào trạng thái tâm của người đã từ bỏ các hình thức lý luận ngụy 
biện. Chúng ta sẽ thấy những gì được đức Phật xem là tiến trình đánh giá 
đúng, chân chính, đề đi đến các quyết định chính xác. 


Điều quan trọng là khi giúp chúng ta loại trừ lý luận ngụy biện, đức Phật 
cũng trang bị cho ta những gì cần thiết để có các quyết định hợp lý: đó là sự 
tự do nội tại. Chúng ta đã thấy các hình thức tranh luận sai lạc hạn chế khả 
năng tiếp thu và nhiễu loạn khả năng lý luận của ta như thế nào. Và khi 
chúng không còn ảnh hưởng đến việc quyết định thì ta sẽ thấy khả năng tư 
duy hợp lý và tự do tư tưởng của ta không còn bị giới hạn như thế nào. 


Tuy nhiên, khi bàn đến khái niệm tự do nội tại, chúng ta cần phải hết sức cần 
trọng. Theo đức Phật, loại bỏ lý luận ngụy biện, không có nghĩa là sau đó 
chúng ta có quyền làm bắt cứ điều gì mình thích. Khi giúp chúng ta loại trừ 
lý luận ngụy biện, đức Phật đã khai mở cho chúng ta con đường để vượt lên 
trên những ràng buộc của xã hội, văn hóa, tôn giáo và sách vở. Ngài khuyến 
khích chúng ta quán xét các yếu tô khác nhau trước khi quyết định và 
phải Đ/ếr tại sao chúng ta lại quyết định, hoặc kiềm chế không quyết định 
một điều gì đó. Ở đây từ “B¡ế7” là then chốt. Đức Phật ban cho chúng ta sự 
tự do vô giới hạn để quán xét và đề biết tại sao quyết định này là đúng, quyết 
định kia là saI. 


Đối với quyết định có tác ý của chúng ta, đức Phật nhắc nhở răng chính cái 
trí giúp ta có được quyết định đúng đắn. Trong khi các vị thầy cùng thời với 
đức Phật trích dẫn tín ngưỡng, tập tục xã hội để biện minh cho quan điểm 
của họ, đức Phật thường chất vấn, “Họ có ðiế/ quan điểm của họ là đúng và 
quan điểm của kẻ khác là sai lầm?” '** Giống như bao lần khác, ngay sau khi 


phủ nhận các phương thức khác nhau của lý luận ngụy biện, đức Phật 
khuyến khích các đệ tử của Ngài hãy quyết định đúng đắn dựa trên trí tuệ. 
“Hãy tự biết mình” là câu thể hiện rõ ràng quan điểm của đức Phật. "” Ngài 
khăng định răng việc chúng ta tiếp nhận hay bác bỏ các tư tưởng, nghi thức 
cần phải dựa trên chánh kiến. Được tự do tìm kiếm trí giải là phước báo lớn 
nhất mà chúng ta có thể có được sau khi bỏ qua lý luận sai lầm. 


Mù quáng bởi lý luận sai lầm, nhiều người có thể coi sự giả định, giả thuyết, 
trực giác, hoặc ảo giác là tri kiến. Tuy nhiên, như đức Phật đã nói một cách 
rõ ràng, cụ thể, tri kiến có nghĩa là sự biết đúng đăn, cụ thể. Cuộc đối thoại 
sau đây giữa đức Phật và Bharadvaja chứng tỏ điều mà đức Phật muốn nói 
về tri kiến: 


Bharadvaja: Đối với thân chú cổ xưa được truyền khẩu và được lưu giữ 
trong kinh sách, nhiêu người khăng định, “Chỉ đáy là chân lý, ngoài ra là 
sai lâm”. Vậy thưa Tôn giả nghĩ sao về điêu [tranh luận] này? 


Đức Phật: Nảy Bharadvdja, ông nghĩ sao về điều [câu hỏi] này? Trong các 
vị thấy này, có Ít nhất một người nào có thể nói, “Tôi biết và tôi thấy các 


thân chú này là chân lý, ngoài ra là sai lâm ”? ?#8 


Lại nữa, theo kinh Ƒasefha, khái niệm về Phạm Thiên (Brahma) tự nó đã 
chứng minh là sai vì không có ai cảm nghiệm được sự hiện hữu của Phạm 
Thiên. ”” Nói chung, tri kiến có nghĩa là bằng chứng hiển nhiên và xác thực, 
đặc biệt là bằng chứng có được từ kinh nghiệm trực tiếp. Đề có được quyết 
định đúng đắn, chúng ta cần có sự hiểu biết về tất cả mọi thứ liên quan đến 
quyết định đó. 


-—-o00--- 
VÉ CHÁNH KIÊN 


Kinh Kalama tóm tắt một trong những giáo lý dễ hiểu nhất của đức 
Phật vê chánh kiên. Sau khi nhận dạng các sai lâm trong tranh luận, kinh này 
triên khai về loại hiêu biệt cân thiệt đê cho ta có thê có quyêt định thích hợp 
nhất. 


Như đã nói trong chương Ï, các thành viên trong Tăng Đoàn của đức Phật đã 
lưu giữ một bộ sưu tập kinh điền đồ sộ chỉ băng trí nhớ. Trong quá trình này, 
các vị đã cô đọng lại các bài pháp dài của đức Phật đề dễ đàng lưu giữ. Kinh 
Kalama dường như là một trong những bài thuyết pháp được cô đọng súc 
tích nhất. Đặc biệt có một phần nói về chánh tri kiến trong sự quyết định hắn 
là đã được đức Phật giải thích tường tận, nhưng giờ chỉ còn được hai đoạn 
văn. Tuy nhiên, dầu rất cô đọng, phần này trong kinh Kz/zma cũng hướng 
dẫn cho chúng ta rất tường tận việc tiến đến sự hiểu biết đúng đắn cần có 
cho những quyết định khôn ngoan. Cùng với các bài giảng khác, kinh này 
trình bảy một hình ảnh rõ ràng về điều mà đức Phật muốn nói đến với “'sự 
hiểu biết đúng đắn” trong quyết định. 


-—-o00--- 
BÓN CÁCH ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC 


Kinh Kalzma trình bày bốn tiêu chuẩn đánh giá chính xác, tất cả đều 
dựa vào tri thức và tri kiến, để đưa ta tiến đến các quyết định đúng 
đắn. Chúng ta cần phải áp dụng tất cả bốn tiêu chuẩn này đề đi đến duy nhất 
một quyết định khôn ngoan. Hãy xem xét từng tiêu chuẩn đánh giá để chúng 
ta có thể thảo luận một cách chỉ tiết. 


-—-o00--- 
1. ĐỘNG CƠ BÁT THIỆN ĐƯA ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SAI LÂM 


Đức Phật dạy rằng khi bị thúc đây bởi một động cơ không chính đáng 
thì ta sẽ có quyết định sai lầm. Theo đức Phật, ba động cơ không chính đáng 
này là: tham, sân, và s1. Dĩ nhiên, ba động cơ này rất phổ biến với tất cả mọi 
người, nhưng như đức Phật đã giải thích, chúng có thể dễ dàng làm sai lệch 
sự quyết định. 


Trong chương trước, chúng ta đã nói si mê - động cơ thứ ba được nhắc đến ở 
đây - có khuynh hướng đưa ta đến quyết định sai lầm như thế nào. Chúng ta 
đã thấy các quan niệm mê muội giới hạn sự tự do nội tại và chế ngự sự suy 
nghĩ hợp lý của một cá nhân như thế nào. Trong phần này, chúng ta sẽ phân 
tích tham và sân, hai động cơ có chiều hướng ngăn trở sự quyết định sáng 
suôt. 


Tham gây ảnh hưởng bắt lợi cho sự quyết định như thế nào? Đề làm rõ xem 
tham đưa đên quyêt định thiêu sáng suôt như thê nào, trước hêt chúng ta cân 
hiệu rõ ý nghĩa của ham. 


Đúc Phật đã sử dụng những từ khác nhau như 25ha, raga, 
tanba, và mahaiccha đề nói về tham, động cơ bất thiện này. Lobha có thê 
được định nghĩa là “lòng ham muốn vô độ về vật chất hay quyền 
lực”. Raga căn bản nói về sự ham muốn được thỏa mãn nhục dục. 7ønbha có 
nghĩa là “lòng ham muốn sở hữu của cải và thỏa mãn dục 
lạc”. Mahaiccha ám chỉ sự suy nghĩ và ham muốn vượt trên nhu cầu cần 
thiết. Ở đây chúng ta sử dụng từ /zm,để bao gồm tất cả các nghĩa nói 
trên. Các khía cạnh khác nhau về tham rõ ràng cản trở sự quyết định khôn 
ngoan. 


Sự ham muốn không kiêm chế để thỏa mãn dục lạc chắc chắn sẽ đưa đến 
hành vi tai hại, ngông cuồng. Kết quả là những quyết định do lòng tham biểu 
hiện sự thiếu trí tuệ của người quyết định. Hành vi bất thiện, hay &ømesu 
micchacara, là hành vi kế tiếp của người bị lòng tham chế ngự. Hành vi này 
gần như luôn đưa đến những hậu quả tai hại. Đức Phật đã có lần nhận xét, 
“Ta chẳng thấy. gì khác ngoài lòng tham đã tạo ra nhiều hậu quả tai 
hại. Lòng tham tất tai hại”. '”? 


Đức Phật đã liệt kê một số các hậu quả tiêu cực này, “7znba tạo ra buồn rầu 
và đau khổ; /znha dung đưỡng sự sợ hãi”. '?! Bị che mờ bởi lòng ham muốn 
thỏa mãn ái dục do thân tâm nung nấu, người tham có thể cho điều sai là 
phải, rồi quyết định một cách thiếu trí tuệ. Họ không biết rằng khổ đau sẽ là 
kết quả tối hậu của việc quyết định bằng lòng tham. Đề làm rÕ giáo lý của 
đức Phật, ngài Ananda, một vị đệ tử của Phật đã nhận xét rằng, do lòng 
tham, ta không phân biệt được đâu là lợi và đâu là hại. ””“ Điểm yếu này của 
người tham làm cho các quyết định của họ trở nên hồ đô. 


Những hành động hung bạo, tàn nhẫn, phá hoại, được nhen nhúm bởi lòng 
khao khát quyền lực cho thấy tham có thể ảnh hưởng nặng nề hơn đến việc 
quyết định như thế nào. Đức Phật nói, “Tư tưởng tham lam, “Tôi sẽ trở nên 
mạnh mẽ; quyên lực rất quan trọng đối với tôi,` tạo ra nhiều ảnh hưởng xấu 
ác. Khi bị lòng tham chế ngự và thiếu sự tự chủ, ta có thể gây đau khô, bất 
công cho người khác bằng những hình thức như trừng phạt, giam cầm, ; hủy 
hoại tài sản, ám sát, và trục xuất”. ”” Chúng ta chỉ cần nhìn vào một số các 
nhà lãnh đạo trên thế giới trước đây — những kẻ đã thất bại nhục nhã — để 


nhận thấy sự thật trong câu nói này. Họ tàn phá các quốc gia, tiêu diệt bao 
thế hệ, và tạo ra đau khổ vô hạn cho con người vì họ tham lam tìm kiếm 
quyền lực. Các quyết định của họ được minh chứng là sai lầm không chỉ vì 
đường lối của họ bao gồm những lỗi lầm lớn, mà còn vì họ chẳng bao giờ 
tìm thấy hạnh phúc mà họ chạy đuổi theo một cách vô vọng. 


Hơn nữa, những hành động bất thiện, vô ích xuất phát từ lòng tham mù 
quáng càng minh chứng cho lời dạy của đức Phật rằng, một quyết định bị 
thúc đây bởi lòng tham không thể là quyết định khôn ngoan. Ngài Ananda 
đã nhận xét, “Lòng tham vô hạn khiến tâm mù quáng, che mờ tầm nhìn và 
làm cạn kiệt trí tuệ”. Do đó, người tham lam “tạo ra các hành động bất thiện 
qua ý nghĩ, lời nói, và việc làm”. Những hành động này tạo ra “ảnh hưởng 
tai hại cho bản thân, cho người hay cho cả hai”.'”” Những hậu quả tai hại do 
quyết định vì lòng tham khăắng định sự vắng mặt của trí tuệ trong khi quyết 
định. 


Nói chung, đức Phật đã giải thích rõ ràng lòng tham, khuynh hướng nội tại 
thiếu kiềm chế, thiếu kiểm soát, để thỏa mãn dục lạc và quyên lực, lôi kéo 
con người vào những quyết định dại dột như thế nào. Mù quáng bởi lòng 
ham muốn vô độ đề thỏa mãn bản thân, và đề tìm danh vọng trong xã hội, 
những người tham lam thường lấy sai làm đúng. Do đó, họ tự khiến bản thân 
có những quyết định thiếu lý trí. Sự thiếu hiệu quả và những mối đe dọa 
trong hành động của họ là chứng cứ của sự thiếu khôn ngoan trong quyết 
định của họ. 


Sân làm cạn kiệt trí tuệ trong quyết định như thế nào? Đức Phật sử dụng 
những từ như đosa (căm thù, ác ý), kođha (giận dữ), „2anaha (hận thù, ác ý, 
thù hẳn), và zghaía (sự gây hại) đề nói về trạng thái tỉnh thần này. Tất cả các 
từ đều chỉ cho sự biểu hiện đa dạng của một bản tính duy nhất của con 
người: bản năng và nỗ lực để loại bỏ bất cứ điều gì đem lại sự thất vọng, bất 
như ý. Đức Phật đã giải thích việc quyết định dựa trên bản tính tai hại này sẽ 
không thể phản ảnh trí tuệ của ta như thế nào. 


Đức Phật đã chỉ cho ta thấy sự liên quan chặt chẽ giữa tham và sân — cả hai 
có chiều hướng làm cho ta quyết định thiếu sáng suốt như nhau. Khi tâm 
tham khởi lên, thì sân cũng có mặt để làm suy giảm sự phán đoán sáng suốt 
của ta. Cả hai tham và sân đều khiến tâm trở nên mù quáng đề nó không còn 
biết phân biệt lợi hại. Cả hai đều kích động ta có những hành động đem lại 
khổ đau. Cả hai cùng ngăn trở sự sáng suốt trong việc quyết định của ta. 


Ngoài việc song hành với tham, sân cũng có những ảnh hưởng tai hại riêng 
đối với việc quyết định của ta dưới nhiều hình thức. Tư tưởng sân hận, hay 
ác ý thường gieo vào đầu ta những ý nghĩ Sa1 lệch, khiến ta nghĩ rằng hành 
động trả đũa dựa trên lòng thù hận có thể giải quyết vấn đề và giải tỏa Xung 
đột. Dựa trên nhận định sai lầm này, những người đối nghịch nhau tiếp tục 
tìm phương cách tốt nhất để gây tổn thương cho đối phương. Những hành 
động như thế chỉ làm cho chuyện đã xấu, còn xấu thêm. 


Đức Phật dạy, “Hận thù không thể thắng hận thù”.'”” Đề làm sáng tỏ chân lý 
này, đức Phật đã kể câu chuyện ngụ ngôn, qua đó, Ngài chỉ cho ta thấy 
những cuộc xung đột thường tích tụ và gia tăng sự tàn phá khi ta giải quyết 
mâu thuẫn băng những quyết định dựa trên lòng hận thù. ”” 


Quan niệm của đức Phật đối với chiến tranh đã cũng cô thêm sự khẳng định 
của Ngài rằng quyết định dựa trên lòng thù hận chỉ mang lại những ảnh 
hưởng xâu, do, đó không chứa đựng bắt cứ lý lẽ nào. ”” Các chiến binh thuộc 
hai vương quốc Sakiya và Koliya quyết định đánh nhau để giải quyết sự 
tranh cãi vê nguôn nước uông. Đức Phật đã khuyên can hai thị tộc ngừng 
giao tranh. Đức Phật đã nói rõ rằng vấn đề không thể được giải quyết bằng 
giao tranh mà phải bằng cách chia sẻ : nguồn nước để cả hai bên đều được hài 
lòng. Nói cách khác, đức Phật cho rằng những ý nghĩ sân hận và thù hẳn là 
động lực nội tại trực tiếp gây ra giao tranh, sẽ tạo khổ đau cho cả đôi bên, 
khiến họ mất phương hướng và không thể nào có những quyết định hợp lý. 


Sự diễn tả đầy thi vị của đức Phật về các phản ứng nơi thân và tâm của một 
người đang sân, là thí dụ tôt nhât đê thây răng việc quyêt định khi sân hận sẽ 
tác hại đên trí tuệ của ta như thê nào. 

Ta nói cho những ai, khi đang sân hận, tạo ra 

Những hành động bắt công gây đau khổ. 

Hãy lắng nghe! 

Người đang sán, luôn khó chịu, 

Sống trong bắt hạnh hoàn toàn. 


Được lợi ích, lại cho răng vô ích; 


Gây khổ đau qua lời nói, việc làm, 

Cuối cùng tài sản cũng tiêu tan. 

Bị nhiễm độc bởi lòng sân hán, 

Hắn đáng hồ thẹn làm sao! 

Thân quyến, bằng hữu, và đối tác 

Tất cả đều xa lánh kẻ cuông sân. 

Sân làm mất mát; sân đốt tâm tư, 

Người ngoài không biết, sợ hãi riêng mình. 
Do sân, kẻ ấy không biết điều lợi ích; 

Do sân, kẻ ấy tăm tôi vô cùng. 

Đắm chìm trong cái xấu, lại tưởng rằng là tốt 
Rôi kẻ ấy sẽ khổ đau tựa chìm trong biển lửa. 
Không biết hổ thẹn, không sợ làm điều ác; 

Thì ai kính phục nữa bao giờ. 

Khi sôi tràn lứa hán, 

Thì còn gì an ổn bên trong. 

Lông sân hận, tạo tội giết mẹ cha; 

Lòng sân hận, giết cả bậc thánh, kể gì ai khác. 
Kẻ sân hận có thể giết mẹ cha, 

Người ban cuộc sống và dưỡng nuôi kẻ ấy cả đời! 


Bản thân ai cũng yêu mình nhát, 


nhưng khi sân trào 


Ta giết cả thân ta. '?° 

Bài thơ này nhân mạnh rằng sân hận có thê chế ngự lý trí, đưa ta đến những 
hành vi ngông cuồng. Do sân hận, ta dùng lời thô lỗ, tỏ ra không biết xấu hồ 
hoặc sợ hãi khi làm những điều càn quấy. Buôn thay, sân hận khiến ta rơi 
vào mù quáng, nó xui khiến ta tước đoạt mạng sống của người thân hoặc của 
tha nhân. Sân còn có thể khiến ta mù quáng đến độ tự kết liễu đời mình, vật 
sở hữu mà ta yêu quý nhất. Tóm lại, với sân không thể có sự sáng suốt khi 
quyết định, vì sức mạnh không thể chế ngự được của sân có thể biến một 
người bình thường trở thành một kẻ cuồng điên. 


Rõ ràng, sân hận, ác ý, thù hẳn, oán giận, vân vân, đều đưa ta đến sự quyết 
định thiếu sáng suốt. Sân đi kèm với tham, càng làm tăng thêm sự suy yếu 
của các quyết định. Tư tưởng sân hận tạo ra ảo tưởng răng ta có thể giải 
quyết các vấn đề bằng bạo lực. Thêm nữa, trạng thái tỉnh thần mắt quân bình 
này khiến ta hoang mang, lôi kéo ta vào một kết luận hoàn toàn phi lý. Trạng 
thái tỉnh thần hoang mang, lộn xộn này cho ta thấy rõ rằng sân có thể tiêu 
diệt sự sáng suốt trong quyết định. 


-—-Oo0O--- 


2. KHÔNG CÓ ĐỘNG CƠ BÁT THIỆN THÌ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG 
THÊ SAI LÂM 


Đức Phật dạy răng khi không có động cơ bắt thiện thì ta dễ có quyết 
định đầy trí tuệ. Quy trình này bao gồm hai giai đoạn. Thứ nhất, trước khi 
quyết định, chúng ta phải nỗ lực giữ cho tâm không bị tham, sân, si chế 
ngự. Kế đến, chúng ta cần tự thuyết phục bản thân đề thay thế các động cơ 
bất thiện băng những ý nghĩ thiện. Trong chương trước, chúng ta đã bàn 
nhiều về si, nên ở đây chúng ta sẽ làm rõ hơn sự liên hệ giữa các quyết định 
sáng suốt và sự văng mặt của tham và sân. 


Làm thể nào vô tham có thể giúp ta quyết định đúng. Chúng ta đã thấy tham 
khiến ta quyết định sai lầm như thế nào. Với ham muốn thỏa mãn bản thân, 
tham khiến ta mù quáng và đi đến những kết luận phi lý, bất thiện. Ngược 
lại, vô tham giúp tâm trí trở nên sáng tỏ, dọn đường cho “vô số ảnh hưởng 
tốt đẹp”. ”” 


Như ngài Ananda đã dạy, vô tham tạo cho tâm tĩnh lặng, gìn giữ giới đức 
cho cá nhân, và nâng cao khả năng phân biệt hành động tốt xấu.””” Trong 
phạm vi này, tâm vô tham đã thiệt lập một nên tảng cho những quyết định 
hợp lý. 


Nhiều bản kinh đều nhẫn mạnh rằng tâm tĩnh lặng là nền tảng cho trí 
tuệ. Trong khi tham và sân làm phát sinh thêm ham muốn, giống như lòng 
tham vô độ của một vị vua thích xâm chiếm nhiều lãnh thổ vượt bờ đại 
dương,”” thì lòng tham được chế ngự đem lại tâm an bình. Trạng thái tâm 
vô tham là biểu hiện không thê nhằm lẫn của khả năng quyết định hợp lý. 


Hai đặc tính của tâm vô tham, góp phần mang lại an lạc cho tâm. Trước hết, 
sự đau khổ nội tâm hoặc trạng thái tâm sân, bạn đồng hành của tâm tham 
ham muốn, không còn làm phiền não ta. Kế đến, sự chán nản, thất vọng, dấu 
hiệu của lòng ham muốn dục lạc một cách vô vọng, không còn tiếp tục làm 
tôn thương ta. Nhờ đó, an lạc trụ lại nơi tâm, làm cho khả năng quyết định 
điều gì có ích lợi cho bản thân và cho người khác được dễ dàng hơn. “"” 


Đoạn trích dẫn từ giáo lý của đức Phật dưới đây cho ta thấy một khía cạnh 
khác của trí tuệ đã được phát huy trong tâm vô tham. Một tâm thức như thê 
sẽ giúp ta sử dụng uy lực xã hội và chính trị một cách thích hợp: 


Giải thoát khỏi tham, xa lìa tham, và không phiên não bởi tham, do vậy, kẻ 
có quyên lực sẽ không còn tạo ra khô đau phi lý cho người khác băng hình 


z ` . À z sỉ LUờNGG 2 ~ z x ^„ 203 
thức trừng phạt, giam cám, phá hoại tải sản, cưỡng bức hoặc trục xuất. 


Những lời nói này chủ yếu mang thông điệp của sự giải thoát. Khi tâm tham 
bị chê ngự, lòng kính ngưỡng giới đức - dâu hiệu của trí tuệ - bắt đâu tỏa 
sáng trong nội tâm. 


Tâm vô tham có thể mang đến cho ta khả năng phân biệt lợi hại là khả năng 
dễ nhận biết nhất. Tóm lại, “Với vô tham, ta biết điều gì có lợi cho bản thân, 
điều gì có lợi cho tha nhân, và điều gì có lợi cho cả đôi bên”.“° 

Làm thể nào tâm vô sân có thể giúp ta quyết định sáng suốt. Như đã nói 
trước đây, đức Phật dạy rằng cả tham và sân liên kết với nhau để tạo ảnh 
hưởng xấu đến quyết định của ta. Chúng ráo riết đè nén lý trí của ta, do đó 
ngăn trở chúng ta hành động sáng suốt. Ngược lại, vô tham và vô si kết hợp 
sẽ góp phần mang lại những quyết định sáng suốt. 


Đức Phật đã nhiều lần giải thích về vẫn đề này. Giống như tâm vô tham, vô 
si cũng khiến tâm được sáng suốt và gieo trồng giới đức trong tâm. Tâm 
thức đó sẽ cải thiện khả năng quyết định hợp lý của ta. Theo định nghĩa của 
đức Phật, tham và sân, là hai năng lực tiêu cực mạnh mẽ nhất trong tâm thức 
con người. Chúng che khuất tầm nhìn và nhiễu loạn sự phán đoán của 
ta. Khi hai năng lực này không còn chế ngự được tâm, ta sẽ lại có cái nhìn 
sáng suốt, và có thể suy nghĩ thấu tình đạt lý như xưa. 


Theo đức Phật, diệt trừ được tâm sân đích thực là một thành tựu to tát nhất 
của con người. Không bị ô nhiễm bởi sân, quyết định của ta sẽ hợp lý hơn, 
sáng suốt hơn. Tóm lại, những ý nghĩ tham lam và sân hận phác họa ra một 
hình ảnh lệch lạc về các ảnh hưởng có lợi hoặc có hại của sự quyết định. 


Câu “sự văng mặt của sân”, dĩ nhiên, không có nghĩa là chúng ta đòi hỏi tâm 
thức phải “trống rỗng” khi quyết định. Đúng hơn, câu này có nghĩa rằng sự 
có mặt của từ bi và tình thương là những điều kiện cần có cho một quyết 
định hợp lý. Sự vắng mặt của sân (thí dụ, giận đữ, thù hăn, oán hận) không 
có nghĩa là tâm trống vắng: thay vào đó, tâm để cho tình thương yêu, lòng bi 
mẫn được tràn đây, lấp kín chỗ trống. Vì vậy, khi các ý nghĩ sân hận không 
còn, thì tình thương yêu sẽ thế chỗ đề giúp ta đánh giá quyết định trước mắt. 


Tình thương hỗ trợ mạnh mẽ cho những quyết định sáng suốt như thế 
nào? Không nên nghĩ là vì tình thương yêu mà ta phải quên lợi ích của bản 
thân và chỉ hết sức chú ý đến phúc lợi của người khác như là tiêu chuẩn để 
có những quyết định hợp lý. 


Trái lại, đức Phật khuyên ta không nên bỏ qua phúc lợi của mình: thật ra, 
thương yêu bản thân và có lòng tự trọng cũng là một phần quan trọng của 
tỉnh thương yêu. Sự phát khởi của những tình cảm nảy trong tiền trình quyết 
định thể hiện một sự đánh giá công bình và hợp lý vê những ích lợi mà một 
quyết định có thể mang đến cho bản thân và cho những người liên quan. 


-—-o00--- 


3. KÉT QUÁ CỦA QUYẾT ĐỊNH SẼ CHỨNG TỎ LÀ NÓ SAI HAY 
ĐÚNG 


Đức Phật luôn nhắn mạnh rằng, trước khi xác định một quyết định là 
đúng hay sal, quyết định ây cân phải được đánh giá trong giới hạn của những 


hậu quả có thể xảy ra. Điều quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm ở đây là nếu 
chỉ có động cơ chính đáng thì chưa đủ để đảm bảo một quyết định hoàn toàn 
đúng. Ngoài việc đảm bảo ta có một động cơ trong sạch, ta còn phải cân 
nhắc đến những hậu quả có thể xảy ra của một quyết định. 


Dĩ nhiên, việc làm giảm tham sân, và vun trồng tình thương sẽ là nền tảng 
cho sự phán đoán sáng suốt. Tuy nhiên, đức Phật vẫn nhắc nhở rằng chúng 
ta cần phải tập thiết lập sự tranh luận có lý lẽ dựa trên nền tảng đó, để có thể 
đạt đến một kết luận hợp lý. 


Một số kinh đã giải thích ý của đức Phật khi nói, “đánh giá hành động dựa 
theo hậu quả của nó”. Đê hoàn tât trọn vẹn sự đánh giá này, trước hệt chúng 
ta cân trả lời ba câu hỏi sau đây một cách cân thận: 


Quyết định này có mang lợi ích đến cho bản thân không (ata samhita)? 


Quyết định này có mang lợi ích đến cho những người có liên quan không 
(parattha samhita)? 


Quyết định này có mang lợi ích đến cho bản thân và cho những người có 
liên quan không (ubhayattha samhita)? “°° 


Trước đây chúng ta đã nói đến sự khăng định của đức Phật rằng ta không 
nên coi nhẹ lợi ích của bản thân. Khi khuyến khích các đệ tử của Ngài có 
những quyết định mang lại lợi ích cho bản thân, đức Phật ngụ ý rằng ta cần 
phải quan tâm đến hạnh phúc và sự thành công của bản thân. Tuy nhiên, 
quyết định chỉ để mang lại lợi ích cho một bên thì không thể chấp nhận 
được. Theo đức Phật, một quyết định không chỉ cần mang lại lợi ích cho 
người quyết định mà cả những người liên quan. 


Chúng ta cũng thấy răng một quyết định mang lại lợi ích không phải lúc nào 
cũng mang lại hạnh phúc. Tương tự, một quyết định mang lại hạnh phúc 
nhất thời có thể không lợi ích chút nào cả. Bởi thế, điều quan trọng là nên có 
sự cân nhắc, đánh giá giữa lợi ích và hạnh phúc mà một quyết định có thể 
mang lại. Vì dù đức Phật xem lợi ích cá nhân như là một ảnh hưởng tích cực 
trong việc quyết định, Ngài không bao giờ chấp nhận nó là tiêu chuẩn duy 
nhât. 


Những hình thức cực đoan của tính ích kỷ hay tính vị tha đều cản trở sự 
đánh giá sáng suôt. Trái lại, sự điêu độ, cân băng sẽ dọn đường cho trí tuệ. 


-—-o0O--- 


4. HỌC HỎI CÁC QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI TRÍ GIÚP TA CÓ 
QUYÉT ĐỊNH CHÍNH XÁC 


Đức Phật cũng giải thích rằng sự khích lệ từ các vị thiện tri thức 
(vinnu-pasaffha) và sự bác bỏ hoặc khiển trách từ các vị thánh thiện 
(vinmugarahita) là những công cụ quan trọng để ta đánh giá sự sáng suốt của 
một quyết định.” Đức Phật khăng định rằng chúng ta cần áp dụng tiêu 
chuẩn này khi quyết định buông bỏ điều gì hoặc “chấp nhận và lãnh hậu 


Z. 33 


quả. 


Câu hỏi quan trọng là, “Ai là người được coi là thiện tri thức?” Nói ngăn 
gọn là bất cứ ai có khả năng lý luận sáng suốt và chế ngự được tham và sân 
là các bậc thiện tri thức. Những người có tri thức chuyên ngành là những học 
giả. Tuy nhiên, điều quan trọng là nêu những người có học thức nhưng thiếu 
trí tuệ, thì việc nghe theo ý kiến của người ấy có thể khiến ta có những quyết 
định thiếu sáng suốt. Người xứng đáng để ta dựa vào khi quyết định, phải là 
người sở hữu kiến thức và trí tuệ. 


Tóm tắt 


Nói chung, đức Phật — sau khi bác bỏ sự tranh luận ngụy biện — đã hướng ta 
đến sự tự do để đánh giá một cách hợp lý khi quyết định. Việc đánh giá đúng 
vỀ mục đích và hậu quả có thể xảy ra từ một quyết định, lót đường cho 
chúng ta tiễn đến những quyết định có lý lẽ nhất. Quan tâm đến ý kiến của 
các bậc thiện tri thức cũng giúp ta dễ có quyết định chính xác. 


Câu “chủ nghĩa nhân bản thực dụng”, nhắm đến sự lợi ích thiết thực của 
một quyết định đổi với mọi người có liên quan, đã tổng kết các quan điểm 
của đức Phật trong việc quyết định. Khi đánh giá hiệu quả của một quyết 
định, chúng ta cần phải cân nhắc về lợi ích cá nhân cũng như lợi ích của 
những người liên quan. Suy cho cùng, ta (hay bắt cứ ai) đêu có quyên quyết 
định tối hậu; nhưng ta cũng phải lãnh trách nhiệm về hậu quả của quyết 
định đỏ. 


-—-o0O--- 


CHƯƠNG 12 - NHỮNG ĐIÊU KHÔNG NÊN LÀM 


Lời nói và hành động có giới hạnh 
x ". " -7 `.* ~ 207 
Là phước báu của người cư sĩ. 


(Kinh Tập) 


Trong hai chương trước, đức Phật đã giới thiệu toàn bộ tiêu chuẩn để 
đánh giá các quyết định. Dựa trên cùng tiêu chuẩn đó, đức Phật liệt kê tám 
hành động bất hảo sau đây mà chúng ta cần phải tránh. Trong chương này 
chúng ta sẽ triển khai xem làm thế nảo để tránh bị các hành động bản năng 
này điều khiễn vì chúng rất dễ mang lại khổ đau. 


Nói chung, có năm thói quen chánh cần phải tránh, đã được phân loại trong 
Ngũ Giới. Nhiều người nghĩ rằng Ngũ Giới là những luật lệ đơn giản, rõ 
ràng, nhưng khắt khe. Tuy vậy, khi quan sát kỹ giáo lý quan trọng nảy của 
đức Phật, chúng ta thấy răng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Ngũ 
Giới thường không giống theo cách ta hiểu, vì trong bảng giải thích bằng 
tiếng Pali, mỗi giới không được trình bày rõ ràng lắm. Chúng ta sẽ làm sáng 
tỏ những điều đức Phật dạy về Ngũ Giới, nhưng trước hết, chúng ta hãy 
phân tách từng điều lệ trong tám điều theo thứ tự. 


-—-o00--- 
1. KHÔNG SÁT HẠI 


Đức Phật luôn dạy chúng ta tránh tước đoạt mạng sống. Chính xác, 
hành động này được hiểu như là tắn công bất cứ sinh vật nào — bằng vũ khí 
hay sức mạnh cơ bắp. Giới luật đầu tiên trong Ngũ giới bao gồm cả việc giết 
người và thú. 


Lời dạy này có một vị trí quan trọng trong giáo lý của đức Phật vì Ngài đã 
kêu gọi chúng ta phải tôn trọng sự sống. Đối với đức Phật, bất cứ sự sống 
nào cũng đáng được coi trọng, nhất là của người và thú vật. Dĩ nhiên, cuộc 
sống phải dựa vào sự sống để tồn tại, nhưng đức Phật không bao giờ cho 
phép việc diệt hại bừa bãi sự sông. 


Những hình thức sát hại nào được bao gồm trong giới này? Nghiên cứu kỹ 
kinh tạng cho ta thấy “hủy diệt sự sống” bao gồm các hình thức sát hại sau 
đây. 


Theo đức Phật, giết người là một hành động hủy diệt sự sông. Không thể 
chối cãi điều đó. Đức Phật không bao giờ cho phép cá nhân hay tập thể sát 
hại kẻ khác. Ngài nói, “Ta bảo vệ sự sống của mình, thì người khác cũng 
quý trọng sự sông, tránh né cái chết, và tìm kiếm hạnh phúc. Vậy tại sao ta 
lại giết nhau?” ”“3 Với thái độ này, đức Phật luôn thuyết phục tăng đoàn của 
Ngài tôn trọng đồng loại, và không bao giờ nên tước đoạt mạng sông của 
họ. 


Việc đức Phật phản đối hành động giết người dựa trên nhiều yếu tố. Trước 
hết là vì đức Phật quý trọng mạng sống con người hơn tất cả mọi thứ. Ngài 

nói: “Được sinh ra làm người là một cơ hội hiếm có”.””” Trong giáo lý của 
Am Phật, mạng sống con người luôn được đề cao vì chỉ có con người mới có 
thể đạt được Niết Bàn, mức độ cao nhất của sự phát triển nội tâm. Kế đến, 
triết lý của đức Phật cũng không bao giờ chấp nhận cho hành động sát hại, vì 
nó tạo ra sự sợ hãi và đau đớn. Dựa trên hai yếu tố này, đức Phật tuyên bồ rõ 
ràng hành động giết người có nghĩa là hủy diệt sự sống. 


Tự tử, theo đức Phật, là một biểu hiện khác của việc hủy diệt sự sông. Ngài 
không tin rằng tự tử là giải đáp cho những vấn đề của con người. Trong các 
bài giảng, đức Phật thường nhắn mạnh đến nghiệp quả của các nỗ lực của 
con người. Được có thân người với bao tiềm năng to tát, chúng ta không 
được chạy trốn các vẫn đề, mà phải đối mặt với chúng. Tự tử là hành động 
chối bỏ tiềm năng to lớn mà chỉ có con người mới được sở hữu. 


Đức Phật là một trong những người đầu tiên chống đối việc tự tử. Quan 
trọng hơn nữa, Ngài còn có thể là người đầu tiên ngăn ngửa việc tự tử bằng 
sự can thiệp tràn đầy lòng bi mẫn. Khi Rajjumala, một đây tớ gái, muốn tự 
tử, đức Phật đã sẵn lòng giúp đỡ cô. Cô gái kế với đức Phật răng cô đã mất 
lòng tin nơi cuộc sông vì cô luôn bị chủ hành hạ. Đức Phật an ủi cô gái, và 
đến nói chuyện với người chủ của cô. Ngài biết được cô gái đã bị đối xử như 
nô lệ. Đức Phật kiên nhẫn thuyết phục bà chủ nhận Rajjumala làm con 


nuÔI. si 


Đức Phật xác nhận răng khuynh hướng tự tử là một trạng thái tỉnh thần mất 
quân bình. Ngài nói, “BỊ thúc đây bởi ảo tưởng (éwwcch7/a), con người tự sắt 


bằng dao kiếm, uống thuốc độc, treo cô, hay nhảy xuống vực sâu”.”'" Người 


có hành động tự tử thiếu sự phán đoán sáng SuỐt. Trong những lúc nội tâm 
bị xáo trộn, ta cần phải phấn đấu để hành động sáng suốt, hơn là tước đoạt 
mạng sông của mình. 


Tuy nhiên trong kinh tạng có kế hai trường hợp đặc biệt ngoại lệ.”'” Đức 
Phật đã không trách hai vị đệ tử xuất gia của Ngài khi họ tìm đến cái chết, vì 
họ mắc những chứng bệnh nan y và phải chịu đau đớn cùng tột. Hai thí dụ 
này cho ta thấy cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng cơ bản là đức 
Phật không bao giờ khuyến khích hành động tự tử như là một giải pháp cho 
những xung đột và vấn đề nội tâm của một con người. Tự tử hầu trốn tránh 
vấn đề là hành động hủy diệt sự sống. 


Theo đức Phật, việc giải trí bằng săn bắn, cũng bị coi là hành vi tước đoạt 
mạng sông. Đức Phật từ bi không bao giờ chấp nhận việc ta bảy tỏ niềm vui 
khi nhìn thấy một con vật đang đau đớn. Ngày nọ, trên đường đến thành 
Savatthi, đức Phật nhìn thấy đám trẻ đang hành hạ một con rắn. Ngài nhận 
thấy động cơ đàng sau hành động tàn nhẫn của đám trẻ là tìm sự vui thú khi 
nhìn thấy con răn đau đớn. Ngài giúp đám trẻ hiểu rõ về tính độc ác trong 
hành động đó. 


Đức Phật đã làm rõ quan điểm của mình khi nói rằng, “Những kẻ lẫy giết hại 
thú vật làm vui sẽ không bao giờ được hạnh phúc.” “5 


Theo đức Phật, việc cúng tế thú vật cũng là hành động tước đoạt mạng 
sông. Giết thú vật để cúng tế thần thánh là một nghi lễ phố biến trong thời 
đức Phật. Trong những buổi tế thần này, các con thú bị cột hay bị treo trong 
suốt thời gian buổi lễ diễn ra trước khi bị giết. Rất nhiều kinh điển cho thấy 
đức Phật hoàn toản chống đối các nghi thức này. 


Trong kinh Kuadama ”'', đức Phật trích dẫn một chuyện ngụ ngôn để nhắn 
mạnh đến sự vô ích và tàn ác trong việc giết thú vật tế thần. Ngài nhận thấy 
rằng vua Mahavijita đã có một buổi tế thần long trọng mà không vấy một 
giọt máu nào. Đức Phật nói, “Trong buổi tế thần đó, không có một con trâu, 
đê, gà, chim, hoặc heo bị sát hại. Với bơ, dầu, sữa, mật và đường, nhà vua 
cũng đã có phước báu đầy đủ từ các vị thần”. Kế cả những người hầu của 
vua Mahavijita “cũng tiếp tục làm nhiệm vụ của họ mà không rơi giọt nước 
mắt nào” vì không có con thú nào bị giết cả. 


Đức Phật đã xác nhận rõ răng việc giết thú vật trong các nghi lễ vừa lãng 
phí, vừa là một minh họa cho lòng ác độc của con người. 


Giết thịt để ăn thì thế nào? 


Một trong những vấn đề tranh cãi triền miên về đạo đức con người, là nếu 
giết thịt để ăn thì có được chấp nhận không. Ngày càng có nhiều người 
khăng định răng thú vật không phải là nguồn thức ăn cho con người. Chúng 
ta sẽ thấy quan điểm của đức Phật đối với vấn đề gây tranh cãi này rất lý thú 
và hữu ích. 


Quan điểm của đức Phật về việc ăn thịt thú vật rõ ràng là dựa vào nhiều yếu 
tố quan trọng khác. Ngài cho phép các vị tỳ kheo có thê tiếp nhận thịt, cá 
nếu họ không chứng kiến con vật bị giết cho họ ăn. Điều quan trọng là các vị 
tỳ kheo không bao giờ tự sửa soạn bữa ăn cho mình. Mỗi ngày một lần họ 
mang bình bát đi từng nhà để khát thực. Họ phải tiếp nhận bắt cứ thức ăn gì 
cúng dường cho họ, thường là một phần thức ăn của gia đình đã tự nấu. 


Vào thời đó có rất nhiều thú rừng và dân số quá thưa thớt, nên con người 
trong xã hội đó ăn chủ yếu là thịt. Các vị tỳ kheo không có sự chọn lựa nào 
ngoài việc phải ăn những gì được cúng dường. Thí dụ này gợi ý rằng con 
người có thể dựa vảo thịt thú vật để sống khi họ không có chọn lựa nào 
khác. 


Một bài kinh quan trọng trong 7ăng Chỉ Bộ xác nhận quan điểm này của đức 
Phật. Trong bài kinh đó Ngài khuyên các đệ tử tại gia tránh dựa vào nguồn 
thịt thú vật nếu họ có sức khỏe (viiya).ˆ'” Điều này dường như muốn nói 
rằng nếu người có đủ sức khỏe để làm việc thì cần tham gia vào nông 
nghiệp, hơn là sử dụng những phương thức dễ dàng như giết thú nuôi trong 
nhà hoặc bẫy thú hoang để ăn. Dĩ nhiên, không phải ai cũng cần trở thành 
nông gia — nhưng ta có thể sử dụng sức mạnh của mình để làm bất cứ công 
việc gì phù hợp giúp ta có phương tiện mua hoặc trao đổi các sản phẩm mà 
nhà nông thu hoạch được. 


Như vậy một người bệnh, không tự lực được có thể làm bẫy để bắt thú 
hoang; nhưng sau khi khỏe lại, người ấy cần phải trở lại với nghề trồng trọt, 
hay những nghề tương tự. Trong trường hợp bình thường, dùng súc vật. làm 
nguồn thức ăn là sai, nhưng trong những hoàn cảnh bất khả kháng, mỗi cá 
nhân có thể quyết định khác đi. 


Đức Phật kế trường hợp người thiếu sức khỏe thì có lý do để có thể ăn thịt 
thú vật, điều đó đúng trong xã hội của thời đức Phật. Tuy nhiên, cũng có 
những hoàn cảnh và xã hội buộc người ta phải sinh sống bằng thịt thú 
vật. Thí dụ, những người sông gần Bắc Cực, không thể tìm được bất cứ thu 
hoạch nông nghiệp nào để sinh sống. Kết quả là họ đành phải giết và ăn thịt 
thú để sống còn. Đức Phật cũng chấp nhận răng trong trường hợp khó khăn, 
không thể tìm ra sản phẩm nông nghiệp thì ta có thể sống bằng thịt thú còn 
hơn là bị chết đói. 


Tuy vậy, đức Phật dạy ta không nên giết thú vật đề lẫy thịt hoặc mua thịt thú 
khi các loại thực phẩm khác thì tràn đầy. Theo đức Phật, việc tham ăn thịt 
thú khiến người ta thích giết hại, nhất là khi họ có thể kiếm được bao thức ăn 
bồ dưỡng khác bằng những phương cách vô hại. 


-—-o00--- 
2. KHÔNG LÁY CỦA KHÔNG CHO 


Trong Ngũ Giới, thói quen không nên làm kế tiếp là øđinna + adana 
veramani, nghĩa đen là, “không nên lấy của không cho”, không trộm 
cắp. Tuy nhiên cụm từ Pali này có ý nghĩa rộng rãi hơn định nghĩa theo lệ 
thường này. 


Hợp từ ađinna + adana bao gôm sự hôi lộ, ăn trộm, ăn cướp, xâm chiêm đât 
đai, cưỡng đoạt nhà cửa, lừa đảo, hoặc bât cứ mánh khóe nào đê có tiên, của 
cải, hay lợi lộc. 


Đức Phật quan sát thấy nhiều hình thái “lẫy của không cho” rất thịnh hành 
trong xã hội thời đó. Người giúp việc ăn cắp tiền hoặc lấy đồ đạc của gia 
chủ. Vợ dối gạt chồng để đoạt lấy gia tài. Các băng đảng cướp bóc thôn làng 
và thị thành. Nhà buôn lường gạt khách hàng, thổ phỉ chặn đường cướp 
khách vãng lai, những kẻ muốn mau giàu nhận hối lộ. Rõ ràng là tất cả các 
hình thức chiếm đoạt sai trái như thế đều bao gồm trong những điều không 
nên làm. 


Đặc tính của hành vi sai trái này là “lấy của không cho bằng cách trộm 
cắp”.”'* Hiển nhiên là đức Phật khuyên các đệ tử của mình kiềm chế không 
sử dụng các biện pháp như gian dôi, tham nhũng, hay cưỡng đoạt tài sản đê 


làm giàu. 


-—-o00--- 
3. KHÔNG TÀ DÂM 


Lời khuyên kế tiếp của đức Phật với hàng đệ tử tại gia là tránh sự tà dâm 
(kamesu micchacara veramani). Kamesu có nghĩa “bất cứ hình thức 
thỏa mãn nhục dục nào”. Mcchacara là một từ ghép có nghĩa “hạnh vi bất 
hảo”. Lời khuyên này nhằm hướng dẫn con người thỏa mãn sắc dục như thế 
nào để điều đó không trở thành là một vẫn đề cho họ và người xung quanh. 


Như đã nói trước đây, đức Phật nhìn nhận răng tính dục là một bản năng 
mạnh mẽ nơi con người. Ngài bảo cả đàn ông lẫn đàn bà đều chỉ thấy sắc, 
thính, hương, hoặc xúc chạm của người mình yêu thích là hấp dẫn hơn 
cả.ˆ'” Bản năng thỏa mãn tình dục của con người quá mạnh mẽ, nên đức 
Phật ban những lời khuyên để hàng đệ tử tại gia có thể kiềm chế dục vọng 
của họ. 


Dưới đây chúng ta sẽ nói qua những hoạt động tình dục mà đức Phật khuyên 
ta nên tránh. 


Không chung thúy 


Trong kinh Sigalovada, đức Phật dạy rằng trong một mối liên hệ gắn bó, cả 
hai người đêu phải làm tròn bôn phận và trách nhiệm đôi với nhau. Và cả hai 
cân tránh tìm kiêm những môi quan hệ khác. 


Tuy vậy, sự trung thành đối với nhau đó dường như còn tùy điều kiện. 
Không phải khi đã bắt đầu có mối liên hệ gắn bó với nhau là người nam hay 
người nữ đó đã được định đoạt là phải tùy thuộc vào nhau mãi mãi. Sự vô 
trách nhiệm, thiếu chung thủy và không làm tròn bốn phận của một đối 
tượng, cho phép người kia chấm dứt mối liên hệ và tìm đối tượng khác. Câu 
nói sau đây của đức Phật hỗ trợ cho ý tưởng này: 


Người vợ không nên xem thường [na atimannati] một người chồng nhiệt 

tình, phân đáu [đê thành đạt], thỏa mãn nhu câu của vợ, và luôn chăm sóc 
`1. 21Ê 

vợ mình. 


Câu này cho ta thấy sự gắn bó cần được hỗ tương. Trong xã hội thời đức 
Phật, đàn ông có trách nhiệm tạo ra của cải. Đức Phật khuyên họ phải siêng 


năng và phân đâu đê thành công. Họ cũng phải sử dụng tiên của đê chăm sóc 
và cung câp tiện nghi cho vợ con. Người vợ không được xem thường một 
người chông có trách nhiệm như thê. 


Điều đó cũng có nghĩa là người vợ có quyền xem thường một người chồng 
bê tha, không có chí phấn đấu để thành công, lãng phí thời gian, và bỏ bê 
bốn phận đối với vợ. Người vợ có quyền tự do tìm một người bạn đời khác 
trong trường hợp người chồng quá thiếu trách nhiệm đối với vợ và gia đình. 


Dĩ nhiên, không phải là đức Phật khuyên người chồng hay vợ có thể tìm 
kiếm những mối quan hệ ngoài hôn nhân khi người phối ngẫu không làm 
tròn trách nhiệm. Mà đức Phật muốn nhắc nhở răng việc tìm một đối tượng 
có trách nhiệm vẫn tốt hơn là trung thành với một người vô trách 
nhiệm. Đức Phật cho cả người nam lẫn người nữ, quyền tự do rời bỏ một 
người vô trách nhiệm và lựa chọn người tốt hơn. 


Tuy nhiên, đức Phật vẫn khắng định răng, khi người vợ hay chồng có trách 
nhiệm và chung thủy, thì người phối ngẫu phải hết lòng duy trì mối quan hệ 
đó. Theo đức Phật, nếu quan hệ với người khác ngoài vợ hay chồng mình là 
đã phạm vào giới tà dâm. 


Dụ dỗ 


Đức Phật cũng xác định sự dụ dỗ — gạ gẫm liên hệ tình dục bằng sự gian trá, 
hứa suông, và những đòi hỏi tình dục vô lý — là một hình thức của tà 
dâm. Trong kinh eludvareyya, đức Phật khuyên các đệ tử tại gia tránh dụ 
dỗ, rù quyền, đó cũng là một nỗ lực để tránh tà dâm. Ngài bảo người nam 
hãy so sánh cảm giác của họ với người khác bằng cách sau đây: “Tôi ghét 
những người quyến rũ vợ tôi. Như vậy, người khác cũng ghét tôi quyến rũ 
vợ họ”.”'” Đức Phật giải thích răng phương cách so sánh này sẽ giúp họ dễ 
dàng hiểu được sự dụ dỗ, quyến rũ là tà dâm. 


Cưỡng dâm 


Một hình thức khác của tà dâm là việc sử dụng sức mạnh đề Ø1aO cầu. Dạng 
tà đâm này bao gồm bất cứ sự cưỡng hiếp nào, thí dụ như hiếp dâm, cưỡng 
bức, quấy rỗi tình dục, vân vân. Đức Phật không bao giờ chấp nhận việc sử 
dụng bạo lực. Tất cả mọi hành động của con người phải vô hại đối với người 
khác. Cưỡng dâm là hành động vi phạm nguyên tắc quan trọng nhất này. 


Đức Phật cho rằng người cư sĩ nếu gìn giữ để tránh phạm tội cưỡng dâm thì 
đó là một dấu hiệu tiến bộ.”? Trong các thí dụ mà đức Phật đưa ra cho ta 
thấy nam giới dễ phạm vào những hành động sai trái này. Họ mon men tiếp 
cận với các thiếu nữ độc thân hay người đã có gia đình được sự bảo vệ của 
người khác, ”' hoặc họ dùng sức mạnh để cưỡng hiếp nạn nhân.” Đức Phật 
khuyên chúng ta nên tránh những hành động sai trái như thế. Tóm lại, đối 
với đức Phật, bất cứ hành động cưỡng dâm nào cũng đều là tà dâm. 


Loạn luân 


Chính vì vậy, đức Phật cũng xếp loạn luân vào loại tà dâm. Ngài không chấp 
nhận hành động loạn luân kế cả khi sự quan hệ tính dục này được đồng 
thuận.” Dầu việc tránh phạm tội loạn luân là một nguyên tắc xã hội, nhưng 
đức Phật tôn trọng nguyên tắc này vì sự ích lợi của nó. Ngài cho rằng hành 
động loạn luân là một dấu hiệu của sự thoái hóa nơi con người. “”” Đức Phật 
khuyên các đệ tử tại gia của Ngài tránh phạm tội loạn luân vì sự kiềm chế 
này góp phần vào sự tiến bộ của cá nhân cũng như của xã hội. 


Lạm dụng tình dục trẻ em 


Theo đức Phật, hành động lạm dụng tình dục trẻ em cũng là một dạng của tả 
dâm. Ngài phê bình rằng những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em hay người thiểu 
năng còn thấp hèn hơn loài thú vật.”” Đức Phật kế rằng ngay cả các con chó 
đực cũng không giao cấu với các con chó cái còn chưa trưởng thành về tình 
dục. Vì thế, bất cứ kẻ nào lạm dụng tình dục trẻ em là đã vi phạm luật lệ đạo 
đức mà cả đến loài chó cũng tôn trọng. 


Quan hệ tình dục bừa bãi 


Một dạng khác của tà dâm, theo đức Phật, là hành vĩ phóng túng, buông lung 
trong tình dục. Đối với người cư sĩ, đức Phật luôn khuyên họ tiết chế trong 
mọi hình thức thỏa mãn nhục dục. Quá bê tha, phóng túng là một cực đoan; 
tự hành xác là một cực đoan khác. Con đường trung dung cũng có thể giúp 
người cư sĩ thọ hưởng các dục lạc. Đức Phật sử dụng câu “số lượng vừa đủ” 
để chỉ sự điều độ trong ăn uống, nhưng điều đó cũng có thể áp dụng cho tất 
cả mọi hình thái thỏa mãn dục lạc khác, kể cả sự thỏa mãn những ham muốn 
nhục dục. 


Câu “bừa bãi trong tình dục” không thể hiểu một cách đơn giản. Nó có thể là 
sự tham gia vảo nhiều mối quan hệ tình dục cùng một lúc, đòi hỏi thỏa mãn 
thái quá nơi người tình, hay hăng say tìm kiếm nhiều phương cách để thỏa 
mãn nhục dục. Thái độ của chúng ta đối với tình dục sẽ đề ra giới hạn cho sự 
điều độ hay buông lung. Quan điểm sai lầm cho rằng việc không dừng thỏa 
mãn dục lạc sẽ mang lại hạnh phúc, là nguyên nhân đưa ta đi quá đà. 


Rõ ràng là đức Phật không cho rằng mối quan hệ giữa người nam và nữ chỉ 
là để sinh con. Mà Ngài coi mối quan hệ đó là nguồn vui của người cư 
sĩ. Điều đó được thể hiện qua lời dạy của đức Phật, “Người chồng phải bằng 
lòng, hạnh phúc (szzu/ho) với vợ mình, chứ không nên tìm đến những 
người phụ nữ khác”.””“ Từ sawuitho bao gồm ý nghĩa về tình dục. Sự đòi hỏi 
về tình dục không phải là điều ta cần luôn đè nén; người cư sĩ có quyền thỏa 
mãn đòi hỏi đó. Vấn đề là ta phải biết giới hạn của sự điều độ. 


Ngoài ra, việc chung sống trước hôn nhân và đồng tính luyến ái thì 
sao? Chúng tôi không tìm được tài liệu gì liên quan đến những vấn đề này 
trong giáo lý của đức Phật. Vì vậy, thái độ thích hợp nhất là đánh giá cả hai 
vấn đề này theo những nguyên tắc chung mà đức Phật đã nói đến trong 
những trường hợp khác. Như chúng ta đã biết, hành động với ý đồ xấu và 
hành động đem lại những hậu quả tiêu cực là các tiêu chuẩn chúng ta cần xét 
đến khi đánh giá. 


Một trong những quan niệm vĩ đại nhất trong Phật giáo là sự tự do lựa chọn 
của một cá nhân. Do đó, một sự thay thế vô hại cho mối quan hệ tình dục 
truyền thống giữa nam và nữ dường như không có gì mâu thuẫn với tiêu 
chuẩn đánh giá hành động mà đức Phật đã đề ra. 


-—-o00--- 
4. TRÁNH NÓI DÓI 


Đức Phật khuyên cộng đồng cư sĩ hãy tránh nói lời không thật với ý 
định lừa đảo. “Ý đồ xấu” là điều then chốt cần tránh của giới này. Chúng ta 
cần phải quán sát ý nghĩ của mình để tìm ra động cơ ở phía sau việc nói sai 
sự thật. Nếu động cơ là đề được lợi mình một cách không công băng hoặc để 
gây tai hại, thì đó là nói lời gian dối. 


Mặc dù thuật ngữ 7musavađa được nhắc đến cả trăm lần trong kinh tạng, 
nhưng định nghĩa của nó, tương tự như nhiều thuật ngữ khác, luôn ngắn 
gọn. Tuy nhiên, qua nhiều đoạn kinh chúng ta có thể đoán được điều đức 
Phật thật sự muốn nhắn nhủ trong giới luật này. Đoạn trích dẫn sau đây là 
một thí dụ: 


Nếu một người làm hại đến quyên lợi của tôi bằng lời gian dối, thì hành 
động đó thật đảng giới. Nếu tôi cũng hành động như vậy, thì hành động của 
tôi cũng đảng ghới đối với người khác... Người quản chiếu được như vậy cần 
tránh lời gian đối (nusavada).““” 


Đoạn trích dẫn này cho ta thấy đặc tính của lời nói dối là ý muốn xâm phạm 
đến quyên lợi của người khác. Ý đồ xấu và những hậu quả tai hại trước mắt 
là những yếu tố nổi bật của lời nói dối. Các kinh cho ta thấy có nhiều loại 
nói dối gây tai họa lớn, do đó, cần phải tránh. Dưới đây là tóm tắt của một số 
loại này. 


Báo cáo sai sự thật 


Báo cáo sai sự thật là một hình thức nói đối khác mà đức Phật khuyên các đệ 
tử của Ngài nên tránh. Trong xã hội thời đức Phật, rất nhiều nhà tư tưởng 
hăng hái vận động để tìm môn đệ. Do đó, những người ủng hộ các trường 
phái tư tưởng khác nhau cỗ ý xuyên tạc những lời phát biểu của các vị thủ 
lãnh đôi lập, để gây tai tiếng cho các vị này. Ngay những lời giảng của đức 
Phật cũng bị người ta cô tình diễn giải sai lệch để gây tai tiếng cho 
Ngài. Ngài cho rằng sự xuyên tạc đó là một hành động bất hảo cần phải 
tránh. 


Buộc tội oan và khai man 


Sự buộc tội oan và lời khai man là hai hình thức khác của lời nói dối mà đức 
Phật khuyên các đệ tử của Ngài nên tránh. Kinh Ä⁄ahasihanada”?” cho ta một 
thí dụ về việc buộc tội oan mà đức Phật đã phê bình. Ngài dạy rằng khi nói 
về việc làm sai trái của ai đó, dù ở nơi công cộng hay chốn riêng tư, thì ta 
chỉ nên nói “về những gì đã xảy ra”.””” Ngài khẳng định rằng việc khai man 
sẽ gây tai họa cho bản thân người nói cũng như những người xung 
quanh. Cả hai hành động này đều là gian dối, ta cần phải tránh phạm vào. 


Hưa suông 


Đức Phật cũng khuyên ta nên tránh những lời hứa không đúng sự thật chỉ 
nhằm đạt được lợi lộc cho bản thân, vì đó cũng là một hình thức nói 
dối. Ngài xếp những kẻ khéo miệng thuộc loại nói đối này.” Người có khả 
năng giúp đỡ bạn, nhưng viện đủ lý do để thoái thác trách nhiệm đối với 
bạn, cũng thuộc loại gian dối nảy.” Nhiều người còn có thê “lừa gạt một vị 
Bà la môn, người tu hành hoặc bất cứ vị thầy tâm linh nào bằng cách nói 
dối”. Thí dụ trong trường hợp này là những người đệ tử muốn được thầy 
nhận dạy thì hứa dối rằng mình sẽ làm tròn trách nhiệm. Trong tất cả các 
trường hợp này, ý đồ gian dối thầm kín là đặc tính của lời nói không thật. 


Giả danh 


Đức Phật bảo việc giả danh cũng là một hình thức nói đối mà chúng ta cần 
phải tránh. Lời nói đối này bao gồm việc đưa ra những thông tin sai lệch về 
trình độ chuyên môn, khả năng, thành tích, đức hạnh, hầu đạt được những 
lợi lộc mà bản thân họ không xứng đáng được hưởng. Thôi phông về mức 
độ chứng đạt tâm linh cũng là một thí dụ của việc giả danh. Theo đức Phật, 
sự phát triển nhân cách chưa đây đủ là nguyên nhân đưa đến hành động này. 


Nói lời không thật với hảo ý 


Theo đức Phật, nếu nói lời không thật, với ý định tốt đẹp để phục vụ cho một 
mục đích lành mạnh, thì hành động đó khả dĩ được chấp thuận. Đức Phật 
cũng sử dụng ngay chính sự không thật đó để hướng người nghe đến những 
quyết định hay hành động thiện hảo (và đức Phật cũng thường giữ im lặng, 
như là một cách để không phải nói sự thật, khi việc nói lên sự thật chẳng 
giúp ích gì cho người nghe). 


Thí dụ, Kesi, người nài ngựa, bạch cùng đức Phật rằng ông ta muốn giết đi 
mấy con ngựa khó dạy. Đức Phật liền trả lời rằng đức Phật cũng sẽ “giết” 
những người không bao giờ đạt được tiến bộ nội tâm. Ngạc nhiên về câu trả 
lời của đức Phật, Kesi chất vấn lại rằng ông không hiểu tại sao đức Phật, 
người đã dạy về lòng từ bị, lại giết người. Lúc đó đức Phật giải thích rằng 
Ngài sử dụng từ “giết” có nghĩa là “bỏ ra ngoài”.”” Nói cách khác, đức Phật 
đã sử dụng ngay chính lời không thật đề thuyết phục Kesi nên thả những con 
ngựa chứng đó trở lại rừng thay vì giết chúng. 


Ngoài ra, cũng có những trường hợp, đức Phật có ý nói lời không thật như là 
một cách đê chờ đúng lúc mới nói sự thật. 


Một thí dụ rõ ràng là lời bảo đảm của đức Phật với bà Gotami rằng đứa con 
đã chết của bà sẽ được làm sống lại. Nhưng đề chữa trị cho đứa bé, đức Phật 
bảo bà Gotami phải đem về một nắm hạt cải từ một gia đình chưa bao giờ có 
người chết. Đức Phật nhận thấy rằng việc nói sự thật lúc đó (rằng đứa bé đã 
chết rồi không thể sống lại được) sẽ không ích lợi gì cho bà Gotami vì bà 
đang quấn trí. Với trí tuệ, đức Phật sử dụng chính điều không thật này như là 
một cách để trì hoãn việc nói lên sự thật. Phương cách này đã giúp bà 
Gotami dần dần chấp nhận cái chết của đứa con với sự tỉnh ngộ. 


-—-o00--- 
5. ĐỪNG ĐÉ RƯỢU LÀM THÂN TÂM ĐIỀN ĐẢO 


Giới luật này đã gây nên nhiều tranh cãi. Một số người tranh luận rằng 
giới này có nghĩa là sự kiêng cử hoàn toàn tất cả các chất gây say. Kẻ khác 
lại cho rằng nó chỉ giới hạn việc uống rượu. Chúng ta hãy quán xét kỹ giới 
luật này đề tìm ra ý nghĩa đích thực nhất của nó. 


Cụm từ Pali để chỉ cho giới luật gây nhiều tranh cãi này là suramerayamdj- 
japamadatthana veramani. “Kiêng khem” là ý nghĩa của từ veramami, nhưng 
những từ đứng phía trước đó mới thật là không rõ ràng và rắc rối. Đó là một 
hợp ngữ của năm từ. Šra, meraya, và majja dường như được dùng đề chỉ ba 
loại rượu mà người ta sử dụng trong thời của đức Phật. Pamada, một từ 
chuyên môn trong Pali mang ý nghĩa “không chú ý,” “lơ đễnh,” hoặc “trì 
hoãn,” nhằm chỉ sự bất lực trong hành động hay suy nghĩ đúng đắn của 
người say rượu. 7Ùzna có rất nhiều nghĩa, nhưng khi dùng để nói về giới 
luật này, nó có nghĩa là “có thể gây ra”. Như thế, nói chung, giới này có 
nghĩa là “tránh xa những chất say có thể khiến tâm mê muội và thân điên 
đảo”. 

Sự mơ hỗ này không chỉ tiềm ấn trong việc chuyên ngữ, mà còn nằm ngay 
nơi giới luật. Liệu có phải ý đức Phật là khuyên cộng đồng cư sĩ tránh uống 
rượu, vì nó thường khiến tâm thần bắn loạn, thân thể dã dượi? Nếu không, 
liệu có phải đức Phật chỉ khuyên họ tránh dùng rượu g độ? Nói cách khác, 
đức Phật cho rằng những hiểm nguy được cảnh báo là do rượu, hay do việc 
sử dụng rượu quá độ? 


Chúng ta nên nhớ răng đức Phật không bao giờ áp đặt những luật lệ khắt khe 
cho hàng đệ tử tại gia của Ngài. Hơn nữa, vào thời đức Phật, một sô tập tục 


coi rượu là thức uống thiêng liêng, số khác lại cho rằng rượu cần thiết cho 
sức khỏe và hạnh phúc. Trong nền tảng xã hội đó, chúng ta khó tin rằng đức 
Phật đã quyết liệt cắm hàng cư sĩ hoàn toàn không được sử dụng rượu. Khi 
khuyến giáo Sigala, đức Phật nhắc nhở rằng một người không nên bê tha 
rượu chè vì sự bê tha này sẽ khiến người đó đánh mất sức khỏe và tiền 
bạc.”” Như vậy, dường như đức Phật quan tâm nhiều hơn về ảnh hưởng của 
rượu đối với tinh thần, sức khỏe và của cải vật chất của các vị cư sĩ tại gia. 


Như vậy rõ ràng là đức Phật đê ra giới này đê ngăn ngừa các vị đệ tử tại gia 
thường xuyên uông rượu hoặc uông quá độ, có nghĩa là, bị nghiện rượu. 


Lạm dụng thuốc 


Chúng tôi không tìm thấy tài liệu nào trong các kinh nói về việc lạm dụng 
các loại thuốc vì hiện tượng này không xảy ra vào thời của đức Phật. Tuy 
nhiên với tình trạng sử dụng thuốc bừa bãi hiện nay, thì cũng giống như việc 
uống rượu quá độ, chắc chắn là đức Phật cũng sẽ khuyên các đệ tử tại gia 
của Ngài tránh xa chúng... 


Sử dụng thuốc để chữa bệnh thì không có gì sai trái. Nhưng dùng thuốc để 
thỏa mãn ảo giác là một thí dụ của việc vượt quá giới hạn sử dụng phù hợp. 


Lạm dụng thuốc cũng là đi ngược lại nguyên tắc chung của đức Phật trong 
việc đánh giá một hành động. Trước đây chúng ta đã nói về tác ý hành động, 
và kết quả của hành động, cả hai hợp lại sẽ cho ta thấy hành động đó có hiệu 
quả hay không như thế nào. Trong vấn đề lạm dụng thuốc, chúng ta chăng 
tìm thấy tác ý hay kết quả hành động thiện hảo nào trong đó. 


-—-o00--- 
6. TRÁNH NÓI LỜI CHIA RẼ 


Kế đến, đức Phật khuyên các đệ tử tại gia của Ngài tránh nói lời chia 
rẽ. Từ ngữ Pali dùng để chỉ lời nói chia rẽ là pisunavaca. Pisuna có nghĩa 
“ác ý, vu khống, cay cú”. ƒzca là lời nói. Gộp chung lại, pisunavaca có 
nghĩa là “sử dụng ngôn ngữ đề chia rẽ các mối liên hệ”. 


Nói dôi cũng có thê tạo sự chia rẽ giữa mọi người, nhưng nói dôi 
và pisunavaca thật sự khác nhau. Vì ø¡sunavacalà lời nói thật hay được 


phóng đại đôi chút nhằm làm tốn hại một mối quan hệ. Đức Phật nhận định 
rằng “nói với đàng kia chuyện mình nghe được ở đây, và nói ở đây chuyện 
mình nghe được ở đàng kia” là đặc tính của lời nói gây ra chia rẽ giữa mọi 
người.”” 


Đức Phật khẳng định Ngài là người “dùng lời nói để mang lại sự đoàn kết, 
hòa hợp”.”” Do vậy, Ngài khuyên các đệ tử của mình nên “ưa thích sự đoàn 
kết, khuyến khích sự đoàn kết, và dùng lời nói để mang lại đoàn 
kết”.”” Ngài luôn bảo họ cần phải tránh sử dụng bất cứ hình thức nảo của lời 
nói mà có thể đe dọa đến sự đoàn kết Ø1ữa mỌi người. 


-—-o00O--- 
7. TRÁNH NÓI LỜI THÔ LỎỖ 


Trong chương 8, chúng ta đã khẳng định rằng giới luật này là điều 
kiện tiên quyết cho một mối liên hệ lành mạnh. Tránh nói lời thô lỗ rất quan 
trọng đến nỗi đức Phật đã khuyên hàng đệ tử tại gia của mình luôn cân trọng 
trong cách nói năng của mình. 


Theo kinh ƒeludvareyya, ta cần tránh nói lời thô lỗ vì những lời như thế 

“thật khó chịu và gay gắt đối với người nghe”.”Š Trái lại, lời nói nhẹ nhàng 
thì “êm dịu tai nghe và đi thăng vào trái tìm của mọi người”.”° Đức Phật tin 
tưởng mãnh liệt rằng việc sử dụng ngôn ngữ bừa bãi chăng bao giờ giúp ta 
tu sửa hành động hay thiết lập được những mỗi liên hệ lành mạnh nào. 


-—-o00--- 
§. TRÁNH NÓI LỜI PHÙ PHIÊẾM 


Cuối cùng, đức Phật khuyên chúng ta tập “tránh nói chuyện phù 
phiếm” trong cuộc sông hằng ngày. “Nói chuyện phù phiếm” bao gồm nhiều 
ý nghĩa, trong tiếng Pali đó là samphappalapa. 


Theo đức Phật có sáu loại đối thoại bị liệt kê là chuyện phù phiếm.“ˆ° Ngài 
khuyên chúng ta cần nên lưu ý để không phạm vào lỗi này. Ở đây chúng ta 


sẽ tóm tắt thế nào là nói chuyện phù phiếm hay sưmphappalapa. 


Nói không dúng thời 


Theo đức Phật, lời nói không hợp hoàn cảnh, không đúng lúc là phù 
phiếm. Đức Phật là người luôn nói đúng lúc, hợp thời. Ngài giải thích rằng, 
để cho sự trao đổi, đối thoại hoặc góp ý của ta có ý nghĩa, thì ta cần nói đúng 
thời (kalavađì). 


Nói dỗi hoặc ba hoa 


Nói sai sự thật cũng là một hình thức của lời nói phù phiếm. Phóng đại, thêu 
dệt tin tức, sự kiện, đàm tiếu, v.v... cũng thuộc lời nói phù phiếm. Đức Phật 
dạy rằng muốn thuyết phục người nghe, chúng ta phải trình bày thông tin 
chính xác (bhufavadi). 


Nói lời vô ích 


Lời nói không mang lại lợi ích cho người nói hay người nghe cũng thuộc về 
loại phù phiếm. Tự phô trương băng lời nói, đông dài về chuyện của người, 
và bàn luận về những đề tài vô nghĩa là vài thí dụ của việc nói lời vô ích. Ta 
có thể nói những chuyện này hăng giờ mà chắng học hỏi hay thấy được ý 
nghĩa gì. Trái với nói lời vô ích là việc sử dụng lời nói có ích, mà đức Phật 
gọi là a/fhavadl. 


Nói lời xúi giục 


Đức Phật còn thêm rằng việc nói lời khiến người nghe sinh tà ý và hành 
động sai trái cũng thuộc về szmphappalapa. Việc sử dụng lời nói để lôi kéo, 
xúi giục người nghe thuộc về loại lời nói phù phiếm. Những lời nói này có 
thể làm bại hoại tâm trí người nghe và khêu gợi những tình cảm không lành 
mạnh nơi người ấy. Dưới ảnh hưởng nặng nề của những lời nói ấy, người 
nghe có thể nổi lòng tham, khởi tà ý và gây ra tội ác. Đức Phật khuyên 
chúng ta hãy dùng lời nói để khuyến khích người nghe hướng đến những ý 
nghĩ và hành động thiện (2hammavađi) thay vì dẫn dắt họ đi theo con đường 
ngược lại. 


Nói lời rà quấn 


Giông như nói lời xúi giục người làm chuyện xấu, nói lời rù quến có. thể 
khiến người nghe phạm giới. Ở đây, đức Phật cảnh báo cho chúng ta về sự 
nguy hiểm của việc sử dụng lời nói như một cách để đưa người nghe vào 
việc phạm giới. Lời nói để thuyết phục người nghe phạm giới luật và hình 


thành những thói quen xấu cũng thuộc vảo lời nói phù phiếm. Trái ngược lại 
là việc sử dụng lời nói đê khuyên khích người nghe nâng cao phâm hạnh 
(vinayavadl). 


Sáo ngữ & lời nói hời hợt 


Cuối cùng, khi lời nói được dùng để diễn tả những tư tưởng thiếu sự sáng 
tạo, sáo mòn và không có chiều sâu, thì chúng không mang lại lợi ích gì cho 
người nghe, và chúng cũng thuộc vào loại lời nói phù phiếm. Trái lại, đức 
Phật khuyên ta nên dùng lời nói để bày tỏ những quan điểm, tư tưởng quan 
trọng (n0idhanavafi vacq). 

Theo đức Phật, bất cứ lời nói nào thuộc vào sáu loại lời nói trình bày ở trên 
đều là samphappalapa, hay lời nói phù phiếm. Những lời nói này vừa vô 
ích, vừa tai hại, do đó đức Phật khuyên chúng ta cần phải quán chiếu trước 
khi mở lời. 

Tóm tắt 

Tám hành động nên tránh được thảo luận trong chương này là những điều 
thực tập quan trọng trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ. Mặc dù ba 
hành động cuối cùng được kế ra ở đây không bao gồm trong Ngũ Giới, 
nhưng đức Phát thường xuyên nhắn mạnh sự quan trọng của việc thực táp 
chúng hằng ngày. Ngài đề ra những điêu luật này vì chúng sẽ giúp người cư 
sĩ phát triển những hành vi bên ngoài — thân và khẩu — với hết khả năng của 
họ. Sự phát triển cá nhân, ngược lại, sẽ đóng góp cho sự tiễn bộ xã hội. 


--o00--- 
CHƯƠNG 13 - PHÁT TRIÊN NHÂN CÁCH TÓT ĐẸP 
Các hành vi [thân, khẩu, ý] xác định 
nhân cách của một người. 
Trí tuệ soi sáng nhân cách của người ấy." 


(Tăng Chi Bộ Kinh) 


F 


Sự phát triển nhân cách không chỉ là một chủ đề bao quát, mà còn là 
chủ đề trọng tâm trong giáo lý của đức Phật. Mục đích tối hậu trong cuộc 
đời của chúng ta là phát triển nhân cách đến tột cùng. Để giúp cho các đệ tử 
của Ngài có thể đạt được mục đích này, đức Phật đã liệt kê những đặc tính 
khác nhau giữa một nhân cách đã được phát triển tốt đẹp, và những nhân 
cách chưa được phát triển đầy đủ. Ngài quán xét tại sao có một số người cải 
tiến chậm chạp, trong khi số khác cải thiện nhanh chóng, tốt đẹp. Từ đó, đức 
Phật chỉ bày những phương cách để giúp các đệ tử của Ngài xây dựng được 
nhân cách hoàn hảo. Do đó, trong chương này chúng ta thảo luận một cách 
cặn kẽ về các phương cách mà đức Phật đề ra để giúp chúng ta phát triển 
nhân cách tốt đẹp. 


Tuy nhiên, đề dễ dàng hiểu rõ lời dạy của đức Phật, trước tiên, chúng ta hãy 
xét đến tiêu chuẩn đánh giá nhân cách được sử dụng trong thời đó. Đức Phật 
nhận thấy rằng xã hội thời đó sử dụng một số mực thước vô lý để đánh giá 
nhân cách cao hay thấp. Khi Sonadanda đến đảnh lễ đức Phật, ông tóm tắt 
các tiêu chuẩn đánh giá vô lý này để giải thích sự đánh giá của ông đôi với 
người khác. Ông bạch cùng đức Phật rằng, những điều kiện quan trọng nhất 
để có được một nhân cách vững chãi đó là sanh vào gia đình quyên quý, có 
hiểu biết về kinh thánh, sắc diện đẹp đẽ và vẻ bề ngoài oai nghiêm.” 


Tuy nhiên, những quan điểm phổ biến này rõ ràng đã đi ra ngoài các tiêu 
chuẩn đánh giá hợp lý về một nhân cách hoàn hảo. Đức Phật không những 
chỉ bác bỏ các rào cản nhân cách kể trên, mà Ngài còn đề ra những giá trị 
bền vững có thể giúp con người trở nên dễ gần gũi và thực sự đáng mến mộ. 


-—-Oo0O--- 


NHÂN CÁCH CAO QUÝ PHÁI TRAU DÒI MỚI CÓ, KHÔNG PHẢI 
DO THỪA KẾ 


Điều đức Phật nhấn mạnh về nhân cách là nhân cách được huân tập, 
không phải do thừa kê: 


Không phải do dòng tộc khiến con người đáng kính trọng; chỉ do hành động 
mới khiến người đó đáng kính trọng.” 


Từ đồng fộc ám chỉ bât cứ thứ gì mà ta có thê được thừa hưởng: gia thê, tài 
sản, sắc diện, chủng tộc, giai câp, vân vân. Các yêu tô này chỉ tạo ra những 
tiêu chuân thiêu cụ thê vê việc đánh giá nhân cách con người. 


Trái lại, hành động mang đến cho ta những giá trị bền vững để tạo nên một 
nhân cách hoàn hảo vượt trội. Đức Phật đã giải thích nghĩa rộng của hành 
động như sau: “Một hành động được định nghĩa là việc làm có chủ định qua 
thân, khẩu và ý”. 2# Qua kinh Tập (Piaka Suứa), ta thấy rõ ràng là hành 
động bao gồm những khuôn mẫu hành động ngoại tại cũng như nội tại của 
chúng ta; và đề phát triển một nhân cách đáng ngưỡng mộ, chúng ta cần phải 
luôn tu sửa hành động, lời nói và ý nghĩ của mình. 


Đức Phật xác nhận rằng chúng sanh có khả năng uốn năn, tu sửa hành vi, 
nên Ngài cũng trao cho chúng ta trách nhiệm tự phát triển nhân cách. Dĩ 
nhiên, có một số hành vi có thể là bắm sinh hoặc “do nghiệp quả”. Tuy 
nhiên, con người có khả năng thay đổi các hành vi bẩm sinh, đó là điều luôn 
được nhắn mạnh đến trong Phật giáo. Nhưng thật là không tưởng nếu nghĩ 
rằng ta có thể thay đổi hoàn toàn để trở thành một con người khác. Tuy 
nhiên, với sự quán sát và chánh niệm, chúng ta có thể cải thiện đáng kế hành 
vi của mình và đạt được một nhân cách dễ mến. 


Phân tích kỹ tiến trình phát triển nhân cách do đức Phật đề ra, ta nhận thấy 
nó bao gôm ba bước sau đây: 


e - Bước I: Quản chiêu và nhận diện hành vi của bản thân. 
e _ Bước 2: Đánh giá tư cách, hành vi của bản thân. 
e Bước 3: Sử dụng việc tự đánh giá đê sửa đôi và cải thiện tính cách. 


-¬-000--- 


BƯỚC 1 :QUÁN CHIẾU VÀ NHẬN DIỆN HÀNH VI CỦA BẢN 
THÂN 


Bước đầu tiên đề tiến đến sự phát triển một nhân cách dễ mến là quán 
chiếu và nhận diện tư cách, hành vi của bản thân. Chúng ta cần quán sát kỹ ý 
nghĩ, dời nói và hành động của mình, và nhận diện chúng rõ ràng. Đức Phật 
dạy rằng, “Trước khi hành động cần phải quán xét kỹ ý, khâu và thân của 
mình. Sự tự quán chiếu cũng giông như khi ta nhìn vào một tắm gương sáng 
hoặc một lọ) HHỦC trong. Nếu thấy bụi hoặc vết nhơ trên mặt, ta sẽ cô găng 
phủi sạch”. Vì vậy, sự tự quán chiếu là một nỗ lực chân chánh để quán sát 
“hành động” của bản thân với hy vọng sửa đổi được chúng. 


Đối với một số người, đây là công việc khó làm nhất. Chúng ta có thể rất 
giỏi thây lôi người, nhưng lại cảm thây vô cùng khó khăn tìm ra lỗi 
mình. Như đức Phật đã nói: 


Ta dễ thấy lỗi người, nhưng khó thấy lỗi mình. Lỗi người thì nhiễu như trấu 
trong bô. Còn lỗi mình khó thấy như gã thợ săn trốn trong bụi rậm.”"" 


Đức Phật đã nói lên việc ta không quán xét khuyết điểm của mình và quán 
chiếu hành vi của bản thân. Việc làm này ngăn trở tiến trình gia tăng các 
phẩm chất tốt đẹp cho nhân cách của ta và đây là lý do chủ yếu khiến việc 
phát triển nhân cách của ta bị đình trệ. 


Không có khả năng nhìn ra lỗi lầm hoặc khuyết điểm của mình là đặc tính 
nổi bật của Đz/a, một thuật ngữ để chỉ “người chưa trưởng thành”.“*” Thất 
bại ngay bước đầu, một người như thế sẽ ít có khả năng để cải thiện nhân 
cách của họ. 


Đức Phật nhận thây thái độ phản kháng gay gắt, hay chối phăng đi là những 
hình thức phố biến của sự trốn tránh, khiến con người không nhận ra hành vi 
sai lầm của họ. Phẩm Öziz trong Tăng Chi Bộ Kinh nhắn mạnh đến điều 
này. Khi phạm lỗi, người ta “biểu lộ sự bực bội, giận dữ và chối bỏ” thay vì 
thừa nhận lỗi mình.”” Những người như thế chắc chắn không thể quán chiếu 
hành động của mình một cách chân thật. 


Các hình thái tự bảo vệ này không có hay chỉ có chút ít nơi người có tâm 
hướng đến việc thực sự quán chiếu bản thân. Những người này không che 
giấu khiếm khuyết trong nhân cách của họ “như người thợ săn tự hóa trang 
băng cành lá”. Với lòng chân thành và can đảm, họ có thể khám phá ra nhiều 
điều trong cá tính của họ. 


Kinh Anumana nói rằng sự tự quán sát bản thân một cách kỹ lưỡng và chân 
thật là chìa khóa của vấn đề nhận diện các cá tính mà bình thường người ta 
có thể không nhận ra. Đức Phật dạy rằng, “Ta cần tự quán sát bản thân theo 
cách này: Tôi có chê bai người khác nhưng lại đề cao bản thân [trong giao 
tiếp] không?” ” Bản kinh này cũng nêu ra hơn mười lãm đặc điểm, tốt và 
xấu, để ta có thê tự quán sát theo cách đó. Một số các đặc điểm này là: dục 
vọng thấp hèn, sự nảy sinh lòng ganh ty và phản ứng giận dữ trước những 
lời gÓp ý. Sự quán chiếu này sẽ giúp ta “khám phá ra các điểm chưa hoàn 
thiện để loại trừ”, và các ưu điểm cần được phát huy.” Vì vậy, việc tự quán 


chiếu một cách chân thật giúp ta tự biết mình, là bước quan trọng kế tiếp 
trong việc cải tiên bản thân. 


Trong Phật giáo, việc tự quán chiếu đưa đến tự biết mình là một giai đoạn 
quan trọng trong việc tự cải tiến. Thật sự quán sát lời nói, hành động, vả suy 
nghĩ của bản thân giúp ta nhận rõ tư cách của mình. Với khả năng quán sát 
chính những hành vi nội tại và ngoại tại của mình, chúng ta có thể nhận xét 
đúng các hành động và suy nghĩ của mình. Kinh Szfipathana giải thích rằng 
một quán sát viên chân thật “nhìn ý nghĩ dâm đãng là ý nghĩ dâm đãng... và 
những ý nghĩ sân hận là ý nghĩ sân hận”.”" Sự nhận diện một cách vô tư, 
công bằng về ý, khâu và thân của ta là tiêu chí căn bản của sự tự quán chiếu. 


-—-o00O--- 
BƯỚC 2 : ĐÁNH GIÁ TƯ CÁCH, HÀNH VI CỦA BẢN THÂN 


Đức Phật dạy rằng sau khi tự quán chiếu, ta phải đánh giá hành vi, tư 
cách của bản thân. Nếu như sự tự quán chiếu giúp ta dễ dàng nhận ra các đặc 
tính cá biệt, thì sự tự đánh giá giúp ta tiến xa hơn: nó giúp ta đo lường giá trị 
của các đặc tính này. Bước này rất quan trọng vì chúng ta cũng cần đo lường 
những gì ta đã quán sát bên trong ta. Một sự đo lường như thế sẽ giúp ta xác 
định được một hành vi nào đó mà ta đã biểu lộ là lịch sự hay bắt lịch sự đối 
với người khác. 


Giai đoạn này cũng có thê khiến ta sai lệch. Chúng ta có thể nhanh chóng 
phán đoán cách cư xử không đẹp của người khác là sai và đáng bài bác, 
nhưng với chính những hành vi sai trái của mình thì ta lại coi là tốt đẹp và 
thích đáng. Thí dụ, khi người khác tranh nói trong một cuộc đối thoại, thì ta 
cho rằng họ chỉ biết lắng nghe tiếng nói của bản thân, nhưng khi ta nói quá 
nhiều, thì dĩ nhiên là ta nghĩ răng vì ta cần cung cấp thông tin quan 
trọng. Khi người khác bày tỏ sự giận dữ, họ biểu lộ những cử chỉ bất lịch sự, 
nhưng khi ta nổi sân thì đó là hành vi thích đáng nhất trong hoàn cảnh 
đó. Những sự đánh giá thiên vị bản thân cho ta thấy rằng việc tự đánh giá 
đúng có thê rất phức tạp và cần sự quán sát cần thận. 


Kinh luận đã đề ra các phương cách sau đây để giúp ta có thể tự đánh giá 
một cách hiệu quả. 


-—-Oo0O--- 


QUÁN SÁT PHÁN ỨNG CỦA CHÚNG TA ĐÓI VỚI HÀNH VI CỦA 
NGƯỜI 


Theo đức Phật, ý thức được phản ứng của chúng ta đối với hành vi 
của người khác, là phương cách đáng tin cậy đề đánh giá ngược lại phản ứng 
của kẻ khác đối với hành vi của chúng ta. Theo cách này, trước tiên chúng ta 
cần quán sát các khuôn mẫu hành động của nhiều cá nhân. Nên nhớ là sự 
quán sát này không có nghĩa là chúng ta cần xen vào việc của người. Đúng 
hơn, nó có nghĩa là chúng ta đang đánh giá hành vi của mình qua hành động 
của người. Chúng ta có thể chọn lựa một số người, rồi âm thầm quan sát, 
đánh giá những cách ứng xử tốt đẹp của họ. Thí dụ, đức Phật nói: 


Đối với ta, người tự khen mình và chê bai người (thì) bất lịch sự, không dễ 
thương. Cũng thê, nêu ta tự khen thưởng mình và chê bai người, (thì) ta 
cũng bắt lịch sự, không dễ thương.” 


Chúng ta có thể phán đoán sai lầm nếu tự đánh giá tư cách của mình một 
cách độc lập. Sự đánh giá bằng cách so sánh, giống như trong thí dụ của đức 
Phật, cho chúng ta một cơ hội tốt hơn để xác định phản ứng của xã hội đối 
với các cách hành xử của chúng ta. 


Đức Phật đã nêu ra nhiều đặc tính, tốt và xấu, của con nĐƯỜI, để ta quan sát 
và đánh giá theo cách này. Theo thí dụ trên, trước tiên chúng ta có thể khám 
phá sự hiện diện của các đặc tính, thái độ này nơi nhiều người, rồi quán sát 
phản ứng xảy bên trong ta đối với thái độ đó. Nếu ta cho răng các hành vi 
này khó chấp nhận, thì khi chúng ta hành xử với thái độ tương tự, xã hội 
cũng nhìn ta với ánh mắt thiếu thiện cảm như vậy. Ngược lại, nếu chúng ta 
ngưỡng mộ hành động nào đó của người, thì khi ta có hành động tương tự, ta 
cũng sẽ nhận được sự khích lệ tương tự từ xã hội. 


-—-o0O--- 


NHẬN DIỆN CÁC TRẠNG THÁI TÂM TẠO RA HÀNH VI DẺ 
THƯƠNG HAY DỄ GHÉT 


Sự nhận diện các trạng thái tinh thần khiến ta ứng xử khéo léo hay 
vụng về, là một phương cách khác để đánh giá hành động của ta. Theo cách 
này, chúng ta cần quán xét nguyên nhân hành động của mình và khám phá ra 
động lực ở phía sau hành động. 


Đức Phật xác định rằng tất cả các hành vi của con người đều bắt rễ từ sáu 
trạng thái tâm phổ biến: tham muốn thỏa mãn dục vọng (tham), muốn phá 
hoại (sân), ảo tưởng (si), từ bi, xả và chánh kiến. Ba trạng thái tâm đầu tiên 
có thể tạo ra các hành vi bất thiện, và ba trạng thái tâm sau tạo ra các hành vi 
thiện. Khả năng nhận diện các trạng thái tâm này trong một hành động giúp 
chúng ta phân biệt được điều tốt, xấu. 


Câu hỏi như, “Tại sao tôi lại muốn làm điều này hoặc nói điều kia?” sẽ giúp 
ta tìm ra động cơ thúc đầy hành động. Thí dụ, khi cảm thấy muốn nói về bản 
thân, chúng ta có thể ngừng lại một chút để tự hỏi động cơ nào thúc đây ta 
muốn làm thế. Nếu quan sát một cách chân thật, ta có thể thấy động cơ thật 
sự là ước muốn tạo uy lực với người nghe. Trong trường hợp này, chúng ta 
bị thúc đây bởi lòng tham, một động cơ bất thiện được biểu lộ dưới nhiều 
hình thức khác nhau. Dĩ nhiên, nói về bản thân không phải lúc nào cũng là 
sự cô gắng để đạt quyền lực. Tuy nhiên, lời nói, cũng như hành vi, thường 
xuất phát từ ước muốn được nhiều quyền lực hơn trong ta. Có chánh niệm 
về động cơ đứng phía sau một hành động rõ ràng sẽ giúp ta đánh giá được 
những hành vi sắp tới. 


-—-o00--- 
QUÁN XÉT SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC HÀNH VI 


Sự đánh giá xem một hành vi có thích hợp đối với một người nào đó 
và trong trường hợp nào đó, là một phương cách hữu hiệu khác để đánh giá 
hành động của chúng ta. Đức Phật đã bảo răng, dầu Ngài biết điều gì đó là 
thật, Ngài cũng không nói ở thời điểm không thích hợp.”” Hơn nữa, đức 
Phật phân biệt rõ ràng giữa hành động bản năng và hành động có lý trí. Sự 
thúc đây từ bên trong để làm một điều gì đó là một sức mạnh bản năng của 
hành động. Khả năng đánh giá các hậu quả của một hành động hàm chứa 
việc sử dụng lý trí. Người muốn phát triển cách ứng xử tốt đẹp cần sử dụng 
năng lực của lý trí để đánh giá hành vi của mình thay vì chiều theo bản 
năng. Những lời dạy sau đây của đức Phật sẽ làm rõ hơn điểm này: 


Khi muốn nói điểu gì đó, ta cần quản chiếu nhự sau. Hành động này có bắt 
hảo không? Nó có đưa đên khô não không? Kêt quả của nó có mạng lại khô 
não... cho tôi và người xung quanh? Hành động này có biếu lộ khả năng nội 


tại của tôi hoặc mang đến hạnh phúc ... cho tôi và người chung quanh? ”° 


Trong việc giao tiếp hằng ngày, chúng ta có thể có nhiều hành vi “bản năng” 
như: nói về sự thành đạt của ta, giúp người khác sửa đổi hành vi không tốt 
của họ, hoặc bảo một người hay than phiền “Hãy im đi!” Tuy nhiên, làm thế 
chúng ta có trông đợi ảnh hưởng tích cực gì từ đó không? Những hậu quả 
không tốt đẹp luôn ấn núp đằng sau hầu hết các hành động “bản năng” 
này. Chắc chắn là người nghe sẽ đánh giá thấp nhân cách của ta vì đối với 
họ hành động của chúng ta thật đáng ghét. Sự đánh giá hành vi qua ảnh 
hưởng của nó sẽ giúp ta tránh được phản ứng tiêu cực từ người nghe. 


Ta có thể tranh luận rằng sự thật là sự thật, và ta cần nói ra sự thật bất chấp 
hoàn cảnh hay trạng thái của người nghe. Tuy nhiên, đức Phật dạy rằng nói 
sự thật không đúng người hoặc không đúng lúc có thể tạo ra phản ứng không 
tốt. Cho nên, chúng ta cần quán xét sự phù hợp của lời nói trước khi 
nói. Chúng ta cần áp dụng một phương cách đánh giá tương tự cho tất cả 
mọi hành vI. 


-—-Oo0O--- 


BƯỚC 3 : SỬ DỤNG VIỆC TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀ SỬA ĐỎI VÀ CẢI 
THIỆN NHÂN CÁCH 


Cho tới lúc này, chúng ta đã thảo luận vê việc tự quán chiêu và tự 
đánh giá, hai bước này trình tự và liên kêt đê tiên đên việc phát triên nhân 
cách. Gai đoạn cuôi cùng của quá trình cải thiện là việc tự sửa đôi. 


Việc tự đánh giá cho chúng ta thấy rõ ràng chúng ta cần sửa đổi và cải thiện 
điều gì. Giờ chúng ta cần đạt được các phẩm chất giúp ta dễ thương hơn đối 
với người chung quanh và duy trì những phẩm chất tốt đẹp mà ta đã có. Vị 
đại đệ tử của đức Phật, ngài Xá lợi phất đã giải thích những lời Phật dạy như 
sau: 


Việc tự cải thiện rất giống với hành vì của một thiếu niên hoặc thiếu nữ khi 
soi mình trước một tắm gương trong sáng hoặc trong một tô nước 
trong. Nếu thấy bụi hoặc vết nhơ trên mặt, người ấy sẽ cô găng chùi sạch vết 
nhơ ây. Nếu người ấy không thấy bụi HÔNG vết nhơ, người ấy sung sướng 
nghĩ rằng, “Tốt thật, mặt mình sạch quá ”. 


Tương tự, nếu trong lúc tự quản sát, ta thấy các đặc tính bất hảo, ta sẽ cổ 
găng dẹp bỏ chúng. Nêu không tháy chúng nữa, ta phải hoan hỷ, và quyết 
tâm duy trì các trạng thải tiễn bộ này.”” 


Nỗ lực tự thân giữ một vai trò quan trọng trong việc giúp ta phát triển và duy 
trì những phẩm chất tịnh hảo. Giống như người trẻ tuổi quan tâm đến vẻ bề 
ngoài của họ, chúng ta cũng cần cần trọng về hành vi, tính cách của 
mình. Nếu có hãnh diện với những hảnh vi tốt đẹp của mình, chúng ta vẫn 
phải nỗ lực để làm chúng được tốt hơn. Nếu thất vọng với những hành vi bất 
tịnh hảo, chúng ta phải quyết tâm nỗ lực uốn nắn chúng. Không có sự cố 
găng tự thân, thì cơ hội để đạt được một nhân cách tốt đẹp sẽ rất xa vời. 


Trong một xã hội mà con người chỉ tìm kiếm sự thành công dễ dàng và kết 
quả tức thì, thì khái niệm “nỗ lực” không hấp dẫn chút nào. Nhưng đối với 
đức Phật, không có sự thành tựu chớp nhoáng nảo trong việc phát triển nhân 
cách. Cũng như với mọi sự thành công khác, sự phát triển một nhân cách tốt 
đẹp cần rất nhiều nỗ lực cá nhân. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải 
dẹp hết mọi công việc khác để chỉ chú tâm vào sự phát triển nhân cách. Một 
vài thói quen đơn giản nhưng hữu hiệu có thể mang lại những kết quả tuyệt 
VỜI. 


Tập noi gương và loại trừ 


Đức Phật luôn tán thán việc noi gương và việc loại trừ như những phương 
cách rất hữu hiệu cho việc phát triển một nhân cách tuyệt hảo. Noi gương có 
nghĩa là làm theo gương của người khác và nỗ lực để có được nhân cách tốt 
đẹp như họ. Tây chay hay loại bỏ có nghĩa là tự kiềm chế không làm theo 
các gương xấu, và thật sự cô gắng để loại trừ những hành vi như thế. Đã học 
được cách quán sát hành vi của người khác, giờ chúng ta có thể tập đánh giá 
đúng để giúp ta quyết định xem điều gì cần noi theo hay loại bỏ. Thí dụ: 


“Đối với tôi, người cứng đầu, kiêu mạn rất khó chịu và đáng ghét. Nếu tôi 
cứng đâu và kiêu mạn, người khác cũng thấy tôi rất khó chịu và đáng 
ghé”. Khi đã có được sự hiểu biết này, chúng ta cần phải có quyết tâm thệ 
nguyện, “Tôi sẽ không cứng đầu và kiêu mạn”.”“ 


Quán sát cách ứng xử của nhiêu người trong xã hội, chúng ta luôn thây được 
những đặc tính gì cân noi theo, và những gì cân loại bỏ. Làm người quán sát, 


chúng ta có thể đánh giá hành động của họ, để sửa đổi, cải thiện hành vi của 
chính mình, nhờ đó chúng ta dê dàng được người khác châp nhận hơn. 


Chúng ta có thể cho rằng mình rất tự lập, có khả năng tự học hỏi, nên không 
cần noi gương người khác. Đức Phật luôn tán thán việc tự dựa vào bản thân 
là đặc tính đáng khen. Tuy nhiên, trên thực tế, không ai có thể cải thiện nhân 
cách của mình mà không cần quan sát người khác. Thật ra, đây là tiến trình 
của cả cuộc đời mà tất cả chúng ta đều tuân theo một cách vô thức. Đức Phật 
dạy chúng ta chọn lựa việc noi theo hay loại bỏ, sau khi đã quan sát và đánh 
giá kỹ lưỡng. 


Tập tự kiềm chế 


Giống như việc noi gương và loại trừ, việc tự kiềm chế (s//4), theo đức Phật, 
sẽ giúp ta sửa đôi bản thân tôt hơn. 


Tự kiềm chế chỉ có nghĩa là chặn lại khuynh hướng muốn biểu lộ những 
hành vi đáng ghét, không thích hợp. Khi các trạng thái tâm bất hảo khởi lên, 
sự tự kiềm chế ngăn cản chúng ta biểu lộ những hành vi mang lại hậu quả 
xấu. Nó cũng giúp ta dừng lại trước những hành vi bản năng không phù 
hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng xem sự tự kiềm chế là “sự đè nén”, 
hay sự che giấu hành động một cách bó buộc, khổ sở. So với những hành 
động tự nguyện như quán chiếu và đánh giá bản thân, thì sự tự kiềm chế phát 
sinh từ sự hiểu biết đúng về hành vi bản thân, chứ không phải là những hành 
động đẻ nén mạnh mẽ. 


Thí dụ, khi chúng ta tự kiềm chế để không phản ứng một cách giận dữ, là do 
sự quán chiếu và đánh giá bản thân đã tạo cho chúng ta tri kiến về tâm sân 
hận. Dầu việc biểu lộ sự giận dữ có thể là một phản ứng bản năng, nhưng 
chánh niệm về trạng thái tâm bất thiện cho chúng ta biết điều đó chẳng tốt 
đẹp gì. Chánh kiến đã giúp chúng ta kiềm chế thái độ đáng ghét này mà 
không cần gò ép hay khổ não. 


Trong một chừng mực nảo đó, việc tự kiềm chế bo nghĩa là ta đã ở tay trên 
(thế thượng phong) đối với hành động “bản năng”. Chúng ta có thể suy nghĩ 
một cách tự nhiên, nhưng chúng ta cần cư xử có lý trí để phát triển một nhân 
cách tốt đẹp. Chính việc tự kiềm chế sẽ lót đường đưa ta đến mục tiêu cuối 
cùng đó. 


Các phương cách này được sử dụng để chuyển đổi những hành vi ở bên 
ngoài, băng cách giúp ta vun trông các hành vi dễ thương và loại bỏ các 
hành vi đáng ghét. 


Phần đầu phát triển nội tâm 


Đức Phật cũng nhắn mạnh đến sự phát triển nội tâm như một phương cách 
duy nhất để đạt được các phẩm chất dễ thương. Ngài dạy, “Khi tâm được 
bảo vệ, có nghĩa là tất cả mọi hành vi của ta đều được bảo vệ”.“” Người phát 
triển toàn diện là người cải thiện không chỉ hành vi bên ngoài mà còn cải 
thiện ý nghĩ, tình cảm và tư cách (ý, tình và thân).”” Ở đây, “bảo vệ” có 
nghĩa là che chắn chống lại các chướng ngại làm ảnh hưởng đến sự bình an 
nỘI tại. 


Sự cải thiện phong cách bên ngoài là một bước quan trọng nhưng chưa đủ để 
phát triển một nhân cách toàn hảo. Dĩ nhiên bằng lời nói và hành động dễ 
thương, chúng ta sẽ dễ dàng được xã hội chấp nhận; nhưng cải thiện được 
nhân cách và ý nghĩ mới xác định sự chấp nhận của xã hội rõ ràng hơn. Đức 
Phật đã bảo, “Hành động và lời nói bắt nguồn từ một tâm đã phát triển sẽ 
mang lại hạnh phúc”.”” Đề phát triển nhân cách đến mức độ hoàn chỉnh 
nhất, chúng ta cần phải rèn luyện phát triển nội tâm. 


Mặt khác, sự phát triển tư cách bên ngoài góp phần vào sự phát triển bên 
trong. Khi đạt được phong cách bên ngoài mới mẻ, chúng ta có khuynh 
hướng nội tại hóa chúng. Thí dụ, khi sử dụng ái ngữ, chúng ta bắt đầu có 
cảm giác phải tiếp tục sử dụng chúng. Đức Phật đã làm nổi bật điểm này 
bằng cách trích dẫn sự liên hệ giữa si/z(sự phát triển nhân cách) 
và pamna (trí tuệ). Chúng ta sẽ không thể phát triển trí tuệ nếu không phát 
triển hành vi và lời nói của mình. Như vậy, sự phát triển thái độ bên ngoài 
giúp cho việc phát triển nội tâm được dễ dàng. 


Đối với việc phát triển nội tâm, đức Phật đề ra các kỹ thuật hữu dụng, 
hoặc bhavana để sửa soạn bên trong ta cho tương ưng với thái độ chuyển 
hóa bên ngoài. Thí dụ, nếu ta nói với ai đó, “Tôi rất buồn khi biết rằng bạn 
đang gặp khó khăn”, cho thấy thái độ bên ngoài của ta đã được cải 
thiện. Nhưng nếu chúng ta thật sự cảm nhận được lòng bi mẫn dành cho 
người bạn này, thì đó mới là sự phát triển nội tại. 


Cách hữu hiệu nhất để cải thiện nội tâm là nâng cao tình thương yêu và trí 
tuệ trong ta. Hành động đúng mà không có ý nghĩ đúng có thể chỉ giúp tạo 
nên một nhân cách dễ thương: nhưng hành động đúng cửng với ý nghĩ đúng 
thì thiết yêu đề phát triển một nhân cách hoàn hảo hơn. 


Các phương cách quan trọng cho việc phát triển nội tại, hoặc bhavana, 
sẽ được bàn đến trong chương tới về chủ đề hạnh phúc. Tuy nhiên, các chủ 
đề này tương quan mật thiết với nhau nên rất khó tách rời chúng ra. Vì suy 
cho cùng, sự phát triển tâm linh cũng sẽ hỗ trợ cho sự phát triển nhân cách là 
điều rất quan trọng đối với hạnh phúc và an lạc của chúng ta. 


Tóm tắt 


Giáo lý của đức Phật giúp chúng ta phát triển các đặc tính dễ thương khiến 
ta được chấp nhận và ngưỡng mộ. Phương cách đây quy củ của đức Phật 
trong việc phát triển nhân cách bao gôm ba bước: tự quản chiếu, tự đánh 
giá, và tự sửa đổi. 

Sự phát triển nhân cách hàm chứa cả việc cải thiện những hành vi bên ngoài 
(lời nói, hành động) và sự phát triển nội tâm (ý nghĩ, tình cảm). Chúng ta có 
thể sửa đổi lời nói và hành động qua việc noi theo, loại trừ, và tự kiêm 


chế. Sự phái triển nội tâm có thể được thực hiện qua phương thức bhavana, 
hay thiên định. 


--o00--- 
CHƯƠNG 14 - HẠNH PHÚC VỮNG BÈN 
Vui thay chúng ta sống hạnh phúc. 
Giữa những người rộn ràng, 
Chủng ta sống không rộn ràng... 
Hạnh phúc, sự giàu sang tôi thượng." 
(Kinh Pháp Cú) 


V 


Hành trình xuyên qua 13 chương sách mang chúng ta đến với chủ đề 
quan trọng hơn hết: hạnh phúc bền vững. Sự quan trọng không thể đo lường 
của chủ đề này nằm trong một sự thật rất đơn giản: những gì đã đóng góp 
vào sự thành công của chúng ta — của cải, gia đình, nghề nghiệp, hoặc bất cứ 
thắng lợi nào — sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng không mang lại hạnh phúc 
cho chúng ta. Trong nỗ lực đạt đến thành công, hạnh phúc là sự thắng lợi to 
tát nhất. Như đức Phật đã nói, “Ta không thấy thành công nào quan trọng 
hơn cho con người bằng hạnh phúc”.°” 


-—-o00--- 
TÀI SẢN TÓI THƯỢNG 


Đức Phật luôn thúc giục chúng ta tìm lẫy thứ hạnh phúc sâu sắc, vững 
chặc - và gìn giữ nó đê sự thành công của chúng ta thật sự có ý nghĩa. 


Có nhiều lý do để chúng ta tin tưởng vào khả năng dìu dắt ta đến mục đích 
cuối cùng nảy của đức Phật. Vì nỗ lực duy nhất trong suốt cuộc đời của Ngài 
là tìm được hạnh phúc bền vững; vả, sau bao thử thách và lầm lạc, đức Phật 
đã tuyên bố răng Ngài đã đạt được ý nguyện. Những tài liệu đáng tin cậy 
nhất cho ta thấy lời nói, việc làm, và ý nghĩ của đức Phật, tất cả đều phản 
ảnh một hạnh phúc sâu sắc và kiên định. 


Khi quan sát cuộc sống đơn giản của đức Phật, có người đã hỏi rằng chẳng 
lẽ đức Phật khước từ hạnh phúc. Đức Phật trả lời rằng, “Nếu có bất cứ ai 
trên thế gian này đang thụ hưởng hạnh phúc, thì ta là một trong những người 

ấy”.”"” Trong cùng một bản kinh, đức Phật tuyên bố rằng Ngài hạnh phúc 
hơn những người đang sở hữu sự giàu sang vật chất và quyên lực. 


Hơn nữa, không giống như một số người cùng thời lúc đó, đức Phật không 
chịu khổ đau để đạt được hạnh phúc về sau trong cuộc sông. Suốt cuộc đời 
mình, đức Phật luôn hạnh phúc — điều đó càng khiến Ngài đáng tín nhiệm 
hơn trong vai trò làm người hướng dẫn chúng ta đến hạnh phúc. 


Hơn thế nữa, tâm hoan hỷ của các vị đệ tử đức Phật càng chứng minh khả 
năng dẫn dắt ta đến hạnh phúc của đức Phật. Trong hai quyền sách cổ xưa, 
Thị Kệ Của Các VỊ Trưởng Lão Tăng (7»eragafha) và Thì Kệ Của Các VỊ 
Trưởng Lão NI (7herigatha), đều tràn ngập đề tài hạnh phúc. Các vị đệ tử 
này không sống trong nhung lụa hoặc thụ hưởng các thứ vật chất xa hoa, 
nhưng họ đều sở hữu chung một thứ: hạnh phúc tôi thượng. 


Đức Phật đã thành công trong việc hướng dẫn hàng ngàn đệ tử của Ngài tìm 
được hạnh phúc, và chúng ta có thê tin tưởng răng giáo lý của Ngài cũng sẽ 
giúp chúng ta được như thế — nếu ta thực hành theo chúng. Đức Phật đã 
khuyên những vị tỳ kheo đầu tiên của Ngài rằng: 


Hãy sốt sắng đi từ nơi này đến nơi khác vì lợi ích của nhiễu người, vì hạnh 
phúc của nhiều người, giải thích cho họ về giáo lý tốt đẹp ở đoạn đầu, tốt 
đẹp ở đoạn giữa, và tốt đẹp ở đoạn cuối.” 


Từ “hạnh phúc” ở đây cho ta thấy mục đích tối thượng của đức Phật khi yêu 
cầu các vị đệ tử mang thông điệp của Ngài đến với “nhiều người”. Ngài hết 
lòng muốn giúp chúng sanh được hạnh phúc, và Ngài biết rằng giáo lý của 
Ngài có thể giúp họ đạt được điều đó. 


Hơn thế nữa, khoa học hiện đại có thể minh chứng cho điều này. Trong một 
thông tin được phố biến rộng rãi, các đài truyền thông toàn cầu như BBC và 
CNN đã báo cáo về hai nghiên cứu độc lập được thực hiện vào cuối năm 
2003 ở các trường đại học Mỹ, có liên quan đến hạnh phúc nơi những người 
theo Phật giáo. Và theo các báo cáo này, các nhà nghiên cứu tìm thấy chứng 
cớ rằng những người hành theo giáo lý của đức Phật thực sự hạnh phúc — 
thật ra, họ hạnh phúc hơn nhiều người khác. 


Những kỹ thuật soi rọi hiện đại phát hiện “ánh sáng ở một SỐ vùng trên não” 
của những người hành thiền Phật giáo ““° và chúng dường như kết hợp với 
các cảm xúc tích cực và trạng thái dễ chịu. Các nhà nghiên cứu ở trường Đại 
Học Y Khoa San Francisco, bang California, nói rằng các Phật tử “thường ít 
khi bị sốc, bối rối, ngạc nhiên, hoặc giận dữ so với người khác”. Paul 
Ekman, trưởng nhóm nghiên cứu, nói răng: “Giả thuyết hợp lý nhất là có 
một cái gì đó trong việc thực tập hết mình của các Phật tử, mà kết quả là thứ 
hạnh phúc mà tất cả chúng ta đang kiếm tìm”.““ 


Tuy nhiên, tât cả sự nghiên cứu này, ở một mức độ nào đó, vân là thứ yêu so 
với việc môi người chúng ta có thê tự xác minh giá trị của giáo lý của đức 
Phật cho bản thân, trong cuộc đời mình. 


-—-Oo0O--- 


CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO HẠNH PHÚC 


Để bước vào con đường đến hạnh phúc, trước tiên chúng ta phải hiểu 
rõ bản thân. Câu hỏi “Tôi là ai?” cần có một câu trả lời chính xác. Các câu 
trả lời sai lạc từ các bậc tiền bối đối với câu hỏi này đã góp phần vào việc 
cản trở bao thế hệ nhận rõ con đường phải đi. 


Đức Phật đã xác định 727 là một cá nhân tự do, hoàn toàn chịu trách nhiệm 
cho hạnh phúc của riêng mình. Lại nữa, cái 7ó; này hàm chứa tiềm lực và 
khả năng để tạo ra hạnh phúc cho /ô¿; không ai ngoài bản thân /ô¿ có thể đem 
lại hạnh phúc cho mình. “Tự cải thiện hay tự hại mình là chọn lựa của cá 
nhân; không ai có thể cải thiện được cho mình”.”“” Ngay cả đức Phật cũng 
không thể ban cho ta hạnh phúc, mà Ngài “chỉ có thể hướng ta đến con 
đường hạnh phúc”. 

Trong cuộc hành trình tìm đến hạnh phúc, điều quan trọng là chúng ta phải 
chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Vì thế, sự tự tin — lòng tin mạnh 
mẽ nơi khả năng tự đem lại hạnh phúc cho bản thân — giữ vai trò thiết yếu 
trong giai đoạn khởi đầu này. 


Kế đến, như đã nói qua trước đây, chúng ta phải thực hành theo lời Phật dạy 
trong việc loại bỏ ba quan điêm cực đoan về hạnh phúc và khô đau: 


1.Hạnh phúc và khổ đau của chúng ta trong kiếp sống hiện tại được định 
đoạt chỉ dựa vào những việc làm trong các kiệp sông đã qua. 


2.Hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta chỉ do các quyền lực siêu nhiên định 
đoạt. 


3.Hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta chỉ là chuyện may rủi.” 

Chấp vào những định kiến như thế là chối bỏ khả năng đem lại an lạc và tự 
tại cho bản thân. Đức Phật đã bác bỏ các định kiến này. Và Ngài quảng bá 
quan niệm rằng cái /ôi này có thể làm cho /ói hạnh phúc: tất cả chúng ta đều 
sở hữu khả năng tạo ra hạnh phúc cho bản thân, cho dù chúng ta có những dị 
biệt cá nhân. 


Lần nữa, các nghiên cứu khoa học lại minh chứng rằng chúng ta có thể vun 
trồng các khả năng đem lại hạnh phúc. Cuối năm 2004, một nhóm nghiên 
cứu ở Đại Học Wisconsin-Madison kiểm tra hoạt động não bộ của các vị 
hành thiền lâu năm. Richard Davidson, trưởng nhóm nghiên cứu kết 


luận: “Sự hành thiền của họ có ảnh hưởng đến não bộ giống như người chơi 
golf hay quân vợt lâu ngày thì thành tích sẽ tốt hơn”. 


Một thí nghiệm khác diễn ra ở Tây Tạng vào đầu năm 2005 với sự tham gia 
của các vị thiền tăng đã xác chứng lời tuyên bố sau đây. Các nhà nghiên cứu 
thấy rằng “thiền thật sự có thể thay đổi cái nhìn của các tu sĩ Phật giáo về vũ 
trụ”.””” Họ kết luận như thế sau khi khám phá ra các vị tu sĩ này có khả năng 
kích thích não bộ bên trái, là phần não bộ có liên quan đến cảm giác hạnh 
phúc, dầu họ chứng kiến những cảnh đau khổ xảy ra trước mắt. 


Các thí nghiệm này cho ta thấy, đặc biệt, qua việc hành thiền, ta có thể thay 
đối cầu trúc và hoạt động của não bộ. Với tiềm năng đề phát triển tâm linh 
này, chúng ta ở trong vị thế phải lãnh trách nhiệm cho hạnh phúc của chính 
mình — và chỉ cần thay đôi một vài hành vi thì chắc chắn chúng ta sẽ có được 
sự tự tin để thực hiện điều đó. 


-—-o00--- 
BẮT ĐẦU NGAY BẤY GIỜ 


Một phạm trù cần lưu ý trong vấn đề này là ký ức về những trải 
nghiệm đau buôn hay lỗi lầm trong quá khứ. Khi quá khứ vẫn tiếp tục quấy 
nhiễu sự an bình nội tâm, thì hạnh phúc sẽ vẫn xa tầm với của chúng ta. Đức 
Phật khuyên không nên để những suy tư như thế quấy rối chúng ta: “Hãy để 
quá khứ qua đi”. Ngay hiện tại là thời điểm để bắt đầu cuộc sống.“ Bất cứ 
lỗi lầm gì đã phạm trong quá khứ, chúng không gây trở ngại nêu chúng ta 
quyết tâm bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc ngay bây giờ: 


Trong quả khứ chênh mãng, 

Giờ trở nên cần mẫn 

Kẻ ấy làm thể gian bừng sáng 

Như mặt trăng ló rạng sau áng mây.” 

Ánh trăng dịu dàng là hạnh phúc nội tại mà chúng ta cảm nhận được sau khi 
bỏ lại sau lưng quá khứ đau khô. Anh sáng nội tại đó không chỉ mang cho 


chúng ta hạnh phúc mà cũng giúp người chung quanh hạnh phúc. Vì thế 
trong nỗ lực để khám phá chân hạnh phúc, trước hết chúng ta phải tẩy sạch 


ký ức nhơ bẩn. Hãy để những kỷ niệm buôn qua đi, quyết tâm tiến về phía 
trước, và bắt đâu làm mới trở lại. 


Đức Phật cũng nhận thấy rằng — giống như sự âu lo cho quá khứ - sự sợ hãi 
về tương lai cũng làm giảm cơ hội trải nghiệm hạnh phúc của chúng ta. Để 
chuẩn bị cho một hiện tại tươi sáng, chúng ta cần phải giải thoát bản thân 
khỏi những cảm giác này. Tóm lại, khi đức Phật khuyên đệ tử của Ngài hãy 
để quá khứ đau buồn sang một bên, thì Ngài cũng yêu cầu họ đừng lo nghĩ 
đến tương lai: 


Lo lắng đến tương lai 
Đau buồn về quá khứ, 


Kẻ đại dột đó tàn ta như sậy non 


Bị cắt xuống và phơi khô.” 

Mấy câu thơ trên diễn tả tâm trạng chúng ta thường ôm ấp khổ đau trong quá 
khứ và lo lắng cho tương lai như thế nào. Kết quả là chúng ta trở nên tột 
cùng đau khổ, giống như cây sậy bị bứng gốc đang khô héo dưới ánh mặt 
trời. Đúng hơn, cây sậy được nói đến ở đây là cây naia, một loại tre trúc 
mọc ở những nơi có nước và bóng mát. Bị tách khỏi thân cây và phơi nắng, 
hình ảnh cây sậy lúc đó thật tôi tệ, thảm thương. Tương tự, chúng ta, những 
người lo lắng một cách vô ích về tương lai, sẽ khó có thể đạt được sự bình 
an trong nội tâm. 


Đức Phật rõ ràng đã dạy rằng “quá khứ [đau buồn] đã chết và đã qua, tương 
lai thì chưa đến”.”” Gặm nhắm mãi về quá khứ đau buôn và lo sợ cho tương 
lai không mang lại lợi ích gì cho người đang cố gắng sông hạnh phúc. Đức 
Phật khuyên, "hãy bắt đầu ngay bây giờ, và hãy biết rằng cái zới có thể sông 
hạnh phúc nếu cái Zồi ngay bây giờ thực hành những bước quan trọng tiến 
đến hạnh phúc. 


Câu nói của đức Phật “an trú trong hạnh phúc” hàm ý đó là một mục tiêu 
hàng đầu và quan trọng nhât trong cuộc sông. Do đó — khi biệt răng “tôi yêu 
quý bản thân nhất” — thì kẻ trí phải hành động cần trọng để tự bảo vệ.” 


9 


Từ “bảo vệ” ở đây có nghĩa là che chắn khỏi những sự quấy nhiễu có thể ảnh 
hưởng đến sự an bình nội tại của chúng ta. A1 là người che chắn cho tâm 
của ứồi khỏi bị quấy nhiễu? Đó chính là zôi. Ở đây sự chánh niệm liên tục giữ 
một vai trò quan trọng: chánh niệm liên tục về quyết tâm tạo hạnh phúc 
cho đồi. 


Đây là lời đức Phật khuyên các đệ tử xuất gia của Ngài, nhưng nó cũng hữu 
ích cho người tại gia. Hãy chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, năm. Và để gìn giữ 
hạnh phúc được vẹn toàn, hãy luôn canh chừng những ý nghĩ lan tràn có thể 
cản trở sự bình an trong tâm. 


-—-o00--- 
BẢY BƯỚC GIẢI THOÁT KHỎI PHIÊN NÃO 


Giờ chúng ta bắt tay thực hành bảy phương cách rất dễ thực hiện. Dĩ 
nhiên, cũng giống như mọi thiện nghiệp khác, muốn giải thoát khỏi phiền 
não đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, những người đã dày công tập luyện đều 
đồng ý rằng, sau giai đoạn khởi đầu khó khăn, nỗ lực của họ đã được đền bù. 


Nghiên cứu kỹ kinh tạng, chúng ta sẽ tìm thấy bảy phương cách giúp chúng 
ta đạt đên hạnh phúc bên vững. 


-—-o00--- 
1. TRÁNH CÁC PHẢN ỨNG DO TÂM TẠO 


Theo đức Phật, việc chấp vào các phản ứng do tâm tạo đôi với những 
việc xảy ra hăng ngày là một chướng ngại lớn cho hạnh phúc. 


Trong Kinh Mật Hoàn (Madhupindika Sufta), ngài Xá lợi phất đã giải thích 
tiễn trình tâm linh này rất rõ ràng. Khi bám vào những ý nghĩa ta tự gán cho 
các xúc chạm giác quan, ta tạo ra khổ đau. Đức Phật nhận xét: “Ta tự tạo và 
khuếch tán những suy nghĩ của mình. Kết quả là ta bị chính những sự suy 
nghĩ đó làm hại bản thân”.””” 


Bài kinh này giải thích về tiến trình tâm lý bình thường nhưng khó lường 
khiến hạnh phúc của ta bị đe dọa. Bản chất tự nhiên của con người khiến 
chúng ta thường suy diễn các xúc chạm giác quan, nhưng sự suy diễn đó 
thường dựa trên định kiến, chứ không có bằng chứng. Từ Pali dành cho sự 


suy diễn này được gọi là papanceti, có nghĩa là “phát triển ở bên trong” hay 
“khuếch tán tâm thức” — một tiến trình tâm lý gây ra hại hơn là đem lại 
lợi ích cho chúng ta. Như vậy các tư duy “tự tấn công” này nhằm chỉ sự tán 
loạn nội tâm. 


Thí dụ: “Anh ấy chắng mỉm cười vì anh ấy không thích tôi”. Câu khẳng định 
(anh ấy chắng mỉm cười) là một trải nghiệm thị giác thật sự; nhưng lý do 
đưa ra rõ ràng lại là một suy diễn của tâm thức - và ngay sau đó là đau 
khổ. Với chánh niệm, chúng ta có thể nhận thấy trạng thái tâm vui vẻ chuyên 
biến một cách nhanh chóng như thế nào khi có sự suy diễn tiêu cực xen vào. 


Tệ hại hơn, tâm thức không dừng lại ở đây; nó tiếp tục tạo ra nhiều câu hỏi 
“tại sao” với những câu trả lời “bởi vì” như: “Tại sao anh ấy không thích 
tôi?”. Và lập thức câu trả lời có thể là “Vì anh ấy nghĩ tôi ngu”. Tiến trình 
này cứ thế mà tiếp tục, chỉ để làm tăng thêm nỗi thống khổ đã có mặt trong 
tâm. 


Dĩ nhiên, đôi khi chúng ta cần suy đoán để tìm ra câu trả lời chính xác cho 
một nghi vấn. Tuy nhiên, theo đức Phật, sự tin tưởng rằng các suy đoán đều 
chính xác sẽ không giúp chúng ta tìm được câu trả lời chính xác hay làm cho 
chúng ta hạnh phúc. Trong thí dụ vừa nêu trên, lý do thật sự khiến “anh ấy 
không mỉm cười” có thể hoàn toàn khác biệt với suy đoán. Có thể anh ấy 
đang suy tưởng điều gì nên không để ý đến chung quanh; có thể anh ấy có 
chuyện buôn nên không thể tỏ ra vui vẻ. Đó có thể là lý do thực sự khiến anh 
ấy không cười. Ngày hôm sau khi nhìn thấy anh ta với dáng vẻ tươi cười, ta 
biết rằng mình đã suy đoán sai — nhưng phiền não do suy đoán sai lầm cũng 
đã xảy ra. 


Ngài Xá lợi phất giải thích thêm rằng chúng ta cũng gán ghép ý nghĩa cho 
các trải nghiệm của mình để rồi sinh ra khổ sở, dầu đối tượng không hiện 
diện trước mặt ta. Tùy vào những trải nghiệm quá khứ được lưu giữ trong ký 
ức, chúng ta tạo ra những hình ảnh tưởng tượng chỉ để khiến ta khổ 
đau. Ngài Xá lợi phất đã nhận xét về sự tương quan giữa giác quan và đối 
tượng giác quan rằng, “Vọng tưởng [cũng] có thể phát khởi từ tâm thức và 
đối tượng tâm”. ” Các vọng tưởng này cũng trải qua quá trình đánh giá và 
để rồi cuối cùng ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta một cách tiêu cực. 


Chúng ta có thể tự quán chiếu bản thân để thấy rằng điều sau đây chính xác 
tới đâu. Vào một ngày bình thường, chúng ta có thê tự dưng thây mình bị 


vây bủa bởi những ý tưởng đau buồn không biết từ đâu tới. Các vọng tưởng 
này xuất hiện khi chúng ta chợt nghĩ về những trải nghiệm trong quá khứ và 
đang đánh giá lại những điều đau buôn ta đã gán chặt với các trải nghiệm 
đó. Kết quả là chúng ta đánh mất sự an lạc nội tâm mà ta đã có từ ban 
sáng. Tuy nhiên, trong thực tế thì các trải nghiệm này cũng như ý nghĩa của 
chúng không hiện diện nơi đâu ngoài tâm ta. Thật là vô lý khi ta để một điều 
không thật sự hiện hữu hủy hoại hạnh phúc, thứ quý giá nhất trong cuộc đời 
tal 


Giáo lý của đức Phật khuyến khích chúng ta kiềm chế không bám víu vào 
các vọng tưởng tự tạo đối với các đối tượng giác quan. Nhất là khi chúng ta 
chợt nhận ra một âm thanh hay một hình ảnh hoặc nhớ lại một trải nghiệm 
tương tự trong quá khứ, chúng ta cần nhìn điều đó như nó là, chứ không phải 
một thứ gì đó đã được khuếch trương ra với các nguyên nhân tự tạo. Sự rèn 
luyện này sẽ đóng góp rất lớn cho thứ hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều 
đang tìm kiếm. 


-—-o00--- 
2. BUÔNG BỎ THAM VÀ SÂN 


Chúng ta đã thảo luận khá chỉ tiết về tham và sân, ở đây chúng ta quay 
lại đề tài này để làm sáng tỏ thêm liên hệ của chúng đối với hạnh phúc. Đức 
Phật không thấy gì gây tổn hại cho hạnh phúc bằng hai loại phản ứng tâm 
này. Đức Phật nói, “Tham dung dưỡng khổ đau; tham dung dưỡng sợ 
hãi. Khi tham không có mặt, khổ đau hay sợ hãi cũng không có mặt”.”” Về 
sân, đức Phật nói rằng những người đã diệt trừ được sân“, họ “sống hạnh 
phúc và an lành giữa những người thù oán”.”” Đức Phật luôn nhắc nhở 
trong các kinh tạng rằng loại trừ được tham và sân trong tâm thức, sẽ mang 
lại cho chúng ta vô vàn hạnh phúc. 


Vậy mà chúng ta vẫn thất bại, hay đúng hơn không thực sự nỗ lực để kiềm 
chế tham và sân trong cuộc sống thực tế. Chúng ta luôn bị khuất phục trước 
hai bản năng này. Theo đức Phật, tâm thức con người cơ bản là rất sáng 
suốt, nhưng nó bị ô nhiễm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.” Không gì 
có thể ô nhiễm tâm con người và che phủ hạnh phúc tự nhiên của nó cho 
bằng tham và sân. 


Nhận thức được các khuynh hướng tâm là bước đầu trong việc đạt đến tâm 
an bình. Đức Phật dạy răng, “Khi một tà ý khởi lên, ta phải biệt đó là tả 
ý”. Tương tự, chúng ta cũng phải cảnh giác với các tư tưởng, cảm thọ và 


tình cảm khác khởi lên trong tâm.” 


Lý do tại sao phần đông chúng ta thất bại trong việc kiềm chế tham và sân là 
vì chúng ta thiếu khả năng để nhận diện sự có mặt của chúng trong tâm. BỊ 
các bản năng này lôi kéo, chúng ta vô tình để cho các cảm thọ và tình cảm 
chế ngự ta. Ngược lại, khi chúng ta nhận biết được sự hiện điện của các tâm 
bắt thiện bên trong, chúng ta biết rõ mình phải làm gì tiếp theo đó. 


Không có nỗ lực chân chánh, chúng ta sẽ để cho các cảm thọ nội tại điều 
khiến ta, thay vì ta điều khiến chúng. Tuy nhiên, những ai có cố gắng với 
một mục tiêu thì nỗ lực của họ sẽ được đền đáp và họ đã bước một bước 
nhảy vọt về phía trước: họ tự ngăn không để cho mình bị đau khô. Họ hiểu 
rằng việc xa rời được những ham muốn cháy bỏng và những ý nghĩ đầy hắn 
thù thật sự xoa dịu tâm họ. 


--o00--- 
3. THEO ĐUÔI MỘT MỤC ĐÍCH & HƯỚNG THỤ THÀNH QUÁ 


Dâu đức Phật dạy rằng hành động tham sẽ là tiền đề của đau khổ nội 
tâm, Ngài vẫn nhìn nhận việc có một mục tiêu và thành công tiếp theo đó là 
một nền tảng vững chãi cho hạnh phúc của một cá nhân. Cụm từ ai 
sukha ám chỉ suối nguồn hạnh phúc này. Theo định nghĩa trong Tăng Chi Bộ 
Kinh, a/h¡ sukha là cảm giác hạnh phúc từ sự đạt được những thành công 
vật chất băng phương tiện chân chính. Theo đức Phật, nói rộng ra, bất cứ 
thành công nào đạt được bằng phương tiện chính đáng đều là nguồn hạnh 
phúc. 


Đề phân biệt rõ hơn giữa một hành động bị thúc giục bởi lòng tham và một 
mục đích, chúng ta cần đánh giá tiêu chí của cả hai hành động. Cơ bản, một 
hành động do tham xem thường ích lợi của người khác trong khi lại quá chú 
trọng đến sự thỏa mãn dục vọng cá nhân. Trái lại, một hành động có mục 
đích dựa trên tiềm năng cá nhân, và sự thành công mang lại lợi ích cho bản 
thân và tha nhân. Đức Phật nhắn mạnh rõ ràng rằng một sự thành công như 
thế mới làm cho chúng ta hạnh phúc. 


Chúng ta có thể quán sát chính cuộc đời của đức Phật để hiểu được chân lý 
của lời tuyên bồ trên. Suốt bảy năm, đức Phật phấn đấu để đạt được Giác 
Ngộ, mục đích cao cả nhất trong cuộc đời của Ngài. Sau những nỗ lực cùng 
cực của Ngài, biểu trưng cho thành quả của nỗ lực cá nhân, Ngài đạt được 
mục đích của mình. Ngay sau đó Ngài đã làm gì? Ngài vẫn một mình giữ 
tâm thanh tịnh, và thụ hưởng thành quả của mình suốt ba tuần. 


Lúc cuối đời, trong một bài Pháp, đức Phật cũng nhìn lại và quán chiếu về 
một thành tựu khác đã mang lại cho Ngài bao hạnh phúc. Đó là những thành 
tựu Ngài đã đạt được trong bôn mươi lăm năm sau Giác ngộ: 


Giờ ta đã già... Ta đã đi đến cuối cuộc hành trình của mình. Tuy nhiên, ta 
đã có các vị tỳ khưu, những cư sĩ nam, nữ, lớn tuổi, kinh nghiệm, thiện 
xảo... Xã hội này thành công, phát triển, cởi mở, được nhiều người biết 
đến... Ta không thấy bắt cứ vị thây nào đạt được vị trí danh tiếng như ta." 


Những gì mà đức Phật đạt được từ sau khi giác ngộ và trước khi ra đi có thể 
là một trong những thành tựu to tát nhất mà một cá nhân có thê đạt được 
trong một kiếp sông. Không chỉ thành lập được một xã hội tiến bộ, hiện đại 
trong một xã hội theo truyền thống Vệ Đà cứng ngắc, mà đức Phật còn 
thuyết phục hầu hết các nhà truyền thống này từ bỏ quan điểm, phương cách 
tu hành của họ và tin theo Ngài. Đức Phật ảnh hưởng một cách sâu sắc đến 
tư duy của con người và mang lại những cuộc cách mạng xã hội. Đoạn văn 
trích ở trên cho ta thấy sự đánh giá cao của đức Phật về những sự thành tựu 
to tát của bản thân. Ngài hoan hỷ hình dung lại những gì Ngài đã bắt đầu 
trong độ tuổi ba mươi lăm, và những gì Ngài đã đạt được nhiều năm sau đó. 


Từ “thành tựu” không nhăm chỉ sự hoàn thành một trọng trách to tát gì mà 
chỉ một số ít người có khả năng thực hiện. Theo đức Phật, “thành tựu” nhằm 
chỉ bất cứ thành quả nào có liên quan đến sự phát triển nội tại hoặc thành đạt 
trong xã hội. Hầu hết các đệ tử xuất gia của đức Phật xem sự phát triển tâm 
linh của mình — khả năng chế ngự tham, sân và si — là thành tựu cao tột nhất 
của mình. Sự thành tựu này mang lại cho họ hạnh phúc bền vững suốt cuộc 
đời. Các vị cư sĩ cũng có thể đạt được hạnh phúc giống như thế bằng cách 
quán tưởng về cuộc sông đầy ý nghĩa mà theo đức Phật, đó là một sự thành 
công đáng kể. 


Đặc biệt đối với cộng đồng cư sĩ, đức Phật bảo rằng sự thành công về tài 
chính là một thành tựu mà khi nghĩ đên người cư sĩ sẽ tràn đây hạnh 


phúc. Như đã nói ở trên, a/hi sukha có nghĩa là “hạnh phúc bắt nguồn từ sự 
quán tưởng đến các thành tựu về mặt tiền tài và của cải”. Thành tựu này bao 
gồm không chỉ là của cải mà người đó tích lũy được bằng sự nỗ lực chân 
chính mà cả tri thức và khả năng mà người đó phát triển để đạt được sức 
mạnh tài chính. Thí dụ, trình độ học vẫn chuyên môn đề nâng cao sự ôn định 
tài chính. Chúng ta có thể coi các dấu mốc quan trọng trên con đường tiến 
đến sức mạnh tài chính như là một nguồn hạnh phúc. 


Chúng ta nhận thấy rằng khi quán tưởng lại một hành động do tham thúc đây 
trong quá khứ, ít khi ta cảm thấy hạnh phúc, trong khi hình dung lại thành 
quả của một hành động có mục đích hiếm khi ta không vui lòng. Một hành 
vi do tham - thí dụ sự thỏa mãn dục lạc quá độ — đã qua, và sự cô găng đề 
khơi dậy điều đó trong tâm chỉ mang lại sự trống trải băn khoăn mà 
thôi. Trái lại, thành quả của một mục đích cao cả sẽ luôn tỒn tại trong ta và 
nó trở thành nguồn hỷ lạc. 


-—-o00--- 
4. HÃY THÔNG CẢM VỚI LỖÖI CỦA NGƯỜI 


Đức Phật cũng khăng định răng chính thái độ cảm thông của chúng ta 
đối với người có hành vi bất thiện cũng giúp chúng ta Ổn định sự bình an nội 
tâm của mình. Khi bản năng muốn phá hoại từ từ xa lìa chúng ta, thì có hai 
sự thay đôi đáng kề xuất hiện bên trong ta. Thứ nhất, sự giận dữ, thù hẳn và 
các cảm thọ, tình cảm liên quan cũng không còn ảnh hưởng đến ta. Tiếp đến, 
tâm ta dường như mở cửa cho sự cảm thông, lòng bi mẫn tràn vào. Chúng ta 
sẽ nhận ra rằng những người từng làm ta khó chịu, giờ họ cũng đáng được 
thọ hưởng sự cảm thông, lòng bi mẫn của chúng ta. Nhận thức này sẽ củng 
cô thêm cho sự an bình nội tâm cho ta. 


Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải bao dung đối với những kẻ 
hành động vô nhân tính, và hậu quả tội lỗi của họ phải được bỏ qua. Không 
thể chối cãi được rằng đức Phật đã phấn đấu suốt cuộc đời để chuyển hóa 
những hành động bất tịnh hảo của con người. Những vấn đề như sự phân 
chia giai cấp và bạo lực luôn là mối quan tâm của Ngài. Đức Phật tranh luận 
một cách quả quyết và đầy thuyết phục chống lại những hành vi như thế, và 
đã thành công trong việc phát động một chiến dịch rầm rộ đề thay đổi các 
tập tục này. Đức Phật chẳng bao giờ khuyên ta khoan nhượng đối với những 
hành vi đem lại tai hại cho con người như là một cách đề giữ tâm an bình. 


Tuy nhiên, chúng ta quán sát thấy răng trong cuộc sống hằng ngày, không 
phải tội ác, tham nhũng hay những sự sai phạm trong xã hội phá hoại sự an 
bình nơi tâm ta mà chính là những điều bình thường, đơn giản trong sinh 
hoạt đời thường. Thí dụ, một người lái xe tốc độ lạng lách, cắt đầu xe ta; một 
đồng nghiệp hiếm khi vui vẻ, hoặc ông chồng/bà vợ đề chén bát bừa bãi... 
có thể phiền nhiễu chúng ta còn hơn những tội ác ghê gớm vừa xảy ra ngoài 
phó. Dĩ nhiên, những người như thế cũng cần phải tự cải thiện. Họ cần thay 
đổi những thái độ khó thương của mình, dù chúng có nhỏ nhặt đến 
đâu. Nhưng nhiếp vào tâm các hành động khá vụn vặt đó của họ chỉ làm não 
hại niềm hạnh phúc mà chúng ta đáng được hưởng. 


Vì vậy, muốn làm theo lời Phật dạy, chúng ta phải biết cảm thông với việc 
làm của những người chung quanh, thay vì để hành động của họ gây não 
phiền cho ta. Phương cách hữu hiệu nhất là hiểu rõ các hành vi khó chịu bất 
thường của người khác, rồi từ đó cảm thông với họ, xem như họ là những 
chúng sinh không hoàn hảo, cũng như tất cả chúng ta vậy. Đức Phật đã dạy 
rằng “tâm mắt quân bình” là một trong những đặc tính đáng lưu tâm của 
chúng sanh. Theo đức Phật, mỗi cá nhân đều sở hữu một số cá tính bất 
thường. Do không năm rõ điều này chúng ta thường sai lầm khi cố gắng giải 
mã những hành động kỳ quặc của người khác: chúng ta cho răng hành động 
của họ là cô tình, có chủ đích. 


Dĩ nhiên, những người này cũng cần tu sửa để có thái độ ứng xử tốt đẹp — 
đức Phật đã khẳng định răng ai cũng có thê sửa đổi — nhưng nếu họ không 
thể hay không muốn sửa đổi thì ta cũng đừng để điều ấy cướp đi sự an bình 
của tâm mình. Rõ ràng, phương cách này nhằm đề bảo vệ cho tâm bình an 
của chúng ta. 


Pháp hành thiền tâm từ bi là một phương cách phù hợp cho mục đích 
này. Chánh kiến thường làm phát khởi tâm từ bi. Chúng ta biết răng không 
có thái độ nào phù hợp hơn bằng sự cảm thông, lòng bi mẫn đối với những 
kẻ có hành vi trái khoáy. Vì thế, chúng ta hướng tâm đến những người này 
và thầm nhủ rằng, “Nguyện cho bạn được mạnh khỏe, hạnh phúc, và an 
lành!” 


Không ai có thể đảm bảo rằng chúng ta có thể thay đổi được người khác và 
làm cho họ hạnh phúc. Nhưng, chúng ta lại sở hữu một năng lực mạnh mẽ 
để cải thiện và mang lại hạnh phúc cho chính bản thân. Điều đó là chắc 
chắn. Đức Phật đã tóm tắt quan điểm này trong bài kệ sau đây: 


Chúng ta sống hạnh phúc 
Giữa những người âu lo 
Chúng ta sống an lành 


T ` `... 
Giữa những người bát an. 


-—-o00--- 
5. PHỤC VỤ THA NHÂN 


Đức Phật khắng định rằng nhiều người vẫn còn có tà kiến rằng: càng 
được thỏa mãn các dục vọng, họ càng hạnh phúc. Trong khi sự thật là trái 
ngược lại. Theo đức Phật, những người phụng sự, làm dịu nỗi đau khổ của 
người khác, và đóng góp vào tiến bộ xã hội mới thật sự là những người hạnh 
phúc. 


Trong khi đó, nhiều vị học giả, đạo sư cùng thời với đức Phật lại quảng bá 
quan điểm sai lầm rằng được thỏa mãn các dục vọng cảng nhiều cảng có 
hạnh phúc. Một số “đạo sư” còn thản nhiên xem thường đạo đức xã hội. Họ 
tuyên bố rằng sự thỏa mãn dục vọng là tương đồng với hạnh phúc, nhưng lời 
dạy của đức Phật bhoga sukha (“hạnh phúc đạt được qua việc sử dụng tải 
sản”) minh chứng cho quan điểm đối ngược lại của Ngài. Theo đức Phật, ta 
có thể đạt được hạnh phúc băng cách sử dụng tài sản của mình không chỉ 
cho bản thân mà còn cho người xung quanh. 


Theo lời dạy này của đức Phật, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong việc 
hoàn thành bốn phận của mình đối với cha mẹ, con cái, băng hữu, và người 
xung quanh. Tuy nhiên, đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta không nên quên lo 
cho bản thân, dầu sự lo lắng, quan tâm đến tha nhân là một nguồn hạnh phúc 
lớn lao. 


Cha mẹ có thể hạnh phúc vì họ đã dìu dắt con cái đến thành công. Con cái 
sau khi trưởng thành hạnh phúc vì đã làm tròn bổn phận đối với cha mẹ 
già. Tất cả chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc khi có thể giúp đỡ người hoạn 
nạn, tham gia vào công tác thiện nguyện, hoặc đóng góp cho một mục đích 
đầy ý nghĩa. Những gì mà chúng ta làm được cho người khác mang lại cho 
chúng ta niềm hạnh phúc thật sự. 


Đức Phật dạy rằng cả hai, bhavana và đana, là những việc làm tịnh hảo sẽ 
mang lại cho ta hạnh phúc. Như đã định nghĩa ở trên, 5havana là “sự phát 
triển nội tâm” mà điều kiện tất yếu của nó là vun trồng lòng từ bi. Khi lòng 
từ bi lớn dần nơi tâm thức, hạnh phúc sẽ rạng ngời. D2zøz (bố thí) là sự biểu 
hiện ra bên ngoài của lòng từ ở bên trong. Nếu chúng ta có lòng từ bi, chắc 
chăn là chúng ta sẽ hành hạnh bó thí. Hạnh lành đó sẽ mang hạnh phúc đến 
cho chúng ta cũng như lòng từ bị vậy. 


-—-o00--- 
6. SÓNG CÓ GIỚI HẠNH 


Đức Phật đã mô tả chỉ tiết rằng một cuộc sống có giới hạnh sẽ tạo cơ 
hội cho ta tìm được sự bình an nội tâm. Ngài sử dụng cụm từ awava77a 
sukha nhằm chỉ nguyên nhân chính yếu của sự bình an nội tại. Đức Phật đã 
nhiều lần nhắc nhở rằng chúng ta không cần phải đợi đến những kiếp sống 
sau mới được hưởng quả lành từ các hành động thiện hảo trong hiện 
tại. Sống chân chánh, giới hạnh là chúng ta có thể tìm được sự bình an nội 
tại ngay nơi kiếp sống này. Câu Pali sau đây đã tóm tắt quan điểm 
này: kathapunno idha nandadi Kathapunno là người có cuộc sông nguyên 
tắc đạo đức, một người như thế tìm thấy hạnh phúc ngay trong đời này (iđha 
nanđati). 


Nhưng trước hết, chúng ta thử trả lời hai câu hỏi sau: “Người sống có 
nguyên tắc đạo đức” có những đặc điêm gì? Làm thê nào đê một người như 
thê đạt được hạnh phúc? 


Có ba từ Pali — punna, kusala, và dhamưa — cơ bản truyền đạt cùng một ý 
nghĩa: cuộc sống có giới hạnh và chân chánh. Suốt đời, đức Phật luôn cố 
găng để dẫn dắt con người tiễn đến với punna, kusala, hoặc dhamma và để 
ngăn ngừa họ sống theo những điều ngược lại: papa, akusala, 
hoặc ađhamma. Một vị đệ tử của đức Phật đã nói những câu sau đây đề 
chuyên tải lời khuyên của ông về việc sống có giới hạnh: 


Tránh những hành động xấu ác, 
Làm những việc lành, 


Phát triển tâm thức: 


Đây là điểu Phật dạy.“”5 


Như thế, sống có nguyên tắc, bao gồm hành vi chân chính và ý nghĩ 
thiện. Với sự đánh giá đúng, chúng ta có thể kiềm chế không làm điều bất 
thiện và nói lời thô tục. Chúng ta cần thận chọn lựa hành động đúng và lời 
nói dễ nghe. Để phù hợp với sự thay đổi của các hành vi bên ngoài, chúng ta 
phải phấn đấu để phát triển tư duy của mình. Sự nỗ lực này là dấu hiệu của 
một đời sông có nguyên tắc, đạo đức. 


Một cách sống như thế dường như dễ mang hạnh phúc đến cho ta hơn ta 
tưởng. Thật ra, cách sông đó khiến cho tinh thần ta rất thoải mái. Đức Phật 
giải thích rằng, “Người cư sĩ sống với thân, khâu và ý đầy giới hạnh, người 
ấy sẽ nhận được hạnh phúc và sự bình an nội tại”.”Ÿ” Có thể việc làm thiện 
không mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp ngay tức thời, nhưng về lâu về 
dài các ảnh hưởng tích cực của chúng đối với sức khỏe tinh thần của ta sẽ trở 
nên rõ ràng hơn. 


Đức Phật đã giải thích thêm rằng một hành động có chủ đích cần thời gian 
để thấm nhuân trong tâm thức ta. Đức Phật đã sử dụng từ pzccz#. Cụm 
từ punnam, paccafi và papam paccafi có nghĩa là cả hai, hành động thiện và 
bất thiện, với thời gian đều tích tụ trong tâm. Đức Phật nói, “Khi những 
hành động bắt thiện đã làm trong quá khứ dần dà thắm nhuằn trong tâm, ta 
sẽ trải nghiệm thêm khổ đau”.”8 Ngược lại, khi một hành động tốt lành thấm 
nhuần sẽ khiến ta vô vàn hạnh phúc. 


Sự thấm nhuần ở đây nhằm chỉ sự phát triển và sự thiết lập vững chắc của 
các hành động này trong ta. Khi chúng ta quán tưởng về các hành động này, 
chúng sẽ tăng trưởng và trú ngụ lâu dài trong ta. Khi đó các hành động bất 
thiện sẽ bắt đầu ám ảnh chúng ta, và hành động thiện tiếp tục tưới tâm 
ta. Nhiều người nhận thấy các phẩm hạnh như chân thật, độ lượng, bất bạo 
động... giúp họ được tự tại. Như thế, các nguyên tắc đạo đức cao thượng của 
chúng ta là một nguồn hạnh phúc đáng tin cậy. 


-—-o00--- 
7. CHÁP NHẬN VÔ THƯỜNG 


Đức Phật nhân mạnh đền tiêm năng con người như là một yêu tô hữu 
hiệu trong việc đem lại những thay đôi tích cực cho cuộc sông con 


người. Ngài nói rằng chúng ta sở hữu khả năng thay đổi thế giới vật chất và 
cải thiện phẩm chất cuộc sông. Việc đức Phật khuyên vua Kosala tiết chế 
trong ăn uống vì điều đó mang lại cuộc sống lâu dài, mạnh khỏe, ”” là một 
thí dụ. Tuy nhiên, đức Phật không khái quát hóa mọi thứ. Ngài biết rằng 
chúng ta không thể thay đối mọi thứ, nhất là tiễn trình tự nhiên trong đời 
sông con người. Ngài giải thích rằng sự bình an nội tại, có thể đạt được, 
không phải bằng sự chối bỏ các định luật tự nhiên, mà là chấp nhận rằng 
chúng không thể tách rời khỏi cuộc sống. 


Cốt lõi của triết lý Phật giáo là lý thuyết vô thường, hoặc acca. “Tất cả các 
hiện tượng vật chất đều biến đổi”.?° Nhận thức được chân lý này rất quan 
trọng vì nó giúp chúng ta tự chủ, không bấn loạn trước những sự kiện tự 
nhiên xảy ra trong đời sông. Đức Phật nói, “Người nhận thức được sự vô 
thường của tất cả các hiện tượng tự nhiên sẽ tìm được sự an bình nội tại”.”" 


Những tình trạng như bệnh tật, thân thể suy yếu, chết, và sự ly biệt giữa 
những người thân yêu, theo đức Phật, là một phần của các định luật tự 
nhiên. Dĩ nhiên, chúng ta có thê làm giảm thiểu hoặc trì hoãn các sự kiện 
này trong cuộc sông, nhưng không bao giờ chúng ta có thể hoàn toàn chặn 
đứng chúng lại. Phát triển trí tuệ để bình tĩnh chấp nhận những sự thay đổi 
không thể tránh được này là thái độ hợp lý duy nhất. 


Đặc biệt, đức Phật khuyên các đệ tử tại gia phải tự xem mình là một phần 
của thiên nhiên, thay vì xem thân là đối tượng để bám víu. Quan điểm này 
được phát triển thành một pháp hành trong thiền. Nó giúp ta nhận thức và 
chấp nhận sự thay đồi không thể tránh về thể chất. 


Đức Phật không bao giờ khuyên các đệ tử tại gia có cái nhìn tiêu cực trong 
cuộc sông. Giữa những điều không thể tránh được như bệnh tật và thân thể 
suy yếu, đức Phật đã hướng chúng ta đến con đường của bình an nội tại và 
hạnh phúc. 


Ý nghĩ và hành động thuộc về lòng từ bi, độ lượng, trách nhiệm, và giới 
hạnh là những phương cách nỗi bật đề giúp tâm thoải mái. Và trí tuệ để chấp 
nhận sự thay đôi không thể tránh giúp cho hạnh phúc và sự an bình nội tại 
của chúng ta được hoàn hảo và lâu bền. Đây thật sự là một giáo lý “tối 
thượng ở đoạn đầu, tối thượng ở đoạn giữa, và tối thượng ở đoạn cuối”. ””” 


-—-Oo0O--- 


Hiệu đính & tài liệu tham khảo 


Xin chân thành cảm ơn các tác giả/dịch giả của các sách và các tải liệu mà 
chúng tôi đã tham khảo, sử dụng. 
Thư Viện Điện Tử Phật Học — Buddha Sasana — Binh Anson: 7oảän Bộ Các 


Trích Dân Trong Đại Tạng Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu, NXB Tôn 
Giáo, 200S 


Danh Từ Phật Học Thực Dụng, Tâm Tuệ Hỷ Biên Soạn, NXB Tôn 
Giáo, 2004 


Ý, Tình, Thân, Đại Đức Thích Trí Siêu, Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay, NXB 
Phương Đông, 2007 


-—-o0O--- 


HET 





' Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Bharandu: Kinh Paticchanna 
? Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta; Kinh Pancaraja, 175-176 
* Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya II): Phẩm Sukha: 1-2; 1283-1285 


*“ Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya IV): Vedana Samyutta: Kinh 
Niramisa 


” Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya XI): Sotapatti Samyutta: Kinh 
Veludvareyya; 1796-1799 


° Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh VI: Phẩm Dhammika: Kinh Ina 

7 Tăng Chi Bộ VIII: Phẩm Gotami: Kinh Vyagghapajja 

® Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta: Kinh Pathama Aputtaka, 182-183 
? Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Pattakamma: Kinh Anana 


'' Trường Bộ Kinh I: 2: Kinh Samannaphala; 1253-125 


!! Như trên 
'* Trường Bộ Kinh II: 3.1 Kinh Sigalovada, 46 1-469 


°#Tương Ung Bộ Kinh VII:Phẩm Yamaka Kinh Dutiya 
Sampadaancabhoga Adiya 


'* Trường Bộ Kinh III:31: Kinh Sigalovada; 461-469 
'' Tăng Chi Bộ Kinh V. Phẩm Mundaraja: Kinh Pancabhoga Adiya 


'' Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta: Kinh Pathama Aputtaka; 182- 
183 


' Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Mundaraja: Kinh Sappurisa 

'3 Trường Bộ Kinh II: 31: Kinh Sigalovada; 46 1-469 

'” Như trên 

” Kinh Tập: Phẩm Uraga 

?!' Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta: Appaka Sutta; 169-170 
? Như trên 


® Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh II : Sotapatti Samyutta: Kinh Upannasa và 
Tăng Chi Bộ Kinh VIH: Phẩm Gotami: Kinh Vyagghapajja. Câu trích này từ 
hai nguồn như đã dẫn ở trên. Phần đầu của câu trích là từ Kinh Upannasa, 
nói về sự chứng ngộ của mình, đức Phật đã nói câu này để nhẫn mạnh nguồn 
động lực để chứng ngộ. Thuật ngữ Pali nguyên thủy asarwufthita kusalesu 
dhammesu đã được dịch là “không tự mãn với những gì ta đã đạt 
được”. Cụm từ Kusalesu đhammesu khó dịch thắng được. Trong đoạn này, 
cụm từ hàm ý sự chứng ngộ trong sự phát triển nội tâm của đức Phật, không 
kề sự chứng ngộ cuối cùng của Giác Ngộ. 


”*“ Tăng Chi Bộ III: Phẩm Maha: Kinh Titthayatana 
Như trên 


? Như trên 


” Tăng Chi Bộ Kinh II: Vassupanayika: Kinh Uposatha 


”® Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya VIII: Phẩm Gotami: Kinh 
Vyagghapalja 


” Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya III): Phẩm Rathakara: Kinh Dutiya 
Papanika 


*° Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya II): 31, 461-469 

*' Kinh Nipata: Phẩm Culla: Kinh Mangala 

“ Sumangala Vilasimi: Brahmajala Sutta Vannana 

3 Kinh Nipata: Phẩm Uraga: Kinh Parabhava 

** Trường Bộ Kinh II: 31: Kinh Sigalovada; 461-469 

* Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Uposatha: Kinh Anuruddha Manapakayika 
* Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta: Kinh Appamada; 179-180 

”” Trường Bộ Kinh III: 31: Kinh Sigalovada; 461-469 

** Như trên 

*” Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Smyutta: Kinh Kalyanamitta; 180-182 

° Như trên 

° Kinh Pháp Cú: Kệ 155 

# Trường Bộ Kinh II: 31: Kinh Sigalovada; 461-469 

* Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Pattakamma: Kinh Pattakamma 
* Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Abhinna: Kinh Kula 

? Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Pattakamma Kinh Pattakamma 


*° Như trên 


' Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Pattakamma: Kinh Pattakamma 
' Như trên 

” Như trên 

"" Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Gotami: Kinh Vyagghapajja 
°' Trường Bộ Kinh III: 31: Kinh Sigalovada; 46 1-469 

“ Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosa Samyutta: Kinh Sattajatila; 173-174 
3 Trường Bộ Kinh III: 31: Kinh Sigalovada; 46 1-469 

** Như trên 

* Như trên 

* Như trên 

” Như trên 

"* Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Gotami: Kinh Vyagghapajja 
"” Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Pattakamma: Kinh Anana 

' Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Gotami: Kinh Vyagghapajja 
°' Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Pattakamma: Kinh Pattakamma 
'“ Như trên 

' Như trên 

'“' Kinh Tập (Sutta Nipata): Phẩm Culla: Kinh Mangala 

' Kinh Pháp Cú: Câu 47 

° Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Bala: Kinh Bhaya 


' Trường Bộ Kinh III: 31: Kinh Sigalovada; 46 1-465 


“3 Như trên 

'” Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta: Kinh Kalyanamitta; 180-182 
” Tương Ưng Bộ Kinh VIII: Phẩm Gotami: Kinh Ujjaya 

”' Kinh Tập: Phẩm Uraga: Kinh Parabhava 

" Trường Bộ Kinh III: 31: Kinh Sigalovada; 46 1-469 

3 Như trên 

”*“ Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Gotami: Kinh Vyagghapajja 

” Trường Bộ Kinh III: 31: Kinh Sigalovada; 46 1-469 

“ Như trên 

7 Như trên 


” Câu trích từ Samyutta Nikaya I (Tương Ưng Bộ Kinh): Kosala Samyutta: 
Kinh SattaJatila, 173-174 


” Sutta Nipata (Kinh Tập): Phẩm Uraga: Kinh Khaggavisana 


?° Samyutta Nikaya I (Tương Ưng Bộ Kinh I): Brahmana Samyutta: Kinh 
Sundanka, 262-263 


Š' Anguttara Nikaya I (Tăng Chi Bộ Kinh I): Phẩm Bala 

“ Sutta Nipata (Kinh Tập): Uraga: Kinh Vasala 

3 Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Gotami: Kinh Gotami 

#“ Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta: Kinh Sattajatila 173-174 
®* Như trên 

® Như trên 


”' Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Bala, Kinh Bhaya 


'® Anguttara Nikaya IV (Tăng Chi Bộ Kinh IV): Phẩm Punnabhisanda: Kinh 
Pathama Samajiva 


®* Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Punnabhisanda: Kinh Pathama 
Samvasa 


? Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Punnabhisanda: Kinh Pathama Samvasa 
?' Trường Bộ Kinh II: 31: Kinh Sigalovada; 461-469 
” Như trên 


” Tương Ưng Bộ Kinh V: Sotapatti Samyutta: Kinh Veludvareyya; 1796- 
1799 


*' Tăng Chi Bộ Kinh I: Phẩm Ekaka 

” Tăng Chi Bộ Kinh VII: Phẩm Avyakata: Kinh Sattabhariya 

5 Trường Bộ Kinh II: 31: Kinh Sigalovada; 461-469 

? Như trên 

” Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Gotami: Kinh Gotami 

” Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Uposatha: Kinh Nakulamatumanapakayika 
'!9 Trường Bộ Kinh III: 31: Kinh Sigalovada; 461-469 

'!' Tăng Chi Bộ Kinh VII: Phẩm Avyakata: Kinh Sattabhariya 

'!2 Như trên 

'3 Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh HI: Phẩm Devaduta: Kinh Sabrahmaka 


104 


Tăng Chi Bộ VIII: Phẩm Gotami: Vyagghapajja Sutta 


' Tương Ưng Bộ Kinh I: Brahmana Samyutta: Mahasala Sutta 


''° Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala; 182-183 


'° Kinh Nipata: Phẩm Culla 

3 Trường Bộ Kinh III: 31: Sigalovada; 451-469 

' Pháp Cú: Câu 129 

1° Pháp Cú: Câu 133 

1 Pháp Cú: Câu 158 

“# Trường Bộ Kinh II: 31: Sigalovada, 461-469 

3 Trung Bộ Kinh II: 58: Abhaya Rajakumara: 498-501 

“4 Trung Bộ Kinh II:61: Ambalatthika Rahulovada; 523-526 

“3 Kinh Nipata: Phẩm Culla 

''° Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Aghata: Kinh Codana 


Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Sona: Kinh Subhasitavaca; Phẩm Agatha: 
Kinh Codana 


“3 Trung Bộ Kinh I: 17: Kinh Culahatthipadopama; 269-277 
3 Tương Ưng Bộ Kinh V: Phẩm Raja: Kinh Pathama Cakkanuvattana 


''“ Dhammapadatthakatha: Phẩm Sahassa: Kisagotamiya Vatthu 


''' Dhammapadatthakatha: Phẩm Sukha:Annatarassa Upasakassa Vatthu 
' Dhammapadatthakatha: Phẩm Sahassa: Kisagotamiya Vatthu 

'° Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Aghata: Kinh Codana 

' Trung Bộ Kinh II: 5§: Kinh Abhayarajakimara, 498-501 

“3 Câu kệ 232 

''° Kinh Tập: Phẩm Cula: Kinh Hiri 


'' Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Aghata: Kinh Codana 


!Š Như trên 


''' Trường Bộ Kinh I: 9: Kinh Maha Sihanada; 151-157 

3° Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Indriya: Kinh Roga 

'3' Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Bala: Kinh Accaya 

+” Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Puggala: Kinh Vajiropama 

3 Trung Bộ Kinh II: 56: Kinh Upali; 477-492 

'3 Tăng Chi Bộ Kinh I: Phẩm Ekaka : I 

' Tăng Chi Bộ Kinh I: Phẩm Ekaka : 2 

''° Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Bala : kinh Accaya 

'3”“ Kinh Pháp Cú: Kệ số 329 

#3 Trung Bộ Kinh II: 56: Kinh Upali; 477-492 

'” Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Gahapati : Kinh Hatthigamaka Ugga 

'“° Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Kesi: Kinh Kesi 

'*! Kinh Pháp Củ: Kệ số 3 

'“# Câu trích từ: Trường Bộ Kinh I: 4: Kinh Sonadanda: 125-132 

“3 Trung Bộ Kinh II: 96: Kinh Esukari: 789-790 

'“* Udana: Phẩm Sona: Kinh Uposatha 

“ Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Gotami: Kinh Gotami 

Ghi chú: Lúc bắt đầu cuộc đối thoại này, SỰ miễn cưỡng của đức Phật trong 
việc cho phép nữ giới được xuất gia phân lớn là do những yếu tô xã hội. Một 
vị đệ tử xuất gia của đức Phật phải thực hành thiền định ở nơi vắng lặng, 


thường là trong rừng hoặc nhà bỏ hoang. Trong xã hội đó, những nơi chôn 
như thê rât nguy hiêm cho phụ nữ. Rõ ràng là đức Phật không muôn có điêu 


gì xảy ra cho người phụ nữ khi cho phép họ được xuất gia. Tuy nhiên, sau 
khi lãng nghe sự giãi bày hợp lý của ngài Ananda, đức Phật đã đông ý cho 
người nữ được xuât g1a. 

'“° Tương Ưng Bộ Kinh V: Tỳ kheo Ni Samyutta: Kinh Soma, 222-223 

'4” Kinh Tập: Phẩm Uraga: Kinh Vasala 

“3 Trung Bộ Kinh II: 96: Kinh Esukari; 789-790 

'“* Tăng Chi Bộ Kinh X: Phẩm Maha: Kinh Dutiya Mahapanna 

'° Trung Bộ Kinh II: 72: Kinh Aggivacchagotta: 590-594 

''! Trường Bộ Kinh III: 27: Kinh Agganna; 407-415 

'2 Như trên 

' Trung Bộ Kinh II: 72: Kinh Aggivacchagotta: 590-594 

'*# Kinh Tập (Nipata Sutta): Phẩm Atthaka: Kinh Pasura 

' Trung Bộ Kinh II: 58: Kinh Abhayarajakumara: 498-501 

'° Trung Bộ Kinh II: 79: Kinh Culasakuludayi: 654-662 

'” Trường Bộ Kinh I: §: Kinh Mahasihanada; 151-157 

'# Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh I: Ekadhamma Pali: Phẩm Dutiyya: 3-4; 
dựa trên bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Phâm Chủng Tử, 15- 
21, NXB Tôn giáo 2005 

'” Trung Bộ Kinh II: 95: Kinh Canki; 775-785 

' Như trên 

'°! Trung Bộ Kinh II: 76: Kinh Sandaka; 618-628 
2 Trường Bộ Kinh I: 13: Kinh Tevijja; 187-195 


3 Trường Bộ Kinh III: 31: Kinh Sigalovada; 461-469 


''* Trường Bộ Kinh III: 27: Kinh Agganna; 407-415 
'* Như trên 

'°° Trung Bộ Kinh II: 84: Kinh Madhura; 698-703 

'°” Trường Bộ Kinh III: 27: Kinh Agganna: 407-415 

'°Š Trường Bộ Kinh I: 2: Kinh Samannaphala; 91-109 

''* Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta: Kinh Sattajatila; 173-174 
'!° Trường Bộ Kinh I: 4: Kinh Sonadanda; 125-132 

'' Trường Bộ Kinh I: 11: Kinh Kevaddha; 175-180 

7 Trung Bộ Kinh II: 76: Kinh Sandaka; 618-628 

3 Trường Bộ Kinh II: 27: 407-415 

Như trên 

3 Trường Bộ Kinh I: 3: Kinh Ambattha; 111-124 
'° Như trên 

” Trung Bộ Kinh II: 92: Kinh Sela; 755-762 
8 Như trên 

” Trung Bộ Kinh I: 35: Kinh Culasaccaka 

'#° Trung Bộ Kinh II: 56: Kinh Upali; 477-492 
'*' Trung Bộ Kinh II: 95: Kinh Candi; 775-785 
'®* Như trên 
'3 Như trên 


#4 Như trên 


'33 Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Maha: Kinh Kalama 
'*° Trường Bộ Kinh I: 13: Kinh Tevijja, 187-195 

'*” Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Maha: Kinh Kalama 

'®3 Trường Bộ Kinh I: 13: Kinh Tevijja, 187-195 

'*° Trung Bộ Kinh II: 9§: Kinh Vasettha, 798-808 

° Tương Ưng Bộ Kinh I: Phẩm Pamada: 5; 677-691 

'?' Kinh Pháp Cú: Kệ 216 

” Tương Ưng Bộ Kinh III: Phẩm Ananda: Kinh Ananda 

3 Tương Ưng Bộ Kinh III: Phẩm Maha: Kinh Akusalamula 

'? Tương Ưng Bộ Kinh III: Phẩm Ananda: Kinh Ananda 

3 Kinh Pháp Cú: Kệ 5 

'?° Kinh Pháp Cú Chú Giải: 1.4: Kaliyakkhiniya Uppatti Vatthu 
'” Kinh Pháp Cú Chú Giải: 15.1: Kalahavupasamana Vatthu 
3 Tăng Chi Bộ Kinh VII: Phẩm Abyakata: Kinh Kodhana 

'” Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Maha: Kinh Akusalamula 

”° Tặng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Ananda: Kinh Ananda 

”' Trung Bộ Kinh II: 82: Kinh Ratthapala, 677-691 

““ Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Ananda: Kinh Ananda 

“ Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Maha: Kinh Akusalamula 

2 Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Ananda: Kinh Ananda 


“3 Trung Bộ Kinh II: 61: Kinh Ambalatthikarahulovada; 523-526 


” Tặng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Maha: Kinh Kalama 
” Câu trích từ: Kinh Tập(Sutta Nipata): Phẩm Culla: Kinh Mangala 


“ở Tương Ưng Bộ Kinh V: Sotapatti Samyutta: Kinh Veludvareyya; 1796- 


1799 
®° Kinh Pháp Cú: Kệ 182 
”° Vimanavatthu Atthakatha: Rajjumala Vimana 


?! Tăng Chi Bộ Kinh VII: Phẩm Avyakata: Kinh Kodhana 


Tỉ Trung Bộ Kinh III: 144: Kinh Channovada; 1114-1116; Tương Ưng Bộ 
Kinh II: Khandha Samyutta: Kinh Vakkali; 938-941 


*!3 Kinh Pháp Cú: Kệ 131 
# Trường Bộ Kinh I: 5; 133-141 
“3 Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Upasaka: Kinh Gihi 


”° Tương Ưng Bộ Kinh V: Sotapatti Samyutta: Kinh Veludvareyya, 1796- 


1799 
? Tăng Chi Bộ Kinh I: Phẩm Cittapariyadana 
“3 Tăng Chi Bộ Kinh VIII: Phẩm Uposatha: Kinh Dutiyavisakha 


” Tương Ưng Bộ Kinh V: Sotapatti Samyutta: Kinh Veludvareyya, 1796- 
1799 


“° Trung Bộ Kinh I: 41: Kinh Saleyyaka, 379-385 

“' Trường Bộ Kinh II: 16: Kinh Mahaparinibbana; 231-277 

?“ Tương Ưng Bộ Kinh IV: Gamini Samyutta: Kinh Pataliya; 1361-1362 
Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Nivarana: Kinh Mataputta 


2 Trường Bộ Kinh II: 26: Kinh Cakkavattisihanada; 395-405 


3 Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Sona: Kinh Sona 
“5 Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Upasaka: Kinh Gihi 


“” Tương Ưng Bộ Kinh V: Sotapatti Samyutta: Kinh Veludvareyya, 1796- 
1799 


“3 Trường Bộ Kinh I: 8; 151-157 

“” Tăng Chi Bộ Kinh V: Phẩm Aghata: Kinh Codana 
®° Trường Bộ Kinh II: 31: Kinh Sigalovada; 461-469 
®! Như trên 

® Kinh Tập: Phẩm Culla: Kinh Mangala 

® Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Kesi: Kinh Kesi 

® Trường Bộ Kinh II: 31: Kinh Sigalovada: 461-469 
®3 Trung Bộ Kinh III: 101: Kinh Devadaha; 827-838 

® Trung Bộ Kinh III: 112: Kinh Chabbisodana; 903-908 
®” Trung Bộ Kinh III: 101: Kinh Devadaha; 827-838 


®Š Tương Ưng Bộ Kinh V: Sotapatti Samyutta: Kinh Veludvareyya, 1796- 


1799 

#” Trung Bộ Kinh III: 101: Kinh Devadaha; 827-838 
?° Như trên 

?°' Câu trích từ: Tăng Chi Bộ Kinh II: Phẩm Bala: Kinh Lakkhana 
* Trường Bộ Kinh I: 4: Kinh Sonadanda; 125-132 

# Kinh Tập: Phẩm Uraga: Kinh Vasala 


“ Tăng Chi Bộ Kinh VI: Phẩm Maha: Kinh Nibbedhika 


#3 Trung Bộ Kinh II: 61: Kinh Ambalatthikarahulovada: 523-526 
“ Kinh Pháp Cú: Kệ 252 

? Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Bala: Kinh Accaya 

“3 Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Puggala: Kinh Jigucchitabba 

“” Trung Bộ Kinh I: 15: Kinh Anumana; 190-193 

“° Như trên 

®' Trường Bộ Kinh I: 10: Kinh Satipatthana; 145-155 

““ Trung Bộ Kinh I: 15: Kinh Anumana; 190-193 

3 Trung Bộ Kinh II: 5§: Kinh Abhayarajakumara; 498-501 

* Trung Bộ Kinh II: 61: Kinh Ambalatthikarahulovada; 523-526 
®3 Tăng Chi Bộ Kinh VI: Phẩm Sacitta: Kinh Sariputta 

® Trung Bộ Kinh I: 15: Kinh Anumana; 190-193 

®” Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Sambodhi: Kinh Arakkhita 

® Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Bala: Kinh Cinta 

“” Kinh Pháp Cú: Kệ 3-4 

”“° Câu trích từ: Kinh Pháp Cú Kệ 199 & 204 

“! Tăng Chi Bộ Kinh I: Phẩm Pamada: 9 

““ Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Devaduta; Kinh Hatthaka 

“ð Liiất Tạng: Phẩm Maha: I.11 

® Bản Điện Tử của CNN News (Health), 22-5-2003 


3 Bản Điện Tử của BBC News, 21-5-2003 


? [hư trên 


“ Kinh Pháp Cú: Kệ 165 
“3 Kinh Pháp Cú: Kệ 276 
“” Tăng Chi Bộ Kinh III: Phẩm Maha: Kinh Titthayatana 


270 


Tạp Chí Proceedings ofthe National Academy of Sclences, I6-1 1-2004 
?!' Discoverychannel.com: “Study: Meditation Changes Monks? Outlook”, 
Amna Salleh, 7-6-2005 

” Trung Bộ Kinh II: 79: Kinh Culasakuludayi; 654-662 

3 Trung Bộ Kinh III: §ó: Kinh Angulimala, 710-717 

Tương Ưng Bộ Kinh I: Devata Samyutta: Kinh Aranna; 93 

“3 Trung Bộ Kinh III: 132: Kinh Anandabhaddekaratta; 523-526 
” Kinh Pháp Cú: Kệ 157 

Trung Bộ Kinh I: 18 Kinh Madhupindika; 201-206 

”3 Như trên 

”” Kinh Pháp Cú: Kệ 216 

”®° Kinh Pháp Cú: Kệ 216 

“' Tăng Chi Bộ Kinh I: Phẩm Pabhassara: Kinh Pabhassara 
”® Trung Bộ Kinh III 11§: Kinh Anapanasati; 941-948 

“3 Như trên 

” Trường Bộ Kinh II: 29: Kinh Pasadika: 427-439 


“3 Kinh Pháp Cú: Kệ 198 


” Kinh Pháp Cú: Kệ 183 

”” Tăng Chi Bộ Kinh IV: Phẩm Pattakamma: Kinh Anana 

“3 Kinh Pháp Cú: Kệ 69 

®” Tương Ưng Bộ Kinh I: Kosala Samyutta: Kinh Donapaka: 176-177 
° Kinh Pháp Cú: Kệ 216 

! Như trên 


” Luật Tạng: Phẩm Maha: 1.11 


